NEO VE CƯA Y 

HT.Nhất Hạnh 

— oOo— 

Nguồn 

http://thuvienhoasen. org 
Chuyển sang ebook 22-7-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmaii.com 
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.ors 

Mục Lục 

PHẦN THỨ NHẤT 
PHẦN THỨ HAI 
PHẦN THỨ BA 


— oOo— 

PHẦN THỨ NHÁT 

I 


POMONA là cái tên cái nhà gồ trong rừng của tôi đang ở. Nguyên Hưng cứ 
tưởng tượng một buổi sáng thức dậy ở Phương Bối Am, lúc bảy giờ. Chim 
chóc hát vang rừng và ánh sáng tràn vào thành từng vũng lớn. Tôi đến đây 
vào một buổi tối; xe hơi len lỏi trên những con đường rừng thành ra không 
thấy gì. Sáng dậy, tôi giật mình vì tiếng chim hót, vì căn nhà gồ và sự yên 
tĩnh mà đã hơn một năm nay tôi thiếu thốn. Ớ Nữu Ước dù thức dậy lúc ba 
giờ khuya ta cũng vẫn nghe tiếng xe cộ đi lại. Tôi nhớ hồi mới về Nữu Ước, 
suốt một tuần lễ tôi không ngủ được. Tôi than phiền với một người quen. 
Anh ta mua biếu tôi một thứ bông sáp đế nhét vào tai khi đi ngủ. cổ nhiên là 
đỡ ồn rồi, nhưng tôi vẫn không ngủ được bởi vì không thể quên được vì 
không thể quên được cái cảm giác là lạ trong hai tai. Mãi mấy hôm sau tôi 
mới làm quen với tiếng ồn và mới ngủ được. Thực ra, tất cả chỉ là vấn đề 
thói quen. Có người đã quen với tiếng tích tắc của đồng hồ, thiếu nó thì cũng 
không ngủ được. Nguyên Hưng không nhớ hồi anh Cường lên chơi và ngủ 
lại Phương Bối Am sao. Đã quen với tiếng xe cộ đường Hồng Thập Tự nên 
nằm ở Phương Bối anh ấy cũng không ngủ được vì cái yên tĩnh kỳ lạ của núi 
rừng Đại Lão. 

Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh như thế ấy ở Pomona. Tiếng chim hót 
vang rừng những không the nói là tiếng ồn. Nó lại càng làm cho sự yên lặng 


thêm sâu hơn về bề sâu là khác. Tôi khoác chiếc áo nhật bình đi ra ngoài. 
Thật ra một cảnh tuợng thần tiên. Tôi có ngờ đâu căn nhà gỗ này nằm bên 
một chiếc hồ lớn - lớn hơn cả hồ Dalat. Mặt hồ sáng loáng phản chiếu nắng 
buổi mai, đẹp rực rỡ nhu tranh thần thoại. Bờ hồ là cây rừng; lá cành mang 
nhiều mầu sắc. Trời sắp ngả sang thu rồi đó, Nguyên Hung. 

Tai tôi thoáng nghe tiếng cuời đùa. Tôi vừa đi vào con đuờng mòn vừa gài 
khuy áo, tìm tới gần chỗ phá xuất ra tiếng nói cuời trẻ em. Đi chừng hai trăm 
thuớc tôi thấy hiện ra một khu có sân rộng, có tới mấy chục ngôi nhà gồ nhu 
Pomona, nhung bé hơn Pomona. Bọn trẻ con đang rửa mặt, đánh răng. Đây 
là là Cherrokees, trại của các em nhỏ từ bảy đến muời một tuổi. Rải rác 
trong rừng còn có năm hay sáu làng nữa, của những lứa tuổi lớn hơn. Khu 
rừng mấy trăm mẫu này hiện dùng làm trại hè - trại Ockanickon, cho học 
sinh. Đe trốn nắng thành phố, tôi đã về đây, sống với thiên nhiên, với rừng 
xanh, hồ biếc và trẻ thơ. Tôi sẽ ở lại đây vài ba tuần nữa truớc khi trở về lo 
công việc mùa thu. 

Ngay đầu tôi đã ở chơi suốt ngày với các cậu bé làng Cherrokees. Các cậu 
bắt đâu đuợc một chú nai con mới sinh đuợc ba bốn ngày. Mẹ nó đã bỏ nó đi 
đâu mất. Các cậu bé đem nó về trại nuôi. Ban giám đốc trại làm cho các cậu 
ấy một cái nhà lưới rộng, có hai phòng, đế nuôi chú nai con. Chúng đặt tên 
con nai là Datino. Datino có bộ lông mầu vàng điếm nhiều chấm sao trắng 
rất đẹp. Datino được các cậu bé cho ăn cháo tấm trộn với sữa tươi, và bắp 
cải non. Sống được tám tuần lễ ở trong trại rồi, Datino đã lớn. Nhờ sự chăm 
sóc của các cậu bé, nó đã cao chừng bốn tấc tây. Tôi cũng hay quanh quẩn 
với các em chung quanh cái nhà lưới của Datino và hay hái những cành có 
lộc non cho Datino gặm. Pomona thanh tịnh quá khiến tôi ít ưa đi đâu nữa. 
Tôi có đem về đây mấy cuốn sách nhưng không đọc. Nguyên Hưng nghĩ đọc 
làm sao được khi rừng cây thanh tịnh như thế kia, hồ nước xanh mát như thế 
kia, tiếng chim hót trong trẻo thế kia. Có những buổi sáng tôi đi vào trong 
một khu rừng thưa và ở lại đó một mình cho đến chiều. Tôi đi thơ than trong 
rừng hay nằm dài trên những thảm rêu mềm mại, khoanh tay nhìn trời xanh, 
mây trắng. Những lúc như thế này tôi thấy tôi đổi khác. Có thể nói là tôi tìm 
thấy rõ mặt mũi chân thực của tôi thì đúng hơn. Những nhận xét, những cảm 
nghĩ, những quan niệm không còn giống như những nhận xét những cảm 
nghĩ những quan niệm hồi tôi còn ở Nữu Ước. Tôi thấy sự vật sáng hơn, 
khỏe hơn và ít tầm thường hơn. Chiều hôm qua tôi ngồi trên một chiếc 
thuyền con và tự chèo lên phía Bắc của hồ, trên một cây số. Tôi ngồi chơi 
giữa những bông súng cho tới khi trời nhuộm mầu tím mới bơi về. Tối quá, 
tí nữa thì không tìm ra được cái bến xinh xắn của Pomona. 



Rừng ở đây không có sim như ở Phương Bổi nhưng có một thứ trái cũng tìm 
và ngọt như sim, gọi là blueberries. Sáng hôm nay tôi đưa hai chú bé chừng 
tám tuổi vào hái blueberries ăn đến chát cả mồm cả miệng. Hai cậu bé nói 
chuyện huyên thuyên không ngớt. Một cậu nói chuyện ông Ba Bị mà cậu 
trông thấy hồi hôm. Ông kẹ của cậu có sừng trên trán và đang lúc cậu ngủ, 
trong một chiếc lều ở Cherokees, thọc tay vào cửa sổ lều định bắt cóc cậu. 
Cậu nói chuyện một cách say sưa, thành thực. Có lẽ có một ông Kẹ giả nào 
đó thì mới khiến cậu tin chắc như vậy được. Tôi vừa nghe vừa cười, vừa lo 
hái blueberries. Hồi lâu, không thấy phản ứng chi, cậu tức quá, dừng lại, nói 
một cách thất vọng: “Ông không tin lời của em”. Tôi trả lời: “Có chứ, tôi tin, 
nhưng tin vừa vừa thôi”. “Tại sao?” “Tại vì khó tin quá, tôi cố gắng mới có 
thế tin em một ít như vậy”. Cậu buồn xo. Chiều đến, cậu dắt tới Pomona một 
cậu bé đế làm chứng. Cậu này cũng kể chính cậu cũng thấy ông Ba Bị. Hai 
cậu tranh nhau hùng biện, cố làm cho tôi tin. Cuối cùng tôi phải gật đầu 
công nhận “Thôi được, tôi tin lời hai cậu”. Tôi nhói như vậy và đứng dậy 
đưa hai cậu về trại Cherrokees. 

Nguyên Hưng, trong những ngày như ngày hôm nay tôi nhớ Phương Bổi quá 
đi. Có phải là thỉnh thoảng đến Phương Bối, ngày xưa, chúng ta cũng hay 
mang một vài em bé đi thám hiểm núi rừng Đại Lão hay không? Rừng Đại 
Lão Sơn hoang vu rậm rạp và nguy hiểm hơn đây nhiều. Chẳng thế mà có 
bận chúng ta đã gặp cả cọp. Tôi nhớ Phương Bối Am quá cho đến nỗi nhiều 
đêm nằm mơ thấy về Phương Bối. Nhưng tội nghiệp chưa, chẳng bao giừo 
về tới được Phương Bổi cả. cứ về gần tới Phương Bổi thì y như là có một trở 
lực gì ngăn chận lại. Vì thế càng nhớ, càng xót xa thêm. Quê hương chúng ta 
đã không phải là Phương Bối sao? Nguyên Hưng thường nói: “Phương Bối 
không thuộc về chúng ta. Chính chúng ta thuộc về Phương Bối”. Phải có 
những ràng buộc mật thiết lắm với Phương Bối mới có thể nói những câu 
tương tợ như vậy. Phải có những gốc rễ ăn sâu vào Phương Bối lắm mới có 
thể biểu lộ được tình cảm như thế ấy. Tôi biết lắm. Người ta thường nói chỉ 
có những kỷ niệm đau buồn mới ở lâu với con người. Sự thực không hẵn 
như vậy. Nguyên Hưng, có phải những ngày sung sướng nhất của chúng ta 
là những ngày ở Phương Bối không? Và có phải vì những ngày đáng ghi nhớ 
ấy mà chúng ta hướng về Phương Bối từ bất cứ phương trời nào, nhưng 
những bông hoa hướng dương kia không? 

Những ngày khai sinh của Phương Bổi không có mặt Nguyên Hưng. Hồi dó 
Nguyên Hưng còn ở Dalat. Chúng ta đã đi từ thất vọng này sang thất vọng 
khác trong niềm ao ước tìm một lối thoát cho chúng ta, cho thế hệ những 
người trẻ tuổi muốn đem lý tưởng đạo Phật làm đẹp cho cuộc đời. Nguyên 



Hưng trẻ hơn tôi đến gần mười tuổi, nhưng mà Nguyên Hưng cũng đã chịu 
biết bao nhiêu nồi thảm nhục rồi. Chúng ta đã đau kho vì tình trạng chính trị 
của đất nước. Chúng ta lại còn đau khổ vì tình tdrạng của đạo Phật. Hồi ấy 
chúng ta đã nói tới vấn đề hiện đại hóa đạo Phật. Hồi ấy chúng ta đã cố gắn 
mọi cách gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc đế mong phục hồi sinh lực 
dân tộc trong ước vọng xây dựng xứ sở. Tôi dã làm báo đã viết sách. Nào 
báo Hướng Thiện, nào báo Liên Hoa, nào báo Sen Hái Đầu Mùa. Năm 1955, 
chắc Nguyên Hưng còn nhớ, tôi được Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam giao 
cho chủ bút tờ Phật Giáo Việt Nam. Lúc đó, tôi đã có dịp gây ý thức về một 
nền Phật giáo nhân bản và dân tộc. Tôi cũng đã thấy rõ tính cách rời rạc 
phân tán của tổ chức đạo Phật, nên đã cố gắng viết tất cả những gì tôi nghĩ 
về một nền Phật giáo thống nhất toàn vẹn. Tôi chắc Nguyên Hưng biết rõ 
những nguyên do gần xa trong ngoài của sự rời rạc. Hơn hai năm sau, tờ báo 
bị đình bản. Lý do là hết tiền. Nhưng kỳ thực, đó là vì các nhà lãnh đạo Phật 
giáo miền Trung và miền Nam không chịu đựng được những lọat bài nói về 
vấn đề thống nhất thực sự. Trong một buổi họp, họ đã lấy cớ hết tiền để kết 
liễu sinh mệnh của tờ báo. Họ có nói: “Ai lại tờ báo của Tổng hội mà đi dạy 
Tổng hội về vấn đề thống nhất bao giờ”. 

Nguyên Hưng, thế là chúng ta mất khí giới cuối cùng. Chính trị thì khôn 
ngoan, tìm đủ mọi cách cho tiềm lực dân tộc không có cơ phát hiện. Tổ chức 
Phật giáo thì thủ cựu, chia rẽ. Chúng ta, những người trẻ tuổi, không có tiền 
bạc. Không có uy thế, không có một “miếng đất đế cắm dùi”, làm sao thực 
hiện được ước mộng? Sau một thời gian ốm đau tưởng chết, tôi rút về nằm ở 
ngôi chùa nhỏ bé và an tĩnh ở Blao. Còn Nguyên Hưng và các bạn thì mồi 
người phiêu lưu một ngả. Lần thất bại này có lẽ là lần thất bại to lớn nhất có 
phải không Nguyên Hưng? 

Tôi về nằm ở chùa Blao, nhưng cũng không được yên ổn mấy, bởi vì đây là 
chùa quận hội Phật giáo, thỉnh thoảng có chị Diệu Ầm ở Djiring vào đem 
cho thuốc men, và một ít trái cam tươi. Chị Diệu Ầm, mà công trinh đối với 
Phương Bối không phải là nhỏ, nay đã nằm yên dưới lòng đất rồi. Có phải 
chính nhờ chị mà chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn đế tạo dựng nên 
Phương Bổi phải không Nguyên Hưng? 

Tôi xin trở lại câu chuyện những ngày đầu tiên khai sanh Phương Bối. Ày là 
vào khoảng Vu Lan năm 1957. tôi có nói với chị Diệu Ầm: “Chúng tôi mất 
chiếc neo cuối cùng rồi. Có lẽ đức chúng tôi đang còn mỏng quá. Chúng tôi 
phải trở về trong một cái vỏ cứng đế tu luyện trong một thời gian đã. Chị 
kiếm cho chúng tôi một nơi ấn dật đi”. 



Chị Diệu Ầm hồi ấy trú tại Djiring trong một tịnh xá tên là Mai Lâm. Mai 
lầm tức là Rừng Mai. Chính vì vậy mà hồi chị mất, đế nhớ chị chúng ta đồng 
ý đặt tên cho chiếc cầu gồ phía truớc cửa rừng Phuơng Bối là cầu Mai. cầu 
Mai bây giờ có lẽ đã mục nát rồi. Lâu nay, từ Huế, có khi nào Nguyên Hung 
lăn lội về ghé thăm Phuơng Bối và chiếc cầu xinh đẹp đó không? 

Chị Diệu Ầm nói: “Tôi tiếc không nhuờng Mai Lâm lại cho các chú đuợc, 
bởi vì tôi không có thẩm quyền. Chớ nếu tôi nhuờng đuợc tôi sẽ nhuờng 
ngay. Tôi về Huế, ở chùa Thiên Minh”. Quý hóa thay tấm lòng của chị Diệu 
Ầm. Tôi cuời, trả lời: “Chị mà về Thiên Minh thì còn tệ hơn là chúng tôi 
không có chỗ ở”. Và Nguyên Hung ơi, chính trong những giờ đàm luận ấy 
mà chúng tôi thấy nẩy sinh trong óc các uớc muốn và dự định thành lập một 
khu tĩnh cu trên rừng Đại Lão. Khu ấy sẽ rất yên tĩnh, sẽ ít ai đến đuợc. Khu 
ấy sẽ rộng, sẽ có đru núi đồi, suối, vuờn, tĩnh đuờng, thu viện, thiền thất. 
Chúng ta cần một nơi nhu thế, có phải không Nguyên Hung. Chúng ta phải 
có một nơi như thế đế quay về. Đe chữa cho lành những vết thương rướm 
máu. Đế nuôi dưỡng bồi đắp lại những gì mà chúng ta đã phí phạm. Đế 
chuấn bị cho một cuộc hành trinh khác. Niềm tin, sự trong trắng của tâm hồn 
chúng ta đã bị hao tổn một cách nặng nề. Chúng ta nhận thức được điều đó, 
và chúng ta quyết định tìm con đường phải đi. Phải trị liệu, phải bồi đắp, 
phải nuôi dưỡng trước đã. Neu không, chúng ta sẽ mất chúng ta. Tôi đã ước 
ao có một nơi do chúng ta mới thực hiện được công trình “tu luyện” cần 
thiết. Bởi vì chúng ta sẽ không thể lmà được gì nếu vẫn phải sống mãi cái 
đời ăn gửi, nằm nhờ. 

Nguyên Hưng biết, hồi đó, chúng ta đã có vào khoảng trên hai vạn cuốn 
sách. Núi rừng, cây, suối, thiền thất và thư viện hấp dẫn chúng ta như một 
dòng nước mát đối với kẻ bộ hành trong sa mạc, như gói quà trong rổ chợ 
của bà mẹ đổi với đưa con thơ. Tôi đã bàn với Thanh Tuệ, với chị Diệu Ầm. 
Thế là chúng tôi nhất định thực hiện cho kỳ được. Cái đời bấp bênh của 
chúng ta phải được rẽ qua một hướng mới. 

Đại Lão Sơn vốn là một khu rừng núi phía trên đèo Blao, cách đèo chừng 
sáu cây số. Từ Saigon lên bằng quốc lộ số 20 đến cây số 180, nhìn sang tay 
trái về phía những núi đồi cao nhất: đó là rừng Đại Lão. Muốn tới Phương 
Bối Am, ta phải từ Blao đi về phía đèo bằng quốc lộ. Đen cây số 180, ta phải 
bỏ quốc lộ băng qua chừng ba cây số đường rừng. Hồi ấy, đất rừng ở đây 
được xem như là vật sở hữu của những người Thượng. Những khu đất gần 
hai bên quốc lộ thì hoặc đã được khai thác trồng trọt, hoặc đang còn là đất 
rừng - nhưng là thứ đất rừng của người Kinh đã mua lại từ người Thượng. 



Người Thượng thường chịu bán đứt đất rừng cho người Kinh bằng một giá 
hạ. Vượt ba cây số đường rừng, chị Diệu Ầm, tôi và một người bạn tên là 
anh Điều làm trắc nghiệm viên dừng lại để nhìn ngắm khu rừng núi hùng vĩ 
và huyền bí trước mặt. Đó là Phương Bối tương lai. Phương là thơm, là quý. 
Bối là lá bối đa, một thứ palmier lá dài. Ngày xưa chưa có giấy người ta viết 
kinh trên thứ lá ấy. Phương Bối nói lên được ý hướng quý trọng và phụng sự 
nền văn học đạo Phật của chúng ta. Phương Bối là lý tưởng của chúng ta có 
phải vậy không Nguyên Hưng? 

Khu rừng núi kia nằm trong địa hạt làng B’su Danglu của người Thượng. 
Sau mấy tuần khó nhọc chị Diệu Ầm, anh Điều và tôi tìm được vị trí và 
được bản đồ của khu dất chúng tôi muốn mua lại của người Thượng. Khu 
đất rộng 25 ha 9525, như vậy là gần hai mươi sáu mẫu tây đất rừng. Mà 
Nguyên Hưng có biết hồi đó chúng tôi mua với giá bao nhiêu không? Hai 
trăm năm mươi đồng bạc Việt Nam một mẫu. Giá của khu rừng gần hai 
mươi sáu mẫu là sáu ngàn năm trăm đồng. Nguyên Hưng đừng tưởng chúng 
tôi bắt ép người Thượng hiền lành đế mua đất của họ bằng một giá rẻ đâu 
nhé. Bởi vì đấy là giá chính thức họ bán cho mọi người. Hồi ấy, chúng tôi có 
tặng thêm cho những người Thượng kia ba ngàn rưỡi bạc nữa đấy. 

Nguyên Hưng có biết chúng tôi mua bán với ai không? công tác mua bán với 
hai người Thượng hiền lành. Một người tên là K’Briu. Người kia tên là 
K’Brôi. Cả hai đều không biết chữ. Nhưng vị chánh tong của họ. Chánh tống 
Mã Blao, tên là K’bres và vị quận trưởng Thượng của họ, tên K’Dinh thì 
biết chữ và ký bằng bút máy. Một buổi sáng tháng tám trời nắng ấm, Tuệ và 
tôi đi vào quận để làm giấy. Gặp các ông K’Briu, K’Brôi, và vài người nữa. 
Rồi tôi ký tên vào mua cái văn tự bán đất (Sao lại bán nhỉ. Phải là mua mới 
đúng chứ?) đầu tiên trong đời. Văn tự đó như sau: 

— 0O0 — 

VÃN Tự BẢN ĐẤT 

Giữa hai đàng, 

Những người Thượng tên K’Briu, tên K’Brôỉ dân làng B’su Danglu, tông 
Mã Blao quận Blao, tỉnh Đồng Nai Thượng, bên này, và tăng sĩ Nhất Hạnh, 
nhà ở chùa Phật Học, bên kia. 

Đã thỏa thuận như sau: Những người Thượng, chiểu thượng, do vãn tự nay, 
đã bằng lòng bán đứt cho tăng sĩ Nhất Hạnh một khoảnh đất kê khai như 


sau: 


VỊ TRÍ: Một khoảnh đất diện tích 25ha 9525 (hai mitơi lãm mẫu tây chỉn 
ngàn năm trăm hai mươi lăm thước vuông) tọa lạc tại làng B ’su Danglu 
quận Blao, tỉnh Đồng Nai Thượng, ngang cây sổ 180-/-900, quốc lộ 20, Bắc 
giáp đất ông Trương út và đất rừng, Nam giáp đất rừng và đất ông Trần 
Ngọc Quýnh. 

Đông giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh, Tây giáp đất ông Đặng 
Văn Lân và đất ông Trương út. (bản đồ đỉnh hậu). 

NGUỒN GỒC: Những người Thượng tên K’Brỉu, K’Brôi trước sự hiện diện 
của ông Phó Lý làng B ’su Danglu cam kết rằng khoảnh đất trên hoàn toàn 
thuộc quyền sở hữu của họ, chưa hề cầm cổ, đê đương hay sai áp, và cũng 
không phải là công điền công thô của làng. 

QUYỀN SỞ HỮU: Vần tự đoạn mãi này xác nhận sự di chuyển quyền sở 
hữu và tăng sĩ Nhất Hạnh được trọn quyền sở hữu trên khoảnh đất trên, kê 
từ ngày thành lập văn tự này. 

GIÁ CA: Khoảnh đất này đã thỏa thuận đoạn mãi với giả là 6.500đ00 (sáu 
ngàn năm trăm đồng bạc chẵn) và đã giao trước sự hiện diện ông Đại Diện 
Hành Chảnh Blao, ông Chảnh Tông Mã Blao và ông Quận trưởng đồng bào 
Thượng chứng kiến cho các người bán đất đã lãnh đủ so tiền và điếm chỉ 
vào văn tự này vì không biết chữ, không biết kỷ. 

Bên mua phải đăng bộ thố, đóng bách phần cùng các thứ thuế khác tại bộ 
điền địa Đà Lạt. 

Làm tại Blao ngày mùng 7 tháng 8 năm 19... 

Dưới văn tự, có dấu điểm chỉ của K’Briu, K’Brôi của phó lý làng B’su 
Danglu, có chữ ký của Chánh tống Mã Blao và K’Bres của quận trưởng 
Thượng K’Dinh và của ông Quận trưởng quận hành chánh Blao nữa. Bên 
cạnh chữ ký của K’Brôi, K’Briu, là chữ ký của tôi, tăng sĩ Nhất Hạnh. Thế 
là, Nguyên Hưng ơi, tôi đã trở thành địa chủ rồi đó. Địa chủ của gần hai 
mươi sáu mẫu tây đất rừng. Tha hồ sau này cho cộng sản tố khổ. Biết đâu 
trong khu rừng núi gần hai mươi sáu mẫu ấy, lại không có vài vị chúa sơn 
lâm lưu trú. Ớ nông trại Đại Hà các ông Ba Mươi dã chẳng thỉnh thoảng về 
chơi ban đêm đó sao? 


Hết chương 1 


— oOo— 

II 

Mấy hôm nay mưa lớn quá. Nguyên Hưng. Căn nhà gồ Pomona của tôi bị 
dột, mưa giọt xuống ướt cả mấy cuốn sách để trên bàn. Tôi phải dời cái bàn 
đi mấy lần mới tìm ra được một chỗ bảo đảm. Tối hôm qua một đám thanh 
niên chừng hai chục người từ trại Rangers đã tới thăm Pomona đe nghe tôi 
nói chuyện về đạo Phật. Trong thời gian lưu trú tại đây, tôi làm guest 
speaker cho cả trại mà. Nói cho nhóm này nghe rồi đến nhóm khác, về đủ 
các thức chuyện. Tôi đã nói cho tất cả là tám nhóm rồi kế cả một nhóm 
cherrokees nhỏ xíu. Nhóm Rangers là nhóm lớn. Họ mang tới mồi người 
một ôm củi dể đót trong lò sưởi lều Pomona của tôi. Trời hơi lạnh thành đốt 
như thế vừa ấm lại vừa vui. Họ ngồi quây quần quanh lò sưởi nghe tôi nói 
chuyện. Lúc đó tôi mặc chiếc áo nhật bình mầu khói hương, cho nên tôi bắt 
đầu nói về chiếc áo nhật bình đế cho họ biết đây là chiếc áo đặc biệt của 
những chú tiểu Việt Nam chứ không phải là quốc phục Việt Nam như vài 
người đã lầm tưởng. “Đáng lẽ thì tôi mặc chiếc áo tràng mầu nâu kia kìa”, 
tôi vừa nói vừa chỉ chiếc áo treo ở góc phòng, “nhưng vì muốn có cảm giác 
trẻ con nên tôi ưa mặc áo nhật bình”. Thế rồi tôi đứng dậy mặc chiếc áo 
tràng vào và giải thích cho họ biết ý nghĩa của mầu nâu. Màu của khiêm 
nhượng của trầm lặng và của ý hướng đồng sự với người dân quê. Nhân tiện 
tôi cũng khoác chiếc y màu vàng lên và giải thích cho họ biết thế nào là giải 
thoát phục và trong những trường hợp nào thì cần phải mang y. Và do đó tôi 
nói đến sự khác biệt của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông của đạo 
Phật và một vài khởi điếm của nhận thức đạo Phật. Rồi tôi chỉ cho họ biết 
một ít điểm dị đồng căn bản giữa đạo Phật và Cơ đốc giáo là tôn giáo mà họ 
đang theo. Thường thường những buổi nói chuyện như thế được họ theo dõi 
một cách rất chăm chú và khi tôi kết thúc buổi nói chuyện, họ đặt rất nhiều 
câu hỏi. Neu chỉ cho họ hỏi mãi có lẽ họ sẽ hỏi cho đến hết ngày. Những 
điều họ tò mò muốn biết thì vô cùng mà thời gian dành cho những câu hỏi 
thì có hạn. Họ hỏi nhiều câu như: tại sao mái chùa lại cong lên như vậy? Tại 
sao lại ăn chay? Ông Thầy tu đạo Phật cưới vợ được không? đạo Phật nghĩ 
về đức Jésus như thế nào? những câu hỏi như thế tuôn ra bất tuyệt. Hồi hôm, 
để chấm dứt, tôi bảo họ im lặng đế tôi đọc cho họ nghe một bài kinh. Tôi 
đọc bào “vô biên phiền não đoạn”. Khi họ ra về thì đã mười một giờ. Tôi 
cho thêm ít củi vào lò sưởi, và còn lại một mình tôi ngồi nhìn ngọn lửa bốc 
cháy. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Chắc Saigon cũng đang mưa. Thanh Tuệ từ 


Đại Hà vừa viết thư cho biết rằng Phương Bối mưa suốt mấy tuần nay, mái 
nhà Thượng trên đồi đã bị gió thổi bay mất một mãnh lớn. Không biết Tuệ 
có chịu vào chữa lại hay không, hay là lại đế cho gió tốc cả cái nhà Thượng 
đi mất. Chiếc nhà Thượng cao chót vót trên đỉnh đồi chính mà chúng ta đã 
mất bao nhiêu công trình mới làm nên được. Chiếc nhà ấy đẹp nhất trong 
những ngôi nhà rải rác ở các núi đồi Phương Bối, có phải không Nguyên 
Hưng. Hai mái thật cao như hai bàn tay người Phật tử chắp lại kiểu hiệp 
chưởng khi chào nhau. Chính trong ngôi nhà Thượng ấy chúng ta đã sống 
những giờ thật vui vẻ và thanh tịnh. Những giờ học tập, hội thảo, đàm đạo, 
uống trà và cả nghe âm nhạc nữa. Bữa khánh thành ngôi nhà, tôi còn nhớ, 
chúng ta đã nấu xôi và chè đậu xanh đãi vỏ ăn mừng. Nhà Thượng được làm 
theo kiểu nhà sàn, và chúng ta đã ngồi bệt xuống sàn nhà theo kiểu người 
Nhật và khi đau chân quá thì đổi ra kiểu người Miên. 

Tôi ngồi ở Pomona trong một đêm mưa mà cứ tưởng là ngồi ở Phương Bối 
một đêm mà cả Tuệ, cả Lý, cả Nguyên Hưng, cả thầy Thanh Từ và cả dì 
Tâm Huệ nữa đều vắng mặt. Có lúc tôi mỉm cười yên lặng một mình. Quả 
thực mỗi người trong chúng ta đều thuộc về Phương Bối, như Nguyên Hưng 
đã nói cho tôi xem là Nguyên Hưng có nhớ Phương Bối không nào? 

Đe tôi nói tiếp về câu chuyện hai muôi lăm mẫu chín ngàn năm trăm hai 
mươi lăm thước vuông đất rừng ở làng B’su Danglu cho Nguyên Hưng 
nghe. Sau khi chúng tôi mua khu đất thì chúng tôi hết cả tiền, ngay cả số tiền 
nhỏ dành đế uống thuốc, vì hồi ấy tôi còn chưa được bình phục. Sau khi mở 
vài cuộc thám hiểm khu rừng núi Đại Lão, bác Đại Hà và tôi quyết định phá 
đi một khoảnh rừng chứng bốn mẫu đế trông cây trà và một khoảnh khác 
gần ngọn đồi cao nhất đế làm một căn nhà. Phải trồng trà thì mới có phương 
tiện tự túc, vì Phương Bối sẽ không phải là nơi lui tới của những người thập 
phương. Phương Bối sẽ chỉ là của riêng chúng ta (Nguyên Hưng xem chúng 
mình chấp ngã và ngã sở ghê chưa) và hoàn toàn do chúng ta tự do sắp đặt 
và định liệu. Trước hết, phải thuê hàng chục người Thượng tới dùng xà gạc 
đế đốn khu rừng dự định trồng cây trà. Sau đó chừng một tháng, khi thân cây 
và cành lá đã khô thì đem lửa tới đốt. Phải đốt bốn mặt đế cho ngọn lửa chạy 
vào trung tâm, như vậy tránh được cháy rừng. Đốt xong thì phải dọn rừng, 
khiên những thân cây bị cháy xém chất thành từng đống lớn. Cành lá thì đã 
cháy thành tro. Đợi trận mưa đầu mùa tới là đào lỗ chôn thành hàng và gieo 
hạt trà. Hạt trà thì chúng tôi đã đi xin được rát nhiều ở các đồn điền lớn 
trong quận. Từng đó công việc đòi hỏi một số tiền. Thanh Tuệ đã phải về 
Saigon giao thiệp với các nhà xuất bản và phát hành đế thâu số tiền bản 
quyền những cuốn sách mà tôi đã giao cho họ. Với một số tiền của chị Diệu 



Ầm giúp nữa, chúng tôi khởi công. Chính bác Đại Hà một người kinh 
nghiệm làm rừng, đã chỉ huy công việc giúp chúng ta. Một buổi sáng có 
nắng cách đó chừng năm tháng, chị Diệu Ầm giúp nữa, chúng tôi khởi công. 
Chính bác Đại Hà, một người bạn có rất nhiều kinh nghiệm làm rừng, đã chỉ 
huy công việc giúp chúng ta. Một buổi sáng có nắng cách đó chừng năm 
tháng, chị Diệu âm, Thanh Tuệ và tôi, tất cả đều nai nịt gọn ghẽ, theo bác 
Đại Hà đi vào khu rừng đã biến thành một đồi chè non. Con đường đi vào 
chưa được phát dọn và cũng chưa thành một lối đi có dấu mòn. Rừng còn 
ướt và vắt nhiều quá. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải dừng lại đế xem có vắt 
bám vào chân hay không. Bác Đại Hà thì không ngán vắt một chút nào. Bác 
kể chuyện có lúc vắt bám đầy cả chân, khi về phải dùng cả một sợi lạt đế gạt 
chúng nó xuống, trước khi rửa chân, xoa dầu khuynh diệp và sưởi lửa. 
Thanh Tuệ và tôi cũng chỉ hoi sợ vắt mà thôi. Mỗi khi bắt gặp một con vắt 
đang bám vào chân, chúng tôi ngừng lại và lấy tay rứt nó ra, hơi gớm và hơi 
rùng mình một tí. Nhưng chị Diệu Ầm thì sợ vắt vô cùng. Mỗi khi thấy có 
vắt bám vào chân thì chị hét lên. Chúng tôi phải dừng lại đế mà “bảo vệ” 
cho chị. Ày thế mà chừng một năm sau chị không còn sợ vắt nữa. 

Mùa hè, chúng ta tha hồ đi trong rừng không sợ vắt. Chúng nó chết tiệt đâu 
hết cả. Nhưng chỉ mùa mưa tới, rừng ấm thế là chúng xuất hiện. Bác Đại Hà 
nói: “Thưa thầy, chúng nó đâu có chết, chúng nó chỉ khô teo đi thôi. Đen 
mùa mưa là chúng sống lại.” Rồi bác kể chuyện một hôm bác ngồi ăn cơm 
trưa với công nhân trong rừng. Ăn xong, một anh công nhân tìm một cái tăm 
xỉa răng. Anh vớ được một cái que suống sắn đầu lớn đầu bé như một cái 
tăm. Anh thổi sạch bụi và bắt đầu xỉa. Một lát anh có cảm giác rằng cái tăm 
động đậy. Thì ra đó là một con vắt chớ không phải là một cái que. Nhờ chất 
nước bọt, con vắt đã được hồi sinh. Tha hồ cho anh cômg nhân nhổ nước bọt 
súc miệng. Có lúc bị vắt đeo mà ta không biết, về đến nhà máu chảy ướt, ta 
mới hay. Người miền núi có chế ra một thứ thuốc bôi vào hai ổng chân 
khiến cho vắt sợ không bám vào được. Hoặc họ mang theo vôi ăn trầu, có 
vắt thì bôi vào tí vôi vắt “nhả” ra ngay. 

Vui câu chuyện cùng chúng tôi đến đồi chè mới lúc nào không hay. Đồi thật 
cao. Đây là ngọn đồi cao nhất ở vùng này. Bây giờ ngọn đồi quang đãng, 
chúng tôi mới có thể nhìn được cảnh vật bên dưới. Thật là một quang cảnh 
ngoạn mục. Nhìn từ đây, trời xanh xanh hơn, mây trắng trắng hơn. Những 
ngọn núi xa có mây trắng phủ dưới chân trông như những cù lao nổi giữa 
biển nước trắng xóa. Nguyên Hưng có biết không. Suốt hai năm trời ở 
Phương Bổi mà buổi sáng nào đứng từ đồi Thượng ta cũng thấy Phương Bôi 
đẹp. Không có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Có những buổi sáng 



thức dậy ta chẳng trông thấy được gì ngoài cửa sổ. Bởi vì sương mù dày đặc. 
Đứng cách nhau chừng năm sáu thước đã có thể không trông thấy nhau. Có 
những buổi sáng đứng trên đồi Thượng ta có cảm tưởng rất thực là ta đang 
đứng trên một hòn cù lao ở hải đảo. Sương mù trắng xóa và bằng phang như 
mặt biến, dàn trải đến chân trời. Các ngọn núi xa là những cù lao. Mãi cho 
đến gần mười giờ sáng sương mới tan và cảnh tượng mới lại phô bày chân 
tướng. Mà thực ra ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng 
nữa. Mỗi ngày mỗi khác. Mỗi giờ mồi khác. Phương Bối là một dòng tiếp 
nối của những cảnh tượng thần diệu. Đó, Nguyên Hưng có nhớ một buổi 
sáng nọ khi chim hót vang rừng chúng ta đi từ thiền thất lên đến đỉnh đồi 
Thượng không? Đứng trên đồi ta trông thấy một cặp nai tơ đùa chơi trong 
nắng sớm, giữa những hàng trà. Những con nai tơ vàng mình có lốm đốm 
những hàng sao trắng. Chúng ta đã đứng im bất động một lúc lâu, sợ chúng 
chạy mất. Nắng mai đùa giỡn với những con nai con trên đồi trà. Một lát 
sau, hai con nai đuổi nhau về phía cửa rừng phía Nam và lẩn mất vào rừng. 
Chúng ta chỉ còn biết nhìn nhau. 

Khu đồi hồi đó tuy đã được trông trà nhưng còn hoang vu lắm Nguyên 
Hưng. Chúng tôi đi giữa những cây trà mới lên. Các gốc cây đang còn lại 
nhiều; nhưng theo lời bác Đại Hà chúng sẽ mục nát sau đó một vài năm, 
không cần phải đào gốc. vấn đề là đừng cho chúng mọc lộc mới. Mà thực ra 
số lớn các gốc đã bị đốt cháy không thể nào còn đâm lộc được nữa, đế có 
chồ làm nhà và làm vườn. 

Nguyên Hưng ơi, sau ngày đi thăm ấy độ một năm thì Nguyên Hưng về, lúc 
ấy Phương Bối đương làm nhà. Bốn mẫu trà kia đã bắt đầu sản xuất chút ít 
và chị Diệu Ầm bàn nên trồng thêm hai mẫu nữa. Lại thêm phải làm một cái 
nhà bốn gian ngay dưới chân đồi Thượng. Một gian trên cao dùng làm thiền 
thất. Gian dưới là thư viện và chồ làm việc. Gian giữa là phòng ngủ. Gian 
bên là phòng ăn và phòng khách. Khách ở đây là gia đình Đại Hà, là chị 
Diệu Ầm, là Như Thông, Như Ngọc, Như Khoa, Thanh Giới và ít người bạn 
tri kỷ khác. Kỳ dư ai mà chịu lặn lội lên tới Phương Bối, vừa xa, vừa cao, 
vừa vắt, vừa nguy hiểm. Nguyên Hưng, hồi đó chúng tôi lúng túng rất nhiều 
về vấn đề tiền bạc. Tôi phải bán thêm một bản thảo nữa, và kêu gọi sự giúp 
đỡ của các bạn quen. Ngoài chị Diệu Ầm, những người giúp cho chúng ta 
nhiều nhất là Như Thông, Như Khoa và gia đình Đại Hà. Trong thời gian 
làm nhà các bác thợ phải đi lên đi về rất vất vả. Chiếc xe vận tải (bánh xe có 
ràng xích đế leo núi khỏi trượt) phải lận đận lắm mới chở được gỗ và 
nguyên liệu làm nhà đến dưới chân đồi Thượng, bò quanh theo con đường 
núi đã lở lói và hư hỏng rất nhiều. Con đường này xa bằng ba con đường 



rừng đi tắt. Mà từ chỗ rẽ của con đường tới chân đồi Thượng, bác Đại Hà đã 
phải đốt rừng làm một con đường dài trên bốn trăm thước. Chính tôi đã cắm 
mộc làm thầy địa. Nguyên Hưng này, có lẽ tôi là một ông thầy địa vụng cho 
nên giờ nay chúng ta không được an trú trong Phưong Bối mà mỗi người 
phải lênh đênh một ngả. Tôi phải chừa làm nghề thầy địa đi mới được, có 
phải không. 

Hồi đó Tuệ, Hưng, tôi và chị Diệu Ầm hay rủ Như Khoa và bọn trẻ con gia 
đình Đại Hà vào chân đồi Thượng cắm trại, luôn tiện xem các ông thợ làm 
nhà. Tội nghiệp chị Diệu Ầm; vì chúng ta, chị cứ mỗi tuần rời Mai Lâm ở Di 
Linh đế vào Bảo Lộc một kỳ. Tuy vậy, nhờ làm nhiều việc, leo nhiều núi, 
chị mạnh khỏe hắn ra. Ai thấy chị leo núi cũng khen. Như Khoa, nam nhi chi 
tướng như vậy mà đôi khi còn thua chị. “Mất uy tín” quá, phải không 
Nguyên Hưng? Vì muốn về Phưong Bối trước mùa an cư cho nên chúng ta 
đã cố gắng rất nhiều. Lúc bấy giờ đường lên Phưong Bối đã được phát dọn 
quang đãng. Cái khu rừng từ cầu Mai lên đến dưới đồi Thượng, cái khu rừng 
ấy mới đẹp làm sao. Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng 
như thế. Con đường thom ngát hoa chiều. Và có một vài thứ hoa gì nữa cũng 
rất thom mà chúng ta không biết tên. Mỗi lần lên Phưong Bối mà leo tới 
được cầu Mai là đã thấy khỏe rồi. Thấy như là mình đã tới rồi, tới được cõi 
của mình rồi. Khúc đường còn lại là khúc đường rừng hấp dẫn nhất mà tôi 
vừa nói đó. Thầy Thanh Từ sau này rất thích đội một cái nón lá thật to vành 
và chống một chiếc gậy đi lên đi về con đường đó. Phưong Bối hiện ra một 
cách đột ngột từ một khúc quanh: đồi Thượng sáng lên như một chân trời 
giác ngộ, một cõi bồng lai, nhất là ngày bắt đầu có chiếc nhà Thượng với hai 
mái cao vừa hùng vĩ vừa e lệ. 

Những con mưa gió đến trước mùa an cư làm chúng ta phải cực nhọc nhiều 
lần. Chúng ta đã có tủ đế đựng hai vạn cuốn sách. Chúng ta đã có giường có 
bàn, chúng ta lại cũng có một chiếc nhà bếp xinh xắn cách đó không xa. Và 
quý nhất là chúng ta đã xây được một cái hồ đựng nước mưa chứa được 
chừng vài chục thước khối nước. Những ngày ấy chúng ta rất bận rộn với 
ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Tuệ lúc đó bận dậy học ở trường Bảo Lộc cho 
nên ít giúp chúng ta được. Nguyên Hưng biết, cũng khá trang nhã. Có một 
bữa cùng với Nguyên Hưng đứng ở lan can nhìn xuống khu rừng phía trái 
mà ta thường gọi Rừng Tham Thiền tôi thấy một giải mây giăng ngang từ 
cửa rừng sang đến gần chân đồi Thượng. Giải mây giống như một giải lụa, 
bề rộng chừng độ hai thước. Thật là kỳ thú. Tôi với Nguyên Hưng dã chạy 
xuống đi lại gần giải mây. Tới gần thì không thấy giải mây đâu. Chúng ta 
thất vọng, bởi vì chúng ta muốn đứng sát một bên giải mây, nhưng khi trèo 



lên lại lan can nhìn, thì giải mây vẫn còn đó, tuy đã biến hình và loãng dần 
ra. Rừng Tham Thiền có lẽ là khu rừng đẹp nhứt. Khu này có nhiều thông và 
nhiều cây cao, to, rất hùng vĩ. Khu rừng có vẻ bí mật. Chúng ta đã định thuê 
chặt đốn tất cả những cây nhỏ và gai góc trong rừng và làm những con 
đuờng nhỏ ngang dọc trong ấy. Chúng ta cũng định làm những chỗ ngồi 
tham thiền và chiêm nghiệm. Cứ từ lâu, chừng năm bảy hôm một, Nguyên 
Hung và tôi lại đi vào Rừng Tham Thiền đế hái hoa đem về đơm trong một 
cái giỏ mây cúng Phật. Hoa có rất nhiều thứ, nhung kỳ nào ta cũng hái hoa 
Chiều và hoa Trang. 

Chỉ còn có ba hôm nữa là đến mùa An cu. Nguyên Hung và tôi đã định về 
Phuong Bối đúng ngày an cu. Nhu Ngọc và Nhu Thông hứa là ngày ấy sẽ từ 
Saigon lên choi đế “khảnh thành” Phuơng Bổi luôn thể... Trời mua nhu trú 
nuớc. Mua rồi lại tạnh. Tạnh rồi lại mua. Nhu Khoa dã muợn giúp cho Tuệ 
và Hung một chiếc xe Jeep đế chỏ hai vạn cuốn sách vào Phuơng Bối. Sách 
đựng trong những chiếc bao tải lớn. Chiếc Jeep leo núi một cách mệt nhọc 
trèo lên truợt xuống, chiếc xe phải hỳ hục gần suốt một ngày mới chở đuợc 
hết sách, Nguyên Hung và Thanh Tuệ trong chuyến chót đã chở vào đuợc 
thêm một cái tủ, cái tủ trắng rất xinh của Nhu Thông gửi tặng cho Phuong 
Bối. Tôi còn nhớ trong chuyến ấy, nửa đuờng các cậu gặp mua. Cả hai 
nguời, Nguyên Hung cũng giống nhu Thanh Tuệ. Đeu uớt nhu chuột lột. 
Thấy mà thuơng quá. Lúc ấy tôi đang bận bịu xếp sách vào các ngăn tủ. Tôi 
ra đón Tuệ và Hung. Tôi bắt Nguyên Hung vào thay quần áo lau mình thật 
sạch và trùm chăn kín lại. Tôi định vào đốt lò suởi cho Tuệ nhung Tuệ từ 
chối, đòi về theo xe. Cả Hung và Tuệ đều run rẩy. Tuệ nói: “Phen này thì 
chắc ốm to. Có lẽ thuơng hàn là ít”. Tôi cũng thấy sợ ghê. Các em giãi nắng 
dầm mua nhiều quá. Thế nhung mà không sao. Dì Tâm Huệ dọn com chiều 
lúc bảy giờ tối; bữa cơm đầu tiên ở Phuơng Bối đuợc dọn ra đàng hoàng trên 
bàn, ngoài phòng ăn. Tôi đến nói với Nguyên Hung: “dậy ăn cơm đi Nguyên 
Hung.” Nguyên Hung không chịu, trả lời rằng là chắc hẳn không ăn đuợc. 
Tôi nài nỉ Nguyên Hung ra ngồi chơi với tôi trong khi tôi ăn cơm. Nguyên 
Hung bèn chịu. Ra tới phòng ăn tôi xới cơm và ép Nguyên Hung ăn một 
chén. Ne lời Nguyên Hung cầm đũa. Thế rồi vui miệng và vui câu chuyện, 
Nguyên Hung đã đế cho dì Tâm Huệ xới cơm cho Nguyên Hung tới ba lần. 
Đêm ấy Nguyên Hung ngủ ngon không “ốm to” cũng không “thuơng hàn”. 
Sáng mai Tuệ lặn lội vào Phuơng Bối rất sớm. Thì ra cậu ta cũng chẳng “ốm 
to” chẳng “thuơng hàn” gì cả. Hôm qua về tới chùa Bảo Lộc, Tuệ thay áo 
ngay và lau khô mình mẩy. Rót một ly nuớc trà thật nóng cậu lấy hai viên 
thuốc cảm đế trên table de nuit. Rồi cậu ta trùm chăn lại thật kỹ, chờ cho ly 
nuớc bớt nóng đế uống thuốc. Trong khi chờ đợi anh ta mở chiếc radio đế 



nghe một bản nhạc của đài Saigon. Thế rồi trong tiếng nhạc êm đềm Tuệ đã 
ngủ quên. Ly nuớc nguội dần, nguội dần và trở thành giá lạnh. Muời hai giờ 
khuya đài Saigon đã giả từ khán giả mà Tuệ vẫn không biết. Tuệ ngủ mê 
mệt. Cho đến khi tỉnh dậy thì đài Saigon đã “tái ngộ” thính giả và đang dạy 
thính giả tập thế dục buổi sáng! Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi thấy buồn 
cuời quá đi, Nguyên Hung. 

Trong cùng một đêm đó, Nguyên Hung và tôi ngủ lại Phuơng Bối lần đầu. 
Cánh cửa giữa chua lắp, thành ra nửa đêm bị gió thổi roi xuống sàn nhà một 
cái rầm. Hai chúng tôi đều thức giấc. Nằm bên nhau, chúng ta nghe mua gió 
rào rào bên ngoài. Có lẽ là có bão tố ở đâu ấy. Chúng ta đang nằm ngủ trên 
rừng, cách xa xóm làng đô thị. Rất xa. Chúng ta đã muốn lên tận trên này, 
phá rừng, làm nhà và dựng cho chúng ta một quê huơng bé nhỏ. Tôi không 
thể nào nằm ngủ đuợc nữa. Tôi rủ Nguyên Hung trở dậy. Chúng ta đi sờ 
soạn tìm hộp diêm nhen, đốt một đống lửa và thức bên nhau nói chuyện, cho 
đến khi tiếng vuợn hú hòa với tiếng chim kêu đã vọng vang cả núi rừng. 
Chúng ta trèo lên đồi thuợng. Phuơng đông, chân trời vẫn chua ủng hồng. 
Suơng phủ khắp đồi núi xa xa. Phuơng Bối đã trở thành một cái gì có thực. 
Có thực một cách hu ảo. Các bạn ở xa chua ai hay biết rằng ấn mình trên núi 
Đại Lão, Phuơng Bối đã xòe những cánh đồi hoang vu và êm dịu nhu một 
chiếc nôi lớn - một chiếc nôi lót bằng bông đá, hoa dại, cỏ rừng - chào đón 
chúng tôi. Ớ đây chỉ có cây rừng, có chim có vuợn. Ớ đây chúng tôi sẽ xa 
đuợc trong một thời gian tất cả những xấu xa nhỏ mọn của cuộc đời. . . 

Het chuơng 2 
— 0O0 — 

III 

Thứ tu tuần tới, tôi sẽ rời Medtord để về lại thành phố. Mùa thu đã sắp đến 
rồi. Ớ bên này, nguời ta gọi mùa Thù là Mùa Rơi, bởi vì mùa Thu cũng là 
mùa lá vàng roi rụng. Cũng nhu nguời ta gọi mùa Xuân là Mùa Tuôn Dậy. 
Lộc non, chồi xanh tuôn dậy nhu một dòng suối tuôn từ các khe đá. Chắc là 
Công Viên Bờ Sông cũng đã bắt đầu đẹp. Princeton mùa Thu thì nhất định là 
đẹp lắm rồi. Nguyên Hung cứ tuởng tuợng một buổi sáng lành lạnh, có 
nắng, đi trên những thảm cỏ xanh, rất xanh. Chỉ cần một tí gió thôi là bao 
nhiêu lá phong rụng xuống, roi vào đầu, vào cổ, vào áo của mình. Mà lá 
phong rụng không phải chỉ là những lá mang độc một mầu hỏa hoàng thôi 
đâu nhé. Có thể nói là có những chiếc lá thật là đỏ, đỏ thắm nhu son. Và từ 


mầu xanh qua mầu vàng đến mầu đỏ thắm là biết bao nhiêu mầu sắc ! Những 
trận mua là nhu thế thật là ngoạn mục. Tôi rất ua những loại cây thay lá. 
Nhu cây bàng ỏ quê huong ta chẳng hạn. Ớ Phuong Bối rừng núi mang mầu 
xanh suốt năm, kế cả mùa đông rét muớt và mua gió. Chỉ có một số ít cây 
thuộc về loại cây thay lá mà thôi, và các cây ấy không đủ nhiều để tạo nên 
một mùa thu, một mùa roi rụng, Princeton thật là đẹp, nhung mà Princeton 
không có đuợc những nét độc đáo của Phuong Bối. Princeton không có 
những buổi suong mù bao trùm núi đồi và gây cho ta cảm tuởng đang đứng 
trên mặt biển. Princeton không phản phất huong của hoa Chiều, không có 
tiếng chim kêu vuợn hú vang rừng, không có huyền bí hoang dại nhu 
Phuong Bổi. Tôi không thể nào quên đuợc những đêm trăng rừng Phuong 
Bối. Nguyên Hung cũng biết là buổi tối ỏ trên rừng không giống gì với buổi 
tối ở đồng quê hay ở thành thị. Mới từng tám giờ tối thôi, ta đã có cảm tuởng 
nhu là đêm đã khuya lắm rồi. Màn đêm dày đặc hơn, huyền bí hơn. Xung 
quanh Phuơng Bối quyền uy của rừng núi quả đã khôi phục đuợc quyền 
hành của nó. Ta có thể cảm thấy đirợc những buớc chân chậm rãi của chùa 
sơn lâm và tiếng xào xạc của khu rừng tranh cao quá đầu nguời khi chúa sơn 
lâm đi ngang. Rừng núi hết sức yên lặng. Nhung cũng hết sức linh động. 
Những đêm có trăng, nhất là trăng khuya, ở Phuơng Bối hình nhu ít ai ngủ 
đuợc. Có một bữa, ham viết cho đến một giờ khuya tôi không biết rằng 
Thanh Tuệ đã thức giấc và đang đứng lặng yên sau cửa sổ nhìn ra khu rừng 
ẩm uớt ánh trăng. Tôi cũng tắt cây đèn bát đi, và lại đứng gần bên Thanh 
Tuệ. Cả trăng cả rừng đều huyền bí đều mầu nhiệm, và cùng tạo nên một 
khung cảnh mà chúng ta chua hề thấy bao giờ trong đời trừ ở Phuơng Bối. 
Trăng cũng tuyệt đối yên lặng. Nhung mà trăng với rừng quả là đang nói 
chuyện với nhau, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì chúng ta không thế nào 
biết đuợc. Trăng và rừng trong lúc này không phải là hai mà chỉ là một. Thí 
dụ ta lấy trăng đi, thì rừng cũng mất. Hoặc giả nếu ta lấy rừng đi thì trăng 
cũng tan biến. Và chính chúng tôi nữa, chúng tôi là gì lúc ấy? Chúng tôi có 
thể hiện hữu bên nhau sau khung cửa sáng ấy không nếu một trong hai thứ 
trăng và rừng kia không hiện hữu? Nguyên Hung cũng đã từng say mê 
những đêm trăng nhu thế. Riêng tôi, tôi thấy trăng từ muời sáu trở đi mới 
già dặn mới đủ sức nói chuyện với rừng. Có những buổi khuya tôi đứng một 
mình - cũng sau cửa sổ lớn đó - nhìn ra khu rừng truớc mặt. Hồi đó khu rừng 
chỉ cách ta độ năm sáu muơi thuớc. Khu rừng hùng mạnh, và duới ảnh 
huởng của trăng khuya, tự tạo cho mình một hấp dẫn lực kỳ lạ. Có một sức 
gì thu hút phát xuất từ khu rừng, một cái gì rất hoang dại và cũng rất hùng 
biện. Tôi thấy hình như thấp thoáng ở cửa rừng có bóng một người Thượng 
thân hình đen cháy, hai mắt long lanh, có một người Thượng của hàng ngàn 
năm về trước chứ không phải như những người thượng bây giờ hay đi ngang 



qua Phương Bổi đế tìm rau Rịa. Tôi thấy thức dậy ở trong tôi con người cổ 
sơ. Tôi muốn liệng bỏ hết chữ nghĩa, liệng bỏ hết văn minh, liệng bỏ hết 
những áo xổng rắc rối trên mình đế trần truồng đi vào trong rừng. Đi vào 
trong rừng làm gì, tôi không biết, nhưng là đi vào thật sâu, đi mãi, đi mãi, dù 
là trời tối đen, dù là rừng đầy dã thú, đầy gai góc. Tôi thấy nếu tôi bị dã thú 
ăn thịt mà cũng không sao. Không đau đớn, không hãi hùng, không luyến 
tiếc. Có thể gọi là êm ái nữa cũng không biết chừng. Tôi đứng như thế, sau 
khung cửa, rất lâu, đế chống lại với tiếng gọi của rừng, của trăng. 

Rừng ở Medíbrd hiền quá đi. Tôi nhớ trăng rừng Phương Bối lạ lùng; mình 
xa cách Phương Bổi đã lâu rồi, Nguyên Hưng nhỉ. Nhưng mà từ ngày tôi rời 
xứ sở đến nay, đã mười sáu tháng qua. Ngày hôm kia tôi làm một bài thơ hai 
câu như sau: 

“gối khuya rừng mộng trăng mười sáu 
mười sáu trăng rồi, người biết không?” 

Tôi thích hai câu ấy lắm, Nguyên Hưng. Nguyên Hưng cứ nghĩ là rừng 
Phương Bối trong một đêm không trăng, gồi đầu lên đêm khuya đế mà nhớ, 
đế mà thấy trong giấc mơ mặt trăng tròn đầy của ngày mười sáu. Từ ngày xa 
cách, có phải là mười sáu mùa trăng đã qua rồi hay không? Tôi ưa những 
tiếng “trăng mười sáu” và “mười sáu trăng” nối theo nhau làm cho hai câu 
trở thành như một. Như một mà kỳ thực là hai. 

Nguyên Hưng, vào cái ngày bắt đầu mùa an cư năm xưa ấy, trời bỗng tạnh 
mưa. Vào khoảng chín giờ sáng thì Như Thông, Như Ngọc và thầy Châu 
Toàn lên. Họ mang theo rất nhiều thứ quà đế tặng Phương Bổi. Tôi còn nhớ 
đến chiếc giỏ mây thật đẹp mà chúng ta thường dùng đế đơm hoa rừng cúng 
Phật. Và nào là chén, là đĩa, là đũa, là thức ăn. Hồi đó đồi Thượng chưa 
được dọn sạch nên không thế ăn bữu cơm đầu hạ trên ấy như chúng ta ước 
muốn. Tuệ cũng đã vào từ lúc sáng sớm. Nguyên Hưng và tôi vẫn còn đang 
phải loay hoay dọn dẹp thiền thất. Toàn đã vào Rừng Tham Thiền một mình 
đế hai hoa. Một lát sau chị Diệu Ầm và cô Lưu Phương vào, cùng đi hái hoa 
với Toàn. Chị hái được rất nhiều bông Chiều, những chùm hoa lớn trắng như 
tuyết. Còn Toàn thì sau khi hái được một ít hoa mẫu đơn đã bị rừng Sim lôi 
cuốn. Thế là từ lúc đó. Toàn hái toàn những cành hoa Sim. Tôi nhớ ngày 
hôm đó ở Phương Bổi có rất nhiều bình hoa nhỏ mà phần lớn là những bình 
hoa Sim - nhưng vì Toàn đã trẩy gần hết lá Sim nên các bình hoa kia trông 
như những bình hoa đào. Cái giỏ mây đầy cả hoa Chiều. Hoa Mầu Đơn, và 



một vài thứ hoa khác nữa mà chúng ta không biết được tên họ. Toàn còn 
chặt cả một đọt thông lớn đế cắm vào chiếc ché Thượng men nâu đế trên 
thiền thất. Như Khoa và Thanh Giới cũng đã băng rừng băng núi tìm vào. 
Các bạn của Phưong Bối như thế, cũng đã khá đông. Sau buổi lễ Phật trang 
nghiêm và ấm áp, chúng ta đưa mọi người đi một vòng ở Phưong Bổi. Tuy 
nói một vòng nhưng kỳ thực chỉ là một vòng nhỏ, bởi vì phần lớn đồi núi ở 
Phưong Bổi vẫn là hoang vu, không đặt chân đến được. 

Những người bạn của Phưong Bối đã ỏ lại đến ba giờ chiều đế đàm đạo về 
những dự tính cho Phưong Bối trong tưong lai. Rồi thì Toàn cùng với Như 
Ngọc và Như Thông từ giả chúng ta trước. Họ phải về Saigon và trước khi 
đi tìm tới xe, họ phải băng rừng đến Đại Hà, rồi Như Khoa và Thanh Giới 
cũng về, Thanh Tuệ cũng về, bởi vì Thanh Tuệ chưa vào Phưong Bối luôn 
với chúng ta được - lý do là Tuệ còn cưu mang dõ dang mấy lóp học ở Blao. 
Buổi chiều ấy, sau khi họ ra về hết rồi, Phưong Bối thật vắng lặng và thanh 
tịnh. Đưa Tuệ và chị Diệu Ầm về xong, chúng ta từ rừng Tham Thiền - noi 
có mấy chữ nho viết dọc theo một bảng gỗ đóng trên một thân cây “Đại Lão 
Sơn Phưong Bối Am” - thong thả đi vào. Phưong Bối là một thực tại rồi đó, 
nhưng mà cũng như chiều hôm trước, chúng ta vẫn không chắc là nó có 
thực. Nó hiện hữu như một cái ráng trời. Ta có thể nghĩ rằng nó muốn tan 
biến đi lúc nào thì nó tan biến. Có lẽ vì Phưong Bối không giống bất cứ một 
cái gì chúng ta đã gặp, đã thân thiết. Cũng có lẽ vì Phưong Bối đối với ta 
còn mới mẽ quá, nhưng đã thân thiết quá. Lại cũng có lẽ Phưong Bổi đẹp 
không cùng. Ta chưa hề nghĩ rằng số kiếp của ta mà lại có thể liên hệ đến 
một thực hữu kỳ diệu như Phưong Bổi. Vậy cho nên Phưong Bối nửa như là 
thực nửa như là hư. Ta không nghĩ rằng Phưong Bối thuộc về ta. Tôi không 
bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên tôi rất đồng ý với Nguyên Hưng khi Nguyên 
Hưng nói: Chúng ta thuộc về Phưong Bối. Vì câu nói ấy mà sau này Lý thêu 
dệt thêm ra. Lý nói Phưong Bổi là “thánh địa”. Chúng ta là “dân” của thảnh 
địa, đi đâu cũng thuộc về thánh địa. Cái tính của Lý thì hay “ăn to nói lớn” 
như vậy đó mà, Nguyên Hưng. 

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi đưa Tuệ và chị Diệu Ầm ra về, chúng ta 
đã đi thẳng lên đồi Thượng, nhìn ra bốn phía. Rồi chúng ta đi vào trong 
những hàng trà. Đất rất mềm và xốp. Chúng ta men theo bờ rừng và đi mãi 
xuống gần thung lũng. Bỗng dưng Nguyên Hưng chỉ cho tôi những dấu chân 
cọp rất mới, in rõ ràng trên nền đất xốp sau những trận mưa hồi hôm. Dấu 
chân ấy hướng về phía lối cầu Mai. Trời cũng đã chiều rồi. Thanh vắng quá. 
Tôi hoi ngài ngại, liền rủ Nguyên Hưng trở về. Chúng ta băng qua những đồi 
chè đế trèo lên đỉnh đồi Thượng. Khi vào tới nhà, chúng ta đi đốt lửa, và trời 



đã rét. Dì Tâm Huệ ngày hôm ấy chưa ở lại được với chúng ta, nên đêm ấy 
chỉ có một mình tôi với Nguyên Hưng. Chúng ta soạn một bữa cơm chiều rất 
giản dị, rồi ngồi ăn bên nhau dưới ánh sáng của bốn ngọn đèn nến. Đêm ấy, 
tôi đã nói cho Nguyên Hưng nghe về những dự liệu văn hóa chúng ta sẽ thực 
hiện sau này. Trước khi đi ngủ chúng ta đã có một buổi “công phu” ngắn và 
cảm động. 

Tôi đã nhắc Nguyên Hưng nhớ lại những cảnh trăng rừng Phương Bổi. Tôi 
tưởng cũng phải nhắc Nguyên Hưng nhớ lại thêm về những buổi sáng mai 
trên rừng núi Đại Lão. Hồi đó, chúng ta thường ưa làm việc tay chân vào các 
buổi sáng. Chỉ trong vòng ba tháng sau ngày chúng ta về, Phương Bối đã trở 
nên quang đãng và đẹp đẽ. Bởi vì sáng nào chúng ta cũng làm việc tay chân 
và ngày nào chúng ta cũng có ít ra một người bạn Thượng làm việc trong 
phạm vi Phương Bối. Sau này ta lại có anh Năm, người con trai hiền lành từ 
xứ Quảng di cư vào - Năm đã ở lại với chúng ta trong suốt thời gian hưng 
thịnh của Phương Bổi. 

Chỉ trừ những ngày mưa, còn thì buổi sáng nào ở Phương Bối cũng đẹp. 
Buổi sáng Phương Bổi thật là linh động. Sáng nào Phương Bối cũng vang 
động tiếng chim tiếng vượn. Trời Phương Bối rét nên chúng ta không dậy 
sớm. Thường thường tôi chong đèn ngồi viết đến nửa đêm. Buổi sáng tôi 
thường thức dậy giữa tiếng chim tiếng vượn. Chính Tuệ và Nguyên Hưng 
biết rằng tôi chưa khôi phục lại được sức khỏe ngày xưa nên hai người cứ 
lẳng lặng dậy trước, đế yên cho tôi ngủ. Còn dì Tâm Huệ thì ngủ rất ít. 
Thường thường khi tôi dậy thì đã có nước trà đế uống cho ấm bụng. Nồi 
cháo trắng đỗ xanh lúc ấy đã chín rồi; thường thường chúng ta hay chạy vào 
bếp sưởi ấm, uống nước và ăn điếm tâm ngay trong cái nhà bếp nghèo nàn 
nhưng ấm cúng đó, Nguyên Hưng nhớ không. 

Nắng mai tuy rất trong và đẹp nhưng không đủ ấm. Cho nên chúng ta phải 
bắt đầu mỗi ngày bằng công việc tay chân. Làm như thế thì chỉ trong mười 
phút thì đã thấy ấm người rồi. Hồi đó tôi cũng biết xử dụng phảng, cuốc và 
mai không kém gì Nguyên Hưng vậy. Nguyên khu đồi Thượng, chúng ta 
cũng phải đế ra hàng tháng mới dọn xong. Bao nhiêu là gốc cây. Bao nhiêu 
là giây chằng. Bao nhiêu là gai góc. Chúng ta đã làm được không biết bao 
nhiêu là ghế, là bàn, bằng những nguyên liệu của rừng như mây, như gỗ, 
ngay trên đồi Thượng. Lại còn có những chiếc ghế treo nữa. Các thầy ở Huế 
hay ở Sàigon mỗi khi lên thì cứ ưa ngồi hàng giờ trên đồi Thượng và dù lớn 
cách mấy, vị nào cũng thích ngồi đu trên những chiếc ghế treo. 



Buổi mai ở Phương Bổi đẹp như một tờ giấy trắng tinh, nguyên vẹn, một tờ 
giấy trắng tinh có ửng mầu hồng ở góc. Thực vậy, Nguyên Hưng. Chúng ta 
thức dậy ở Phương Bổi với ý thức là chúng ta có trước mặt một ngày trọn 
vẹn không bị ai xâm phạm. Không phải đi hội họp không phải chờ xe buýt, 
không phải ngồi ở phòng đợi, không phải thao thức vì những cái rendez- 
vous. Một ngày trọn vẹn có đủ sáng, trưa, chiều tối, và đẹp như mầu hồng 
của bình minh. Một ngày trọn vẹn mà ta muốn xử dụng như thế nào cũng 
được. Nguyên Hưng có thể làm cỏ ở đồi trà, hoặc dọn thêm khu rừng trước 
mặt, hoặc trồng thêm cây ăn trái, hoặc viết lách hay nghiên cứu. Chúng ta 
làm được thật nhiều việc, nhưng không bao giờ chúng ta chán việc, bởi vì tất 
cả những gì ta làm đều do sở thích. Neu ta không làm cỏ ở đồi chè chẳng 
hạn, thì anh Năm cũng chịu khó làm và thế nào đồi chè cũng sạch cỏ. Neu ta 
không dọn thêm được khu rừng trước mặt hôm nay thì ta có thê làm vào một 
lúc khác. Chúng ta, tóm lại, muốn làm gì thì làm. Buổi sáng, sau khi ăn điếm 
tâm, thế nào trong chúng ta cũng có một người đề nghị, là nên đi làm việc 
sáng hôm nay. Tôi nhớ hồi đó Phương Bối có Nguyên Hưng, có Tuệ, có 
Triều Quang, có Lý, có Năm, có Phú, có dì Tâm Huệ và có Tôi. Neu Nguyên 
Hưng đề nghị “sáng nay dọn thêm ở khu đồi Thượng” thì ít nhất cũng có ba 
người hưởng ứng. Hoặc nếu Lý đề nghị “sáng nay làm một con đường 
xuống thung lủng” thì Lý chắc chắn cũng có người hưởng ứng. Thường 
thường các đề nghị đều được tất cả mọi người tán thành. Có khi hai người 
cùng đề nghị một lần, và chúng ta chia ra hai nhóm theo sở thích. Lâu lâu 
chúng ta lại có một cuộc thám hiểm núi rừng. Ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng. 
Thường thường những cuộc “thám hiểm” như thế kéo dài cả ngày. Chúng ta 
hay dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi bên một dòng suối. Nhiều hôm Nguyên 
Hưng và Triều Quang mang về những cây phong lan tuyệt đẹp. Ai nấy đều 
mệt nhoài. Đêm đến chúng ta ngủ rất ngon. 

Trong những buổi đi rừng phục sức của tất cả mọi người đều rất kỳ dị. 
Nguyên Hưng có nhớ không? ở Phương Bối chúng ta không cần vâng theo 
luật lệ của. . . người phàm. Ta có thể đội bất cứ thứ mũ nào, mang bất cứ thứ 
giầy ủng nào, dùng bất cứ thứ thắt lưng nào. Có khi nhìn vào tấm gương tôi 
thấy tôi giống như một ông ngáo ộp. Râu thì có khi một tuần chưa cạo một 
lần. Không phải vì làm biếng mà vì chúng ta có những việc khác ưa làm 
hơn! Áo thì bằng da dày cộm đế gai rừng không bấu rách, ông quần thì túm 
lại bỏi vào đôi ủng cao su đế khỏi bị vắt xâm nhập. Vai thì mang một cái 
xách đựng hoặc cơm trưa, hoặc chiếc võng đay, hoặc hộp cứu thương. Tay 
thì cầm một cái xà gạc hoặc một cây gậy. Những người học tò của tôi ngày 
xưa nếu có trông thấy tôi trong hình dáng ngáo ộp ấy chắc cũng không thể 
nào không kinh ngạc cho được. Ăn mặc như thế này đế vào lớp giảng thơ 



Nguyễn Du thì chắc là không đuợc đâu, phải không Nguyên Hung? Ở rừng 
núi chúng ta đi đứng mạnh bạo hơn. Chào nhau ở cửa rừng đôi khi chúng ta 
không chắp tay truớc ngực mà chúng ta đua một cánh tay thẳng lên trời. Đi 
lại trên các con đuờng rừng núi thì không cần birớc từng birớc đĩnh đạc bệ 
vệ nữa; chúng ta đi rất mau, hoặc là chúng ta chạy. Từ đồi này chúng ta la 
hét sang đồi kia. Nguyên Hung hét to hơn ai hết, nhu một cái còi xe lửa. Có 
một điều mà ta thấy rất rõ là ai lên Phuơng Bối cũng ua la hét thật to. Tôi 
nhớ có một lần trèo lên cây thông cao ở Rừng Tham Thiền đế đốn một cành 
thông xanh, Nguyên Hung hét vang cả núi rừng. Tôi lúc đó đang dọn dẹp 
thiền thất cũng bị tiếng hét của Nguyên Hung kích động. Tôi bỏ chiếc chổi 
lau, chạy ra, nhìn về phía Rừng Tham Thiền. Và buồn cuời chua, tôi cũng 
hét to đế hỏi và đế trả lời Nguyên Hung. Rừng núi lớn lao quá khiến ta có 
cảm tuởng là bị nhỏ bé lại và vì thế tiếng hét của ta là đế phá tan cái mặc 
cảm là chúng ta bé nhỏ. Có phải không Nguyên Hung? Lại cũng có lẽ là vì 
chúng ta muốn trả thù những công thức giao tiếp của cái xã hội cũ. Trong xã 
hội đó, nói thì phải nói với giọng giữ gìn, đế ý từng câu từng chữ. Xã hội 
quy định ta phải ăn nhu thế nào, chào nhu thế nào. Vì vậy khi lên Phuơng 
Bối chúng ta đã có khuynh huớng lật nhào tất cả những luật lệ đó. Và chúng 
ta chạy hoặc hét là đế phá vỡ cái mặc cảm chúng ta bị nô lệ, đế chứng tỏ 
chúng ta có “tự do”. Cũng nhu ở bên này nguời ta có cái kiếu chào nhau 
“How are you” lạt nhu nuớc ốc. Câu chào ấy ai cũng thấy vô ích, thế mà 
không chào thì lại thấy thiếu một cái gì. Có thì là du, mà không thì lại là 
thiếu. Buồn cuời nhất là khi một nguời bệnh tới khám bệnh. Bác sĩ hỏi: “ông 
mạnh giỏi không?” một cách vô ý thức. Và bệnh nhân cũng trả lời “mạnh” 
một cách vô ý thức. Trong khi đó, ta biết rằng nếu “mạnh” thì bệnh nhân đâu 
có cần tới bác sĩ làm gì. 


Nguyên Hung, giữa ta và vũ trụ có những liên hệ nào mà mỗi khi vũ trụ kêu 
gọi, không thế nào cuỡng lại đuợc? Tôi vừa mới viết cho Hung về trăng 
rừng, một tiếng gọi hết sức thiết tha ít khi tôi có thể làm ngơ đuợc. Tôi muốn 
kể cho Nguyên Hung nghe về những trận mua đầu mùa. Từ hồi còn bé thơ, 
tôi đã bị những trận mua đầu mùa quyến rũ rồi. Hồi đó tôi còn ở đồng quê. 
Tiếng sấm động. Trời sa sầm xuống thấp. Những giọt nuớc to nặng đầu tiên 
rơi lộp độp trên mái ngói. Vài ngọn gió thổi tới đập các cánh cửa sổ ầm ầm. 
Tôi đã bị kích động ngay sau những hiện tuợng đó. Thật giống nhu prélude 
của một bản hùng ca vĩ đại. Thế rồi sau một tiếng sấm long trời lỡ đất, mua 
trút xuống rào rào nhu thác đổ. Những lúc nhu thế, đố mà tôi ngồi yên cho 
đuợc. Tôi phải chạy ra, vén màn, dán mắt vào cửa kính. Những đọt cau xa 
oằn oại. Trong lúc trời đất thét gào. Vũ rụ rung chuyển. Những chiếc lá to bị 
gió hắt mạnh vào cửa sổ và vách tuờng. Nuớc trút xuống ào ào và chảy 0 0 



ngoài sân, trước rãnh. Trong màn mưa bạc, có những con chim quật cánh 
chống lại với gió với mưa. Trong bản hùng ca đó, tôi cảm nghe thấy rõ rệt 
tiếng gọi của hồn vũ trụ. Tôi muốn trở thành một đọt cau hay một cây 
nghiêng ngả oằn oại trong mưa. Tôi muốn trở thành một con chim bay quằn 
quại giữa trời để chịu đựng sức mưa sức gió. Tôi muốn chạy ra giữa mưa mà 
hét, mà múa mà quay cuồng, mà cười, mà khóc. Nhưng mà tôi không dám. 
Bởi vì tôi sợ mẹ tôi mắng. Trong tiếng ào ạt rạt rào của mưa và gió, tôi ráng 
lấy tất cả gân cổ hát một bài. Dù tôi có hét to đến mấy người ta cũng không 
nghe được, bởi vì bản nhạc long trời lở đất đã lấn át hết. Trong khi tôi hát 
như thế, mắt tôi vẫn không rời cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, thần trí tôi 
như bị hút vào cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, và tôi cảm thấy tôi được 
hòa mình vào trong bản hòa tấu vĩ đại. Tôi thấy dễ chịu. Tôi hát bài hát này 
rồi bài khác. Sau đó, trời tạnh, hoi đột ngột. Tôi cũng dừng tiếng hát. Thần 
kinh tôi êm dịu lại và tôi nhận ra rằng trên mi tôi còn đọng một vài giọt nước 
mắt. 


Cho mãi tới ngày nay, tôi cũng vẫn còn giữ cái thói làm như vậy, Nguyên 
Hưng, tuy rằng có đôi khác chút ít. Tiếng gọi của đất trời vẫn tha thiết và rõ 
rệt như ngày xưa. Mỗi khi văng vẳng có tiếng gọi ây là tôi lại giật mình, và 
với tất cả với bản thể của tôi, với tất cả mọi nguyên tử của sinh lý tôi, với 
mọi đường máu, mọi đường giâythần kinh của thân thể tôi, tôi lắng nghe 
một cách kính cấn và thiết tha. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một người mất 
mẹ đã mười năm, một hôm bất giác nghe tiếng mẹ gọi. Tâm trạng của tôi là 
như thế đó, mỗi khi tôi nghe tiếng gọi của đất trời. Mới vừa hôm qua đay, 
trong cảnh rừng mưa, tôi quỳ dưới cửa sổ đế nghe bản nhạc hùng của tời, 
của đất, của rừng, của gió. Cửa số để ngỏ, nhưng tôi không đứng dậy đống 
lại. Tôi qùy đó, thành kính, đầu hoi cúi thấp, trong khi gió tạt mưa vào ướt 
cả đầu cả cổ cả áo tôi. Tôi thấy rất được dễ chịu, rất được yên lành trong cử 
chỉ ấy. Mãi cho dến khi rùng mình, thấy lạnh, tôi mới đứng dậy, đóng cửa và 
đi thay áo, đốt lò sưởi, trong lúc rừng Medtord vẫn cuồng nhiệt gào thét 
trong con mưa. . . 


Het chưong 3 
— 0O0 — 


IV 


Nguyên Hưng, không phải tôi chỉ nghe tiêng gọi mâu nhiệm kia trong lúc 
trăng và rừng nói chuyện hay trong những cơn mưa lớn đầu mùa. Tôi lại còn 
nghe tiếng gọi ấy và những buổi trưa rất là yên lặng nữa. Những buổi trưa ở 
quê hương ta, những buổi trưa mà Lưu Trọng Lư nghe thấy cả tiếng gà não 
nùng xao xác gáy, những buổi trưa mà Vũ Anh Khanh thấy cả nắng lổ đổ 
rụng lên đầu người viễn khách ở xóm đạo vắng người. Những buổi trưa ấy 
miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, mà miền Nam cũng có. Tôi không 
tin rằng buổi chiều, dù rằng những buổi chiều nhìn ra cửa biển, là lúc gợi 
buồn nhiều nhất. Buổi chiều đổi với tôi dù là ở đâu cũng chỉ là đẹp thôi, chứ 
không buồn. Chỉ có một lúc duy nhất trong ngày có thể gọi là buồn: đó là 
buổi trưa, vào khoảng một giờ, hay trễ hơn một chút. Buổi chiều cũng như 
buổi mai, bao giờ cũng linh động, biến ảo và tràn đầy sức sống. Buổi chiều 
đã không mang màu sắc tàn tạ như người ta thường tưởng, mà trái lại còn 
hứa hẹn một sức sống rạt rào vào đêm. Tôi thấy vũ trụ sống về ban đêm 
nhiều hơn. Ban đêm, cái gì cũng linh động, cũng mầu nhiệm, cũng hùng 
mạnh. Chỉ có loài người mới ngừng hoạt động trong đêm, chớ vũ trụ, từ 
trăng sao nước mây đến trùng dế cây cỏ đều rì rào mầu nhiệm. Neu nói đến 
giờ ngưng đọng, ấy phải là giờ buổi trưa, lúc quá ngọ một chút. Không có 
một giọt gió. Trời cao cao quá, cao đến im lìm, cao cho đến nỗi trở nên vô 
cùng sâu thẳm. Cây cối như chết đứng; không nói năng được một lời nào 
trong giây phút ấy. Mặt trời như thôi miên trái đất và điếm huyệt trái đất 
bằng con mắt lửa hung hãn của nó khiến trái đất và muôn loài trên trái đất 
trở thành bất động không còn cựa quậy được nữa. Tôi dám chắc rằng đúng 
vào giờ phút ấy trái đất không thể nào còn quay được. Phải đợi cho đến khi 
nào có một đám mây hoặc một tí gió tới cứu vãn thì trái đất mới thoát khỏi 
được tình trạng bị điếm huyệt và mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Neu ta 
thiếp đi vào buổi trưa trong một giấc ngủ ngắn mà thức dậy đúng vào giờ 
phút ngưng đọng ấy, thì lập tức ta nghe tiếng gọi. Tôi nghe tiếng gọi như thế 
đã có đến hàng trăm lần rồi Nguyên Hưng, mà lần nào trái tim tôi cũng hồi 
hộp như nhau. Mà vì vừa mới thiếp đi cho đến lúc chợt tỉnh tôi nghe nó 
không phải với lý trí của tôi mà với tất cả biển tiềm thức còn đương dâng 
tràn, còn chưa kịp rút xuống khỏi lằn mức ý thức. Tôi nghe tiếng vũ trụ gọi 
tôi về, và tất cả bản thể tôi rung động đáp lại tiếng gọi ấy. 

Nguyên Hưng, ơ ũPhương Bối tôi cũng trải qua bốn lần nghe như vậy. Rừng 
cây ít khi nào đứng chết lặng như trong những lúc ấy và trời không bao giờ 
cao như thế, sâu như thế. Trong giây phút kia, tôi thấy lòng ngập nhớ nhung 
và một niềm thao thức muốn trở về. Trở về theo tiếng gọi mầu nhiệm. 
Những lúc ấy tôi có cảm giác như đứng ở một biên giới có sương mù. Neu 
tôi làm tan được sương mù ấy, tôi có cảm tưởng nó có thể tan biến trong bất 



cứ một sát na nào, dễ như không, dễ như nó chưa bao giờ từng hiện hữu, em 
ơi. 

Nguyên Hưng, đế tôi nhắc lại cho Nguyên Hưng nghe về đem giao thừa đầu 
tiên ở Phương Bối. Từ hôm hai mươi sáu Tet, Triều Quang, Từ Mần và 
Thanh Hiện đã tự động kéo về Phương Bối, như con trở về nhà cha mẹ vào 
những ngày giỗ lớn. Quang ở Dalat về mang theo rất nhiều nhánh bạch mai 
thật đẹp. (Trước đó, chị Diệu Ầm đã cho Như Hiền đem tặng cho chúng ta 
rất nhiều cây bạch mai con đế trồng quanh nhà). Chúng ta bàn với nhau ăn 
một cái Tet lớn nhất trong đời chúng ta, và ăn tại Phương Bối. Sau một đêm 
bàn luận, chúng ta đồng ý như sau: 

1) Đốt một đống lữa vĩ đại ngay trên đồi Thượng. 

2) Cắm trại ở đồi Thượng. 

3) Nấu một thùng bánh chưng ở trên đồi Thượng. 

4) Cúng giao thừa, đốt pháo ở đồi Thượng. 

5) Hội họp ăn bánh chưng, chúc Tet và bình văn ở đồi Thượng. 

Cái đổng lữa vĩ đại ấy, chắc trong chúng ta không ai có thể quên được. 
Nguyên Hưng cũng nhớ là đế phá rừng trồng trà chúng ta phải đốn ngã hàng 
trăm cây rừng thật lớn. Những cây ấy, sau khi chúng ta đốt rừng, đã bị cháy 
xém và khiêng chất thành lại thành đổng. Chúng ta đã tốn hết hơn hai ngày 
mới chất được đống củi. Vì vậy đống củi lửa trại to lớn như một cái nhà và 
đã được chất lên một cách rất công phu. Trong lòng đống củi vĩ đại, chúng ta 
đã đặt rất nhiều cỏ khô, lá khô và các cành củi rất dễ bén lửa. Đống củi đã 
cháy suốt đêm giao thừa và mãi đến sáng ngày mồng hai vẫn còn cho ta than 
hồng. Nguyên Hưng nhớ không? 

Ban đầu thì một sổ trong chúng ta không tán thành ý kiến cắm trại trên đồi 
Thượng vì sự sương khuya. Nhưng sau lại, chúng ta quyết định cứ căng lều 
trên đồi, bởi vì đống lửa vĩ đại sẽ làm tan sương và ấm cả khu đồi. Mà thực 
vậy, Nguyên Hưng. Không những chúng ta thấy ấm mà nhiều khi còn thấy 
nóng bức là khác nữa. 

Còn bánh chưng, Lý là người Bắc và lý tuyên bố có thể gọi bánh chưng vào 
hạng đẹp nhất Bắc Hà. Ban đầu ai cũng tưởng là Lý chỉ “ăn to nói lớn” theo 
kiểu một nhà văn như Lý, nhưng sau khi thấy Lý trổ tài, ai cũng phục lắm. 



Dì Tâm Huệ mua nếp, đồ xanh và cung cấp lá rong tuơi cho Lý. Hôm gói 
bánh tôi cũng làm phụ tá cho Lý trong việc lau lá, xếp lá, rọc lá. Lý làm một 
cái khuôn nhỏ và gói những chiếc bánh chung nhỏ xíu, vuông vắn, thật đẹp. 
Bánh chung đuợc nấu từ lúc năm giờ ruõi chiều đế kịp chín nữa giờ truớc 
giờ Giao Thừa. Mần và Hiện đã bắc hai bếp gần duới chân đồi Thuợng, một 
bếp để luộc bánh chung, một bếp khác để nấu nuớc sôi tiếp cho nồi bánh. 
Bep phải đặt phía duới, bởi vì gần đỉnh đồi quá thì sẽ nóng vì đống lửa đỉnh 
đồi. 

Cả nhà chuẩn bị ăn Tet một cách rộn rịp và chính sự chuẩn bị rộn rịp đế ăn 
Tet ấy quả đã là Tet một cách đích thực rồi. Từ lúc ba giờ chiều, Nguyên 
Hung và Triều Quang đã vào rừng đốn về những cây tre lớn và cua ra từng 
ống một, chất đầy bên lều. Khi thùng bánh chung sôi, tất cả chúng ta đều 
tắm rửa, quây quần trong chiếc lều lớn nhất cắm trên đồi, nghỉ ngoi, nghe 
chuơng trình phát thanh cuối năm của đài Saigon từ chiếc Sony quen thuộc 
và ăn cơm, một bữa cơm chiều thật đơn giản. Tha hồ cho chúng ta nói 
chuyện bổn phuơng. Hồi ấy thuờng trú tại Phuơng Bối mới chỉ có Nguyên 
Hung, Lý, Tuệ, dì Tâm Huệ và tôi, còn những nguời khác là “chim bốn 
phuơng bay về đây cả”. Những con chim ấy bay về Phuơng Bối và tíu tít kể 
cho nhau nghe những mẩu sinh hoạt những câu chuyện những biến cố đã 
xảy ra cho chúng từ những phuơng trời khác nhau. Không ai là không thấy 
rõ rằng Phuơng Bổi chính là alma maier của mình. 

Trên những cây cao còn lại của đồi Thuợng và cả trên lan can của thiền thất 
nữa, Mần và Lý đã treo đèn. Vào lúc muời giờ ruỡi, Nguyên Hung ra lệnh 
đốt lửa. Thế là chỉ trong nửa giờ sau, đống lửa cháy rực trời trên đồi 
Thuợng. Tàn lửa lên cao, cao ngất, khiến cho một vài nguời trong số chúng 
ta tỏ ý lo ngại cho sự cháy rừng. Nguyên Hung nghĩ, cháy rừng làm sao 
đuợc khi tàn lửa phải bay lên đuợc bốn trăm thuớc muói tới đuợc cửa rừng? 
Tuy vậy, đống lửa vĩ đại soi sáng rực rỡ cả một vùng núi hoang dại. Bởi vì 
đồi Thuợng là chiếc đồi cao nhất trong vùng. Chúng ta trông rõ tất cả những 
vùng núi bao quanh Phuơng Bối nhờ ánh lửa rực trời trên đồi Thuợng. Có lẽ 
tất cả thú vật, dân chúng của núi rừng đang ngạc nhiên, và qua kẻ lá, đang 
huớng những cặp mắt nhìn về đồi Thuợng. Xa xa, ta có thể trông thấy ngôi 
nhà của Đại Hà thấp thoáng trong đồi núi chập chùng. Muời một giờ ruỡi 
khuya rồi và đống lửa đã cháy lên rất cao. Chúng ta trở về thiền thất cúng 
giao thừa. Chiếc bánh đầu tiên vớt ra đã đuợc đem lên cúng Phật. Buổi lễ 
đơn giản và ấm áp chỉ kéo dài vào khoảng 20 phút. Giao thừa đến Mần, 
Hung, Quang, Hiện, Lý, tất cả đều mang các ống tre liệng dần vào đống lửa 
vĩ đại. Đó là pháo lệnh giao thừa của Hung đấy. Các ông tre liên tiếp nổ lớn 



vang động cả núi rừng và có lẽ làm kinh hoàng cả mọi loài ẩn náu trong 
rừng. Tôi còn nhớ là các cậu đã quăng vào đống lửa năm muoi mấy ống 
pháo tre như thế, và không có ổng tre nào là không nổ lớn. 

Bánh chưng của Lý quả thật là rất ngon - có lẽ cũng ngon nhờ những điều 
kiện khác nữa, như là không khí đặc biệt của Phương Bối, sự hiểu biết của 
mọi người, vui vẻ của mọi người và nhất là sự... đói bụng của mọi người. 
Nói như thế không có hại gì đến cái “uy tín” gói bánh của Lý cả. Mồi người 
trong chúng ta phải chúc tất cả mọi người và như thế chúng ta nghe tất cả 
đến năm mươi bốn câu chúc tết. Dì Tâm Huệ tỏ vẻ nhiều e thẹn nhất dù dì 
lớn tuổi bằng dì của tất cả chúng ta, và dì đã chúc cho tất cả những câu chúc 
đơn sơ mà chân thành cảm động. 

Tôi nhớ suốt ngày mồng một tết các cậu dã chia thành hai ba toán rủ nhau đi 
chơi thám hiểm núi rừng. Đen đâu cũng đốt lửa, chặt tre làm pháo đốt vang 
cả rừng. Thầy Thanh Từ chưa có mặt ở Phương Bối trong cái tết thứ nhất ấy. 
Nhưng trong cái tết thứ hai, thầy cũng tham dự những trò nghịch ngợm nhất 
của mọi người. Ớ đây ai cũng dễ dàng sẵn sàng đế mà “đồng sự”. Kiểu chào 
của thầy Thanh Từ cũng thay đổi như tất cả mọi người và cả đến những kiểu 
sinh hoạt khác như đi núi, trồng cây, cắm trại nữa. 

Lần đầu lên Phương Bối thăm, thầy Thanh Từ đã tỏ sự ưa thích Phương Bối 
một cách mặn nồng. Thầy bảo chúng ta nhường cho thầy một ít vùng núi đế 
làm thiền thất. Tôi nói: tất cả rừng núi Phương Bối là của thầy. Thế là sau đó 
vài ba tháng, nhờ sự giúp đỡ của vài người bạn thân của thầy, chúng ta đã 
dựng nên một thiền thất ở triền Đông Bắc của đồi Thượng. Nhà thiền này 
được đặt tên là Thiền Duyệt Thất. Duyệt có nghĩa là sự vui vẻ hoan lạc về 
tinh thần. Trong bài cúng dường của Nhị Thời Khóa tụng, ta thấy có câu 
thiền duyệt vi thực nghĩa là thức ăn làm bằng sự hoan lạc của thiền định. 
Thầy Thanh Từ nghe đặt tên cho nhà thiền như thế thì chịu lắm bèn chấp 
nhận ngay. 

Bên cạnh Thiền Duyệt Thất, chúng ta còn xây thêm một cái hồ chứa nước 
nữa và thầy Thanh Từ đã tự tay làm một chiếc giàn hoa leo thật đẹp phía 
trước. Hai bên con đường từ dưới đồi đi lên, thầy đã trồng những cây thông 
con bứng về từ Djiring. Thầy lại còn trồng thêm bao nhiêu là thứ hoa nữa 
xung quanh thất. Lúc Thiền Duyệt Thất làm xong, thì chiếc nhà Thượng 
cũng được khởi công dựng trên chót vót đỉnh đồi. Hai người có công nhất là 
Triều Quang và Nguyên Hưng. Hợp tác với anh Phương ở ngoài xóm và với 
hai người Thượng nữa Quang và Hưng đã hoàn thành được chiếc nhà duyên 



dáng ấy trong vòng một tháng. Vì đứng chót vót trên đỉnh đồi nên nhà 
Thượng phải được tạo dựng vững chãi. Tôi biết Nguyên Hưng đã tốn rất 
nhiều công phu vào ngôi nhà ấy. Tôi đã cùng Nguyên Hưng trang trí bên 
trong và bên ngoài nhà Thượng. Sau này chính nhà Thượng trở thành hình 
ảnh tượng trưng nhất của Phương Bối. Buổi chiều chúng ta hay quây quần 
bên nhà Thượng cho đến tối, và nhiều đêm chúng ta đem chăn ngủ ngay ở 
sàn nhà Thượng. Có đêm rét quá mà trên đồi thì nhiều gió, chúng ta bắt buộc 
ôm chăn rời nhà Thượng nửa đêm đế về nhà cũ. Tôi không quên được những 
đêm chúng ta đứng trên lan can nhà Thượng ngắm sao ngắm trăng. Những 
đêm như thế thật là huyền diệu. Sao và trăng gần chúng ta quá. Nhất là sao 
Mai. Lớn gần bằng một mặt trăng. Không biết ở những nơi như Trúc Lâm, 
Toàn có thấy sao Mai lớn như thế không. Có những đêm tôi kéo Lý ra khỏi 
những đổng bản thảo dày cộm của Lý đế chỉ cho Lý thấy trăng sao thấy sao. 
Tôi thì cũng ham viết lắm, nhưng vào những đêm nhiều sao như thế này, tôi 
không thể nào viết được. 

Nguyên Hưng, tôi nghe Phương Bối đã trở nên bất an quá, cho nên thầy 
Thanh Từ cũng đã rời Thiền Duyệt Thất mà về Phú Lâm rồi. Thật là buồn. 
Hôm tôi từ giả Phương Bối, tôi tưởng thầy Thanh Từ có thể ở lại Phương 
Bổi bình yên. Nhưng mà không. Lâu nay Nguyên Hưng có tiếp xúc với thầy 
Thanh Từ bằng thư không? Hôm qua, tôi có viết cho thầy Thanh Từ một lá 
thư. Lá thư còn đế đây, chưa có dịp gởi nhà giây thép. Tôi đã viết lá thư ấy 
trong một tâm trạng bình yên và yêu thương. Nhưng chỉ những người thuộc 
về “thánh địa” Phương Bối như thầy Thanh Từ, như Hưng, như Lý mới hiểu 
được tại sao tôi có thể viết như thế mà thôi. Thôi đế tôi chép cho Nguyên 
Hưng đọc một đoạn trong lá thư đó. Đoạn này nằm ở giữa lá thư. 

“Tôi đã tìm ra chân lý rồi. Trời ơi có phải là nghe câu ấy thầy đang ôm bụng 
cười tôi phải không? Tôi nói thật đó mà. Kh i tôi thấy nó, tôi giật mình. Nó 
không phải là ai xa lạ cả. Nó là, thầy ơi, nó là kẻ mà tôi đã gặp từ lâu, đã biết 
rõ mặt mũi từ lâu. Nó không có chi mới lạ đối với tôi cả. Thế mà tại sao lâu 
nay, có tới ngàn vạn kiếp rồi, tôi không nhận diện được nó. Lần này thấy nó, 
tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì hơn là phá lên cười. Cũng giống 
như bây giờ thầy đang ôm bụng cười tôi vậy. 

Tôi hỏi: “Tôi tưởng tên của cậu mày hay như thế thì mặt mũi cậu phải đẹp 
lắm kia chứ?”. 


Nó hỏi lại: “Vậy thầy thấy tôi xấu hay sao?”. 



Tôi giật mình nó lại, thì quả thực nó không xấu. 

Nó lại hỏi: “Hởi nguời đã tìm thấy tôi, nguời sẽ làm gì chiều hôm nay?” 

Tôi nghiêm trọng trả lời: “Ta sẽ đi ăn cơm khi ta thấy đói bụng, và sẽ ngủ 
khi ta thấy buồn ngủ.” 

Thầy ơi, hôm từ giã phi truờng Tân Sơn Nhất, tôi có mang theo một cái hột 
gà. Tôi nhu một con gà ấp trứng, và luôn luôn có một cái hột gà đế ấp, đêm 
và ngày. Tôi mang theo qua bên này một cái hột gà đã ấp từ sáu bảy hôm 
nay, và những kẻ đua tôi ra phi truờng không có ai hay biết. Họ chỉ biết tôi 
mang theo một cái áo lạnh và một cây viết Pilot. Nhân viên quan thuế không 
biết, mà tôi cũng không biết phải khai báo ra làm sao. Tôi nín thinh. Nhung 
mà tôi tin ngồi ở Thiền Duyệt Thất, thầy có thể biết. Tôi nhớ cũng đã từng 
nói cho thầy nghe và hứa với thầy là khi nào hột gà nở ra con gà thì tôi tin 
cho thầy hay. Thầy có nhớ điều đó không? Hôm nay tôi có thể tin cho thầy 
biết là thêm một năm ấp ủ, và do khí hậu thuận lợi, con gà đã mổ đuợc vỏ 
quả trứng và chui ra ánh sáng. Ra khỏi vỏ nó lớn rất mau chóng, không khác 
gì cậu bé Phù Đổng năm xua. 

Đêm mồng bảy tháng năm vừa qua, tôi đuợc chứng kiến một cuộc đàm thoại 
giữa Đức Phật và Ma Vuơng Ba Tuần, Đức Thế Tôn tiếp Ma Vuơng Ba 
Tuần tại núi Linh Thứu với tu cách một thuợng khách của Ngài. Thầy nghe 
không, một thuợng khách của Ngài. Tôi thích thú lắm. Tôi định sẽ ghi tất cả 
nội dung của cuộc đàm thoại đó làm thành một cuốn kinh: 

“Đức Phật: Xin mời Ngài ngồi. 

Ba Tuần: Xin cám ơn Ngài. Gớm cái ông thị giả của Ngài khó tính quá. Khi 
tôi xung danh hiệu, ông ta nhất định không cho tôi vào. Ông nói: Nhà nguơi 
còn đến đây làm gì? Nguơi không nhớ năm xua duới gốc cây Bồ Đe, nguơi 
đã bị đức Thế Tôn đánh bại hay sao? Ngài sẽ không tiếp nhà nguơi đâu. Nhà 
nguơi là kẻ thù của Đức Phật”. Tôi phải nói khích một câu ông ấy mới cho 
vào. 

Đức Phật (cuời): Ngài nói khích nhu thế nào? 

Ba Tuần: Tôi nói: “Phật thì làm gì có kẻ thù. Phật mà còn phân biệt kẻ oán 
nguời thân thì đâu có phải là Phật”. Chừng ông ta đã đuợc nghe đâu cái câu 
ấy của Ngài một vài lần rồi cho nên khi nghe tôi nói khích ông ta động lòng 
tự ái, cho tôi vào ngay. 



Đức Phật: Cái kiếu của ngài thì muôn đời như vậy. Và cứ phải mưu mô mà 
đi đường cong như vậy thì mới thắng được thiên hạ. Nhưng mà thực ra có 
dám làm như thế mới được gọi là Ma Vương. 

Ba Tuần: Đúng lắm thưa Ngài. Làm Ma Vương bực lắm. Mặc áo thì luôn 
luôn phải mặc áo giấy, vẻ mặt thì khi nào cũng phải hoặc nham hiểm, hoặc 
độc ác hoặc u mê. Thở thì phải thở toàn khói nghi ngờ đen nghịt. Đe có hình 
thức phù họp. Đế cho danh chánh ngôn thuân là Ma Vương mà. Đi đâu thiên 
hạ cũng tránh, cũng ghét, cũng sợ. Làm Ma Vương quả thực bực lắm. 

Đức Phật: Vậy ngài tưởng làm Phật sung sướng lắm hay sao? Thiên hạ dán 
vào lưng tôi nhiều nhãn hiệu mà tôi không hề tự xưng bao giờ. Thiên hạ đem 
tôi ra bán buôn. Và cứ tưởng tượng ngồi trên xe hoa để thiên hạ rước đi từng 
bước gật gù qua các phố bán than, bán thực phấm, bán nước mắm v.v... thì 
tôi tưởng Ngài sẽ chẳng bao giờ ước muốn làm Phật, Thế Tôn của nhân loại. 

Nghe đức Thế Tôn nói xong, Ba Tuần cười ha hả. . .” 

Nguyên Hưng ơi, tôi chỉ chép Nguyên Hưng đọc từng đó mà thôi nghe. 

Không phải tôi sợ rằng Nguyên Hưng nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại hay 
trách móc đâu. Tôi đã nói với Nguyên Hưng rằng tôi viết lá thư đó trong tâm 
niệm an lành và thương yêu rồi mà. Mai sau nếu chúng ta được trở về 
Phương Bối thì bản thảo cuốn kinh kia sẽ được đế trên bàn giữa của chiếc 
nhà Thượng. Và sẽ chỉ có những người có căn cơ đại thừa của đại thừa mới 
được đọc cuốn kinh đại thừa của đại thừa ấy có phải không?. . . 

Het chương 4 

— 0O0 — 

V 

Mấy hôm này trời khá lạnh. Ngày mốt tôi đã phải rời bỏ nơi đây rồi. Tôi sẽ 
ghé Princeton thăm và ở lại đây vài hôm trước khi về Nữu Ước. Những ngày 
sống nơi đây thật là an tĩnh và mạnh khỏe. Tôi đã chơi rừng, đã chèo thuyền, 
đã bơi lội với bọn trẻ. Tôi làm tất cả những công việc bọn trẻ làm: đi quan 
sát các hiện tượng thiên nhiên, tập làm thủ công, chơi bóng bàn, bóng 
chuyền, chạy đua, đóng kịch, hát, chơi trò chơi lớn... Bọn trẻ thích nhất nói 
chuyện với tôi và ưa đi theo về Pomona trong những giờ tự do. Tôi đã nói 
chuyện nhiều lần cho từng nhóm ba bốn chục người. Tối hôm qua người ta 


làm lễ bế mạc trại theo hình thức của người thổ dân bản xứ. Họ mời tôi tới 
dự: và bởi vì là khách “quý” tôi được trao tặng lông chim xanh danh dự. Có 
những màn khiêu vũ kiểu thổ dân rất ngoạn mục. Buổi lễ được tổ chức trong 
một khu rừng âm u vào lúc mười giờ đêm. Đế tôi kể cho Nguyên Hưng 
nghe. 

Từ những khu trại khác nhau. Lúc chín giờ rưởi đêm, các trại sinh từ bé tới 
lớn sắp hàng đi lặng lẽ về địa điểm làm lễ. Có những con đường mòn khác 
nhau dẫn tới khu rừng đã được chọn làm địa điếm ấy, và từng đoàn người 
trong bóng đêm đi im lặng như những bóng ma. Không ai được đốt đuốc cả. 
Người đi đầu mỗi đoàn đã phải học thuộc đường rồi và như thế cả đoàn cứ 
việc đi theo anh ta không sợ vấp, vướng hay đâm nhào vào bụi. Có trên năm 
trăm trại sinh trong toàn trại, và im lặng được tuyệt đối tôn trọng. Tôi thấy 
họ dạy dồ trẻ con tài quá. Mỗi đoàn, khi tới địa điểm, im lặng tìm đến chỗ 
ngồi của mình. Noi làm lễ là một khoảng đất trống. Dưới ánh sao, người ta 
chỉ trông thấy lờ mờ một đống củi. Tất cả đều lặng lẽ chờ. 

Đúng mười giờ. Từ một góc rừng vọt ra một âm thanh lạ kỳ, một âm thanh 
có tính nguyên thỉ và man rợ. Tiếp theo là tiếng trống báo hiệu người tù 
trưởng đến. Một lúc sau xuất hiện ba bóng đen trước đổng củi lớn. Một bóng 
đưa tay làm phép trên đống củi và đọc một đoạn cầu nguyện cho lửa thiêng 
trở về. Giọng hắn nghe mọi rợ và ghê rợn. Người ta chờ đợi. Vài phút sau có 
tiếng rẹt rẹt trong đống củi, và một tia lửa xanh xẹt lên. Đống củi bừng cháy. 

Lửa càng lúc càng sáng và soi rõ hình dáng ba người thổ dân, cố nhiên là do 
trại sinh trá hình. Tất cả đều đóng khố. Thân hình đen thui đen thủi, vì đã 
được bôi thuốc. Mặt mày cũng thế. Lại có thêm nét rạch. Đầu đội lông chim. 
Tên đứng giữa ra lệnh khai mạc buổi lễ. Những màn múa bắt đầu. Trại sinh 
đã tập luyện rất kỹ lưỡng. Người nào người ấy đều phục sức như thổ dân, và 
những màn múa cố gắng diễn tả nếp sống tôn giáo tín ngưỡng của các bộ 
lạc. Tất cả trại sinh dự kiến đều im lặng. Không ai xuýt xoa một tiếng nào, 
và màn vũ đặc sắc cách mấy cũng không được vồ tay. Tôi ưa nhất là cảnh 
đánh nhau bằng đuốc. Đe cưóp một người đàn bà, hai thanh niên đã phải đấu 
đuốc với nhau. Họ cầm những cây đuốc sáng rực và tấn công nhau một cách 
mãnh liệt. Tất cả mọi người đều hồi hộp cho đến khi cuộc đầu kết thúc và 
một Long hai người được phép chiếm hữu người đàn bà. 

Tiếp đến là lễ tặng lông chim xanh danh dự cho những người có công trong 
“vưong quốc” Ockanickon, nghĩa là cho những trại sinh xuất sắc của trại hè. 
Khi tù trưởng gọi đến tên một người nào được tặng lông chim danh dự, thì 



từ bốn phía rừng Đông rồi Tây rồi Nam rồi Bắc, vọng lên tiếng tên họ của 
người ấy kèm theo tiếng mõ ngắn. Tiếng vọng có vẻ huyền bí như tiếng của 
các thần linh đang đứng ở bốn phía đế chứng kiến buổi lễ. 

Tôi không thể nhớ đến những người bạn Thượng của chúng ta ở B’su 
Danglu, những người bạn Thượng thường hay đi qua Phương Bối đế hái rau 
rịa. Rau rịa là một thứ rau rừng ăn rất ngon; người thượng nào cũng ưa thích. 
Thứ cây này có rất nhiều ở Phương Bối, nhất là trong khu rừng ở phía Tây 
Nam. Ta chỉ có thể hái được những đọt lá non mầu hồng tím. Lá rịa mọc 
song đôi trên đọt cho nên Lý đặt tên thứ rau này là song diệp thái. Người 
Thượng có thể bán cho người kinh bất cứ thứ gì họ kiếm được ở rừng: tre, 
mây, phong lan, thịt nai, măng, v.v... nhưng không bao giờ bán lại rau rịa. 
Họ nói không ăn rau rịa thì hai chân sẽ nhức mỏi; đi rừng nhắc chân không 
nổi. Tôi chắc thứ rau ấy có được tính trừ được tê thấp, hay gì đó. Bác Đại Hà 
nói những người mất ngủ nếu ăn rau rịa thì sẽ ngủ được. Chúng ta ai cũng 
thấy điều đó là đúng, và lâu lâu lại đi vào rừng đi hái thứ rau quý giá đó về 
đế cho dì Tâm Huệ nấu canh. Những người bạn Thượng không nấu canh rau 
rịa theo kiểu dì Tâm Huệ. Họ đem rau rịa giã nát ra, rồi trộn với ít muối. 
Xong họ đổ thêm nước và đun sôi lên. Thế là họ có món ăn mà họ ưa thích 
nhất. Có một bữa Phượng từ Saigon lên ở lại, không nhận mặt được rau rịa 
cho nên hái nhầm những đọt lá không phải là rau rịa. Ăn món canh rau rịa 
chiều hôm ấy ai cũng thấy say say. Và chúng ta lại có dịp chế riễu cái cô 
botaniste hiền hậu đó. 

Thỉnh thoảng gặp những người Thượng đi ngang Phương Bối, chúng ta hay 
ra mời mọc họ vào chơi uổng nước. Những người thượng như thế ít nhiều 
cũng nói được tiếng Kinh. Còn tiếng Thượng thì chúng ta chỉ biết một vài 
câu xã giao mà thôi. Bác Đại Hà nói tiếng Thượng thật giỏi, nhưng không có 
dịp dạy chúng ta. Tôi đã kiếm được một tập tự điển Thượng Kinh Kinh 
Thượng in bằng ronéo, nhưng cũng chưa có dịp thuận lợi đế học. Tập tự 
điển ấy, tôi nhớ còn đế ở hộc tủ bên trái trong thư viện, Nguyên Hưng. 

Trong chúng ta, ai cũng có nhiều cảm tình với người Thượng. Họ chất phát 
và thực thà, cho nên nhiều khi bị lợi dụng. Nhưng, càng bị lợi dụng họ lại 
càng khôn hơn lên, và bây giờ đây đã có những người Thượng mà tôi tưởng 
không ai còn có thể lợi dụng được nữa. 

Người thượng có sức chịu đựng rất dẻo dai. Thân thế họ có nhiều năng lực 
kháng độc hơn chúng ta, và những điều chúng ta làm gọi là đế mà “giữ vệ 
sinh” ấy, người Thượng không hề làm, hoặc không cần làm. Họ ít khi ốm 



đau vặt, và nếu bị ốm thì là bị ốm nặng mà thôi. Mà một khi đã ốm nặng là 
khó lòng qua khỏi. Có lần tôi gặp một gia đình nguời Thuợng cõng một 
nguời ốm đi ngang Phuơng Bối. Nguời này đã già, và chân tay gầy tong teo 
nhu những cây sậy. Hỏi ra thì nguời này ốm già, chứ không phải là ốm bệnh. 
Ông ta sắp chết, không phải vì tật bệnh gì, mà chỉ vì già. Biết rằng ông ta sắp 
chết cho nên gia đình ông ta cõng về noi mà ông ta sẽ nằm chết đế chết. 

Có một lần khác tôi trông thấy một nguời đàn bà Thuợng tắm cho con trong 
một dòng suối. Tôi rùng mình. Đứa bé chỉ vào khoảng hai tuổi, tôi phải mặc 
áo ấm, thế mà đứa bé chịu đựng đuợc, không hề kêu khóc. Tôi biết là đứa bé 
nào ỏ thành phố mà cho về tắm duới suối kia theo kiểu nguời đàn bà 
Thuợng thì cũng ít nhất là bị sung phổi. Da thịt của hai mẹ con hình nhu 
bằng đồng thì phải. Dì Tâm Huệ còn nói rằng nguời Thuợng còn tắm nuớc 
mát lạnh cho cả những đứa bé so sinh nữa. Nguời ta nhúng những đứa bé 
xuống nuớc vài lần. Những đứa nào chịu đuợc thì sẽ sống mạnh khỏe. 
Những đứa nào không chịu đuợc thì sẽ chết. Không biết điều này có thực 
không. Neu thực thì ta có thể có thêm một lý do để hiểu tại sao dân số 
Thuợng hầu nhu không tăng không giảm. 

Nguyên Hung có nhớ một buổi chiều cùng với bác Đại Hà trồng bạch mai 
truớc sân, chúng ta đón một đoàn nguời Thuợng đi ngang Phuong Bối hay 
không? họ mang cung tên, trong đó có những mũi tên tẩm thuốc độc. Chúng 
ta đã ngừng tay và nói chuyện với họ, qua tài nói tiếng Thuợng của bác Đại 
Hà. Lần đầu tiên tôi đuợc mân mê trong tay những mũi tên có tấm thuốc 
độc. Bác Đại Hà cắt nghĩa về cái chất vàng vàng ở đầu mũi tên đó. Đế chứng 
kiến tài nghệ của những nguời Thuợng, Lý yêu cầu họ bắn một mũi tên lên 
cành cây cong ở khu rừng truớc mặt. Bác Đại Hà thông ngôn xong, họ nhận 
lời ngay một nguời trong đoàn lấy ra một mũi tên - không có thuốc độc - và 
lắp vào cung. Tiếng giật của giây cung và tiếng mũi tên xé gió đi tới làm cho 
tôi có cảm nghỉ rằng mũi tên thế nào cũng đi lạc. Nhung không, sau một âm 
thanh khô cứng và bén nhọn, tất cả chúng ta đều reo mừng khi thấy mũi tên 
đã cắm trên cành cây cong, thân tên vẫn còn rung rung. 

Đối với chúng ta, đoàn nguời Thuợng hôm ấy là một đoàn nguời Thuợng có 
phong thái hon cả, và có tính cách Thuợng hon cả. Một đoàn nguời như thế 
thì đi bất cứ khu rừng nào cũng không còn phải sợ hãi gì nữa. Chắc lúc ấy 
Triều Quang đang tưởng tượng trong óc những lúc đoàn người này gặp cọp 
giữa rừng và hình dung ra những trận ác chiến ghê gớm giữa người và cọp. 
Quang hỏi: “Khi gặp cọp trong rừng các ông làm gì?” và đợi nghe những bí 
thuật, những chiến lược đặc biệt của người Thượng đế đổi phó với cọp. Bác 



Đại Hà vừa thông ngôn xong thì câu trả lời bằng tiếng Thượng của người 
vừa bắn mũi tên trổ tài cũng tới ngay, và rất ngắn. Bác Đại Hà dịch lại: “Khi 
gặp cọp thì chúng tôi... chạy.” Tất cả chúng ta đều rũ ra cười, phá lên cười, 
ôm bụng mà cười vì không có ai chờ đợi một câu trả lời như thế, có lẽ trừ 
bác Đại Hà, người thông hiểu về đời sống của người Thượng hơn hết. 
Những người khách Thượng ngơ ngác không biết chúng tôi cười vì duyên cớ 
nào. Họ đã trả lời một cách giản dị và thành thực. Điều đó không có gì đáng 
cho là khó hiểu hay buồn cười cả. Họ không ngờ chúng tôi cười chỉ vì đã 
tưởng tượng nhiều quá trong óc chúng tôi về những trận ác chiến với cọp. 

Bác Đại Hà cắt nghĩa: “Cọp ở miền này không có ý hại người, không hay 
giết người ăn thịt. Vì hươu nai và các thú rừng rất nhiều, rừng không nghèo 
như ở miền rừng Quảng Bình, Quảng Trị. Cọp chỉ xông vào vồ người hoặc 
kịch chiến với người khi nào cọp bị dồn vào một thế bí. Vì vậy gặp cọp 
trong rừng thì chỉ cần tránh ra khỏi con đường cọp đi, thế là yên. Chạy có 
nghĩa là tránh đừng gặp mặt cọp trên đường cọp đi”. 

Tuệ cười đến chảy nước mắt, phải lấy khăn lau. May là chúng tôi gặp những 
người Thượng chất phát cho nên chúng tôi mới có thể cười thắng thắng như 
vậy mà không sao, chứ gặp những người dưới phố mà cười như thế thì chắc 
là phải có gây gổ với nhau rồi. Muốn tránh sự gây gổ thì phải bóp bụng lại, 
đừng cười. Mà làm sao có thể nín cười trong một trường họp như thế, hả 
Nguyên Hưng. 

Có một hôm, anh Phương con dì Tâm Huệ một mình với chiếc xe đạp cũ leo 
theo con đường mòn đế vào Phương Bối. Qua rừng Tham Thiền chưa được 
mười thước, anh thấy một ông Ba Mươi rất to lớn nằm ngay giữa đường, 
xoay lưng về phía anh đang mơ mộng nhìn về giải núi xa xa trước mặt. Thật 
là bất thần. Không biết là nếu ở vào trường họp của Phương, Nguyên Hưng 
hay tôi có chết khiếp đi không chứ theo lời Phương kể lại hôm đó thì 
Phương thấy lạnh hết xương sổng. Ông Ba Mươi vẫn nằm đó, như không 
hay không biết, chi cách Phương có ba bước. Quay xe đạp chạy trốn là một 
điều nguy hiểm vì Phương biết nếu ông Ba Mươi nghe tiếng động quay lại, 
ông ta sẽ vồ ngay Phương. Thật là tiến thổi lưỡng nan. Phương liền thi hành 
kế sách làm cho ông Ba Mươi giật mình đế ông ta phóng vào rừng. Cậu ta 
liệng chiếc xe đạp ngay sau lưng con cọp một cái rầm vừa la “ối ười ôi, ối 
trời ôi” vang cả rừng, tôi giật mình tìm ra tới chỗ Phương. Lúc ấy thì ông Ba 
Mươi đã đi rồi, và Phương ngất xỉu giữa đường với chiếc xe đạp. Thì ra 
nghe tiếng rầm của chiếc xe đạp và tiếng hò hét của Phương ông Ba Mươi 
không “giật mình phóng vào rừng” như Phương dự tưởng. Ông ta từ từ đứng 



dậy, không thèm ngoái lại, và uể oải đi từng bước vào rừng. Tôi ra, gặp một 
anh Phưong xám xanh như gà cắt tiết. Tôi vội gọi dì Tâm Huệ và chúng tôi 
dìu Phưong vào. Suốt ba ngày, Phưong chưa lấy lại đủ ba hồn, bảy vía. 

Nguyên Hưng oi cũng là may ở B’su Danglu cọp không ăn thịt người nên 
mấy lần gặp cọp chúng ta cũng chẳng bị hề hấn chi. Ngày xưa có người đành 
lòng lên ỏ chỗ nhiều thú dữ đế dù rằng có bị thú dữ ăn thịt đi nữa thì cũng 
không đau khổ bằng sống dưới một sự cai trị hà khắc nhiều khốn đốn. 
Phưong Bối tuy rằng không phải là một noi đầy thú dữ, một noi son lam 
chướng khí độc địa - trái lại; là một noi rất đẹp, rất yên tĩnh, rất kỳ thú - 
nhưng còn chúng ta, cái gì đã khiến chúng ta bỏ thành thị bỏ xóm làng mà 
lên đây? chúng ta nhất là Lý và tôi, không được chế độ chấp nhận. Mà 
không được chế độ chấp nhận là bởi vì chúng tôi thao thức muốn nói những 
điều mà chúng tôi cho là sự thực. Nguyên Hưng ơi, tôi thấy rằng cái Chân 
hoặc cái Thiện bao giờ cũng phải đi với cái Cường nữa thì mới có thể có chỗ 
đứng trên trái đất này. Ngày xưa học thơ ngụ ngôn của La Fontaine, tôi rất 
bất bình khi nghe nói rằng lý luận của kẻ mạnh là lý luận hay hơn cả. La 
raison du phus fort est toujours la meilleure! Tôi giận ứ cả cổ. Tôi ghét con 
chó sói lắm. Tôi vẫn tin rằng câu ấy là một câu nói mĩa mai, chớ không phải 
là một chân lý. Nhưng mà đã mấy mươi năm qua rồi, cuộc đời đã bao nhiêu 
lần cho tôi biết rằng đó là một chân lý, dù là một chân lý đáng ghét. Chân lý 
mà không có sức mạnh thì không có chỗ đứng. Sức mạnh không hẳn là bạo 
lực. Nhưng mà anh phải mạnh. Chúng ta chỉ có những cây bút nhỏ, làm sao 
chúng tôi chống chọi lại với một chế độ, hả Nguyên Hưng. 

Và tất cả chúng ta, nào Man, nào Hiện, nào Hương, nào Tuệ, nào Hưng, và 
bao nhiêu người khác nữa cũng không tìm được chỗ đứng của chúng ta trong 
tổ chức Phật giáo. Chúng ta đã mang tiếng là những người gieo rắc tư tưởng 
phản giáo lý truyền thống, những người quá khích, những người chỉ biết phá 
hoại. Chế độ không dung được ta mà truyền thống cũng không dung được ta. 
Cổ họng chúng ta bé bỏng. Nói chuyện thống nhất Phật giáo, nói chuyện 
hiện đại hóa lễ nhạc, giáo dục, hoang pháp, nói chuyện về một nền Phật giáo 
nhân bản và dân tộc, những điều ấy chúng ta đã đeo đuổi từ gần tám năm 
nay. Những hạt giống đã gieo, một cách vô cùng khó khăn. Trong khi chờ 
đợi, chúng ta gặp toàn những giông tố, những ghen ghét, những thành trì cố 
chấp hủ bại, tuy nhiên chúng ta không nản chí, không thất vọng. Một sổ hạt 
giống đã lưa thưa mọc lên. Cùng với sự bất mãn chế độ, ý thức về một nền 
Phật giáo dân tộc dần dần tượng hình. Nguyên Hưng không ngờ được rằng 
ảnh hưởng của những tư tưởng kia đã sâu đậm như thế nào ở miền Trung. 
Một buổi chiều đi với Như Huệ và Như Vạn trong một xóm nghèo ở Quảng 



Nam, tôi nghe tiếng võng kẽo kẹt hòa theo tiếng ru em, những câu ca dao 
của Tâm Kiên! Tôi muốn chảy nuớc mắt. 

Có lẽ là chúng ta không nên ngạc nhiên quá, và không nên đòi hỏi quá. Sự 
vùng dậy đế thoát xác của một nền văn hóa không phải là một cái gì có thể 
thực hiện một cách dễ dàng và êm đềm. Sự dễ dàng và êm đềm đó chi có thể 
đi đôi với tinh thần nô dịch. Mà đã là nô dịch thì văn hóa không còn là văn 
hóa nữa, mà chỉ còn là một dụng cụ. Những mâu thuẫn và khổ đau gây nên 
do sự va chạm giữa cái cũ và cái mới vốn là những gì không tránh đuợc. Chỉ 
có một con đuờng phải đi - con đuờng của sự tranh đấu bền bỉ và gian khổ. 

Nguyên Hung ơi, vì nghĩ nhu thế nên chúng ta đã làm việc tích cực trong 
thời gian ở Phuơng Bối. Tuy rằng chúng ta có những buổi thám hiểm núi 
rừng, những ngày cắm trại, những buổi bình văn, và tuy rằng tất cả những 
sinh hoạt ấy đều rất thú vị, chúng ta cũng đã đế rất nhiều thì giờ vào việc học 
tập, tra cứu, viết lách. Lý thuờng thức rất khuya trên đống bản thảo. Còn tôi 
tuy sức khỏe không cho thức khuya, tôi cũng làm thật nhiều việc. Ngoài sự 
suu tầm, viết lách tôi đã khởi thảo bộ Phật Học Từ Điển. Công việc này dỡ 
dang; truớc khi đi, tôi đã giao lại cho một số các bạn trẻ ở Phật học viện Nha 
Trang tiếp tục. Tôi rất sung suớng nghĩ đến những buổi học nơi nhà Thuợng 
hay ở thu viện. Nguyên Hung và Thanh Tuệ đã làm việc rất siêng năng. 
Ngoài những môn học thuờng nhật, thỉnh thoảng tôi ua giảng cho Hung và 
Tuệ về những đề tại đặc biệt. Tôi chắc Nguyên Hung còn nhớ hôm tôi đem 
giảng những đoạn trong Cựu ước. Những cuộc hội thảo xảy ra luôn luôn, 
một cách tự nhiên và Lý có vẻ hùng biện hơn ai hết. Nói thế chứ nhiều khi 
tôi cũng hay “bắt nạt” Lý lắm, phải không Nguyên Hung? Thầy Thanh Từ 
thì ít nói, hay cuời hiền lành. Tuy vậy thỉnh thoảng chúng tôi cũng bắt thầy 
điều khiến những buổi hội thảo. Tôi nhớ chó một lần thầy huớng dẫn hội 
thảo về thiền. Lần này có một nhóm sinh viên Phật tử ở Saigon lên thăm và 
tham dự. 

Triều Quang ít nói trong các buổi hội thảo, nhung hễ nói thì nói những điều 
có thể gây nên những “vấn đề lớn”. Quang rất say mê làm việc ngoài rừng. 
Cậu ta dọn một khoảng thật đẹp ở khu rừng truớc mặt, sửa sang cho thật 
xinh, và gọi đó là nội cỏ thiên đuờng. Quang rất thích nuôi một con bò, ý 
định ấy đuợc vài nguời trong chúng ta tán thành. Tuệ cuời nói: “vậy thì sẽ 
có sữa nóng uống buổi sáng”. Còn tôi thì ngại ông Ba Muơi. Nuôi một con 
bò con tức là mời các ông Ba Muơi tới viếng thăm ban đêm. 



Một hôm Quang trông thấy những người Thượng đi ngang, mang theo một 
con nai nhỏ. Con nai bị trói lại trông rất đáng thương. Quang nhất định mua 
con nai ấy đế nuôi trong nội cỏ thiên đường. Lần này không ai ngăn cản 
Quang cả. Nhưng con vật, tuy được cởi trói và đổi đãi thật tử tế, vẫn không 
chịu ăn bất cứ một thứ gì. Ba bốn hôm liền như vậy. Đen hôm thứ tư, Quang 
thử cho uống sữa. Con vật thích lắm. Nó uống sữa xong, đi chơi quanh quẩn 
trong nội cỏ. Nhưng đến sáng mai, không ai tìm thấy nó nữa. Nó đã trở lại 
núi rừng. 

Viết cho Nguyên Hưng đến đây tôi lại nhớ đến Datino, con nai nhỏ bé của 
bọn Cherrokeesi, Datino lớn như thổi. Đứa trẻ nào cũng ao ước được mang 
Datino về nhà. Tôi đã đề nghị trả Datino về rừng. Một số các em tỏ vẻ luyến 
tiếc, nhưng phần lớn đều tán thành. 

Nguyên Hưng ơi, mùa hè năm ấy, bao nhiêu việc buồn đã xảy đến cho 
chúng ta. Chị Diệu Ầm ốm nặng phải chở lên điều trị tại bệnh viện của bác 
sĩ Sohier. Lý bị bắt. Tôi phải trốn về Saigon. Phương Bối bị đe dọa. Tuệ 
Hưng và tất cả những người ở Phương Bổi bị bắt buộc phải rời bỏ Phương 
Bối đế vào trong ấp Chiến Lược. Công an nghi rằng chúng ta đang làm gì ở 
miền núi rừng nên cứ đến Phương Bối đế hỏi thăm, dò la. Những người công 
an này lộ liễu lắm bởi vì trông tướng mạo họ và nghe một vài câu hỏi của 
họ, ta đã có thể biết ngay rằng họ là công an rồi. Đột nhiên chúng ta mất hết 
những an tĩnh của chúng ta. Phương Bối bị đe dọa trầm trọng. Chúng ta 
chứng kiến cảnh thiên đường bị mất dần dần. 

Tôi tin rằng không ai trong chúng ta mà không nhớ rõ từng chi tiết của giai 
đoạn khó khăn ấy. Ba ngày hôm sau Như Hiền báo tin bệnh chị Diệu Ầm đã 
được thuyên giảm trong khi điều trị ở bệnh viện Sohier, chúng ta nhận được 
tin cấp báo ở Dalat cho biết rằng bệnh tình chị trở lại trầm trọng hơn bao giờ 
hết. Hoảng kinh, Nguyên Hưng và tôi vượt rừng tìm về xa lộ, đón xe ngược 
Dalat. Từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều chúng ta không đón được một 
chiếc xe nào cả. Xe đò chiếc nào cũng đầy ăm ắp. Chúng ta đưa tay lên đón 
theo kiểu auto-stop bất cứ một chiếc xe nào. Chúng ta quên đói, quên mệt, 
mà chỉ lo lắng. Bốn giờ hơn, may mắn chúng ta đón được xe của một người 
quen. Xe của Nghĩa. Mừng quá, chúng ta hối thúc Nghĩa chạy thật nhanh. 
Con đường như dài vô tận. Đen Dalat, Nghĩa đưa chúng ta đến thẳng bệnh 
viện Sohier. Chị Ầm đã tĩnh rồi, và cơn nguy hiểm đã qua rồi. Chị cười yếu 
ớt. Mắt chị sáng lên khi trông thấy chúng ta. 



Chắc Nguyên Hưng cũng nhớ rằng, sau thời gian điều trị ở Dalat, chị đã 
được chúng ta mang về Saigon, điều trị ở Grall, và sau đó về Huế. Bởi vì 
Dalat rét quá, không thích hợp với bệnh của chị. Chị đã lấy lại được sức 
khỏe trong thời gian ba tháng. Khi tôi ra đi, chị có vẻ tin tưởng và hy vọng. 
Tôi ngồi bên giường chị, ở Thiên minh, và nói chuyện vói chị về những dự 
tính cho công việc sau này. Chị hơi mệt, nhưng nụ cười của chị rất tươi. Tôi 
nói tôi chỉ vắng mặt chín tháng thôi, rồi tôi lại trở về. Mà khi tôi về thì tinh 
hình sẽ sáng sủa hơn, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Chị chăm chú 
nghe tôi nói và sẵn sàng tin nơi những điều tôi nói. Tôi có cảm tưởng rằng 
trong khi nói chuyện với chị, tôi tưới được thêm những chất liệu của niềm 
tin trên tâm hồn chị. Tội nghiệp cho chị. Chị mất sau đó không lâu, nghĩa là 
khoảng ba tháng sau. Lúc ấy tôi ở Princeton. Điện tín do Hoàng Phong ở 
Huế gửi sang. Tôi bàng hoàng và lặng người đi. Bởi vì tôi đã tin rằng chị có 
thể qua khỏi. 

Tôi ghi chầm chậm trên tập bản thảo của tôi mấy chữ đơn sơ: thương tiếc 
chị. Rồi tôi quỳ xuống cầu nguyện cho chị. Giờ chị ra đi chắc chị nghĩ đến 
chúng ta đến Mai Lâm và đến Phương Bối thân yêu. Rất an ủi cho tôi là lúc 
chị ra đi, vẫn còn có Nguyên Hưng ở Huế. Có cả Thanh Hiện. Như Hiền và 
Như Liên nữa. Mai mốt tôi về thì đã không còn chị. Bây giờ tôi ước ao ngồi 
bên tháp chị ở Từ Quang, đế nghĩ đến chị, đế tâm hồn tôi có thể nói chuyện 
với chị. Cố nhiên là chị không chết, người như thế làm sao chết được. Chị đã 
sống một cuộc đời đẹp, hoạt động và giàu tin tưởng. Trong chúng ta, ai cũng 
mang hình bóng của chị. Ta thương xót chị, nhưng ta vẫn có thể nở một nụ 
cười thương yêu khi nghĩ tới chị. Đe tôi kể chuyện hôm vào thăm chị ở nhà 
thương Grall Saigon. Chiều hôm ấy là chiều cuối năm. Tet năm nay có lẽ 
buồn nhất ở Phương Bối. Nguyên Hưng đã phải phiêu dạt về Huế rồi, và 
những người khác cũng đã phải đi mỗi người một ngả, chỉ duy còn thầy 
Thanh Từ, chú Thanh Tuệ và dì Tâm Huệ là còn gan ở lại. Tôi thì cũng 
không sợ gì, nhưng mọi người ai cũng bắt tôi phải rời Phương Bối cả. Ai 
cũng lo cho tôi. Tôi phải vào Saigon, và ở lại Trúc Lâm. Độ ấy tôi bắt đầu 
hướng dẫn cho một sổ sinh viên các phân khoa thành lập hội Sinh viên Phật 
tử Việt Nam. Công việc gặp khá nhiều trở lực, từ ngoài đi vào cũng như từ 
trong đi ra điều này chắc Nguyên Hưng không thấy. Hồi ấy có Khanh, 
Dương, Chiểu, Phượng, Chi, Nhiên và Cương là những người có thiện chí 
nhất. Họ biết rất rõ điều ấy. Chiều ba mươi tết đáng lẽ đến dự buổi họp mặt 
của họ, thì tôi đi thăm chị Diệu Ầm. Tôi nói chuyện và đọc báo xuân cho chị 
nghe, rồi ở lại với chị cho đến khi giao thừa trở về. Hồi đó người ta cấm đốt 
pháo, và chắc bây giờ cũng vậy. Tôi thắp những cây nến hồng bên cạnh 
những chậu hoa tôi mang đến tặng chị. Một giờ khuya, tôi chúc tết chị, và 



yêu cầu chị đi ngủ truớc khi tôi từ giã chị. Một mình tôi đi bộ từ nhà thuơng 
Đồn Đất về tới chùa. Giờ này không còn xe cộ gì nữa cả. Suơng xuống, tôi 
phải trùm vạt áo lên đầu. Tôi dang ngang qua tổng thống phủ, sáng rặc với 
những hàng bóng điện viền quanh mái nhà, và mĩm cuời truớc sự kiêu hãnh 
của ngôi nhà. Tôi biết là ngôi chùa gần nhất là chùa Xá Lợi, Và giờ này thì 
khách thập phuơng cũng đã đến lễ bái đông đảo nhu ở Lăng Ông Bà Chiểu 
rồi. 

Năm tháng sau thì Lý cũng đuợc chở vào điều trị ở bệnh viện Co Đốc Phú 
Nhận. Chứng bệnh nhức đầu ghê gớm của Lý ngày xua đã trở lại. Lý là một 
nguời có nghị lực, thế mà khi đau quá, Lý phải hét nhu một nguời điên và 
nuớc mắt của Lý chảy ràn rụa. Neu Lý không bị bắt thì chắc chứng bệnh cũ 
không đến nỗi trở lại nhu thế đâu. Một hôm có nguời khách quen, thầy Đức 
Nhuận, từ Saigon lên thăm Phuong Bối, Lý và Nguyên Hung sau khi đua 
khách vuợt rừng ra xa lộ đã vui chân đi bảy cây số đuờng bộ về tới Bảo Lộc. 
Hai nguời đang đi mua ít vật dụng trong chợ, thì nguời công an tới đua giấy 
tờ cho Lý xem và mời Lý về ty. Thế là Nguyên Hung cũng phải đi theo Lý 
về ty công an. Nguyên Hung nhất định không ra về nếu Lý không về. Họ 
bảo Lý khai, Lý đòi giấy bút. Thế là Lý ngồi viết cho đến chiều. Viết cho 
đến chiều hết giấy, Lý xin thêm giấy nữa. Họ đua Lý và Hung về chùa Bảo 
Lộc. Rồi sáng mai, họ trở lại mời Lý vào ty. Có lẽ đế viết thêm. 

Lúc ấy đang loay hoay với mấy cái danh từ Phật học, tôi thấy Nguyên Hung 
về. Sau khi kể lại mọi chuyện, Nguyên Hung đua cho tôi mảnh giấy của 
Lýviết: nếu tôi không về nữa thì thầy sẽ viết cho hết cuốn sách giùm tôi. Tôi 
cảm động quá. Mọi nguời ở Phuong Bối ai cũng bảo tôi nên đi Saigon đế 
tránh. Tôi có làm gì mà phải đi tránh. Có lẽ chúng tôi bị họ đế ý chăng. Hoặc 
giả họ ghét và muốn trả thù vì chúng tôi đã viết lách chống báng họ chăng. 
Cái thời đại này, hễ ghét ai thì cứ gán cho họ tội làm “Việt cộng” dù họ là 
nguời quốc gia. Ớ đây thấp cổ bé miệng làm sao nói đuợc cho ai nghe. Nghĩ 
nhu thế tôi liền thu xếp về Saigon xem ra có thể giúp gì đuợc cho Lý. Tôi 
dặn Tuệ nếu tối nay chúng không thả Lý thì đánh điện cho tôi biết. Còn nếu 
chúng thả Lý thì cũng đánh điện cho tôi biết. 

Đợi mãi cho đến trua hôm sau nữa điện tín mới về. Nội dung bức điện nhu 
sau: “Xin cho biết bệnh tình chị Diệu Ầm có thuyên giảm không”. Tôi mừng 
rỡ vì có nghĩa là chúng đã buông Lý. Mà tôi đã dặn nếu Lý đuợc ra thì phải 
cho Lý về Saigon ngay. 



Lý về Saigon được ít lâu thì chứng nhức đầu tái phát. Hồi ấy, Nguyên Hưng 
đã ở Huế rồi. Tôi phải đưa Lý vào bệnh viện và phú thác cho Phượng chăm 
lo cho Lý. Cũng may mà Lý bình phục sau đó gần một tháng trời. Hôm tôi ra 
đi, Lý rất băn khoăn. Chính Lý cũng như mọi người đã khuyên tôi nên đi. Ớ 
nhà cũng không làm được gì, Lý và cả Nguyên Hưng cũng nói như vậy. Lý 
có mua cho tôi một cuốn sách. Mãi đến khi sang bên này tôi mới mỏ ra xem. 
Trang cuối có hai giòng chữ của Lý: 

“Neu ngày về thấy khung trời đổ nát 

thì tìm em noi tận đáy lòng anh”. 

Khi tôi phát giác ra hai câu ấy, tôi giật mình và lo sợ. Tình thế càng lúc càng 
căng thẳng. Chế độ đã tàn bạo nên bao nhiêu bất mãn và oán thù. Phưong 
Bối đã coi như vượt khỏi tầm tay của chúng ta rồi. Lý đã tiên đoán một cuộc 
đổ võ ghê gớm. Tôi rùng mình, nghĩ đến ngày về, và tôi cầu nguyện cho 
những người thân yêu, cầu nguyện cho tất cả chúng ta. 

Tuệ đã lại đi dạy học lại và chỉ về Phưong Bối vài lần trong một tuần. Ảp 
chiến lược được thiết lập bên xa lộ. Ban đầu thầy Thanh Từ, Tuệ và dì Tâm 
Huệ còn nán ở lại, nhưng sau đó ít lâu, mỗi người cũng phải tản mát một 
nẻo. Thầy Thanh Từ cũng đã về Phú Lâm lâu rồi. Thanh Tuệ và dì Tâm Huệ 
cũng phải tạm trú ở Đại Hà thỉnh thoảng mới vào thăm Phưong Bổi. Tội 
nghiệp cho Thiền Duyệt Thất. Tội nghiệp cho nhà Thượng. Tội nghiệp cho 
từng lá cây ngọn cỏ. 

Tôi nhớ trước ngày đi, tôi có lên Phưong Bối thăm một cách đột ngột. Tôi 
ngủ lại một đêm. Buổi sáng hôm ấy trời đầy sưong lạnh lẽo. Tôi giã từ thầy 
Thanh Từ, giã từ Phưong Bổi, giã từ những cuốn sách của tôi, tôi đế lại cho 
thầy Thanh Từ một bài ngũ ngôn, như một bài chúc tụng như sau: 

“Gối nhẹ mây đầu núi 

Nghe gió thoảng hưong trà 

Thiền duyệt tâm bất động 

Rừng cây dâng hưong hoa 

Một sáng ta thức dậy 



Sương lam phủ mái nhà 
Hồn nhiên cười tiễn biệt 
Chim chóc vang lời ca 
Đời đi về muôn lối 
Quan san rộng hãi hà 
Chút lửa hồng bếp cũ 
Ấm áp bóng chiều sa 
Đời vô thường vô ngã 
Người khẩu Phật tâm xà 
Niềm tin còn gửi gắm 
Ta vui lòng đi xa 
Thế sự như đại mộng 
Quên tuế nguyệt ta đà 
Tan biến dòng sinh tử 
Duy còn Ngươi với Ta. 

Thầy Thanh Từ xem xong rất cảm động. Tôi nói: “Tôi đi rồi lại về”. Và ở 
bên này có rất nhiêu khi tôi nhớ thầy, một hôm đọc Ngữ lục tôi thấy có câu: 

Trương kiến kha kha tiếu 

Viên lâm lạc diệp đa. 

Và bất giác nhớ hình ảnh Phương Bối quá. Tôi dịch hai câu ấy ra như sau: 
“Gặp nhau cười ha hả 



Lá rụng ngập vườn rừng” 


Có phải là khi nào đi từ cầu Mai đến đồi Thượng mà gặp nhau, chúng ta 
cũng thấy như thế phải không Nguyên Hưng? 

Nhưng hết rồi, hết rồi, Phương Bối đã lọt ra khỏi tầm tay của chúng ta rồi. 
Tội nghiệp cho từng gốc cây, từng bụi cỏ, từng lối mòn. Một người hiền hòa 
như thầy Thanh Từ mà cũng không được ngồi yên để tọa thiền trong lòng 
Phương Bối nữa! Chúng ta còn lại gì cho ngày mai? Mỗi người một ngả. 
Phương Bối đã tủi thân đến mức độ nào? Chiếc nhà Thượng có đứng vững 
được trước gió mưa cho đến khi chúng ta trở về hay không? 

Nhưng mà Nguyên Hưng, không biết sao tôi cứ tin rằng chúng ta không bao 
giờ mất Phương Bối. Phương Bối vẫn còn đó, vẫn chịu đựng biệt ly cũng 
như tất cả chúng ta hiện đang mỗi người một nẻo, cũng chịu biệt ly. Phương 
Bối đã trở nên thực tại trong lòng người. Phương Bối đã chiếm chồ linh 
thiêng trong lòng chúng ta. Ớ bất cứ phương trời nào, nghe đến Phương Bối 
là ta cảm động. Bữa trước viết cho Mần tôi nói: “dù cho phong ba bão táp có 
đánh bạt chúng ta mỗi người một ngã thì niềm tin vẫn đưa chúng ta về trả lại 
cho nhau”. 

Nguyên Hưng, Medíord đã rét rồi. Bọn trẻ con đã về hết. Rừng Medford trở 
nên im lặng thêm. Tôi đã để nhiều thì giờ nghĩ đến Phương Bối. Và càng 
nghĩ tới Phương Bối tôi lại thấy tâm hồn tôi êm dịu hơn lên, giàu có hơn lên. 
Tôi tin giờ này ở khắp nơi những con chim của Phương Bối đều đang nghĩ 
về Phương Bổi, rừng Medtord đã cho tôi sống những giờ thanh tịnh. Mai 
mốt về đô thị, có lẽ trên hình bóng Phương Bối, tôi cũng sẽ thấp thoáng 
bóng của Medtòrd. . . 


Het chương 5 
— oOo — 

PHẦN THỨ HAI 
VI 

Hiện tôi đang ngồi ở Brown Hall viết cho Nguyên Hưng, Đại học Princeton 
hiện giờ vắng vẻ lắm: ngoại trừ năm bảy người, tất cả đều đã về nhà ăn tết 
và lễ Giáng sinh. Ngoài trời tuyết đang rơi và Brown Hall ngôi nhà cũ kỹ và 


thân yêu này của tôi đang chìm trong yên lặng tuyệt đối của một buổi chiều 
cuối năm. 

Tôi về đây ngày hôm kia, tức là hôm hai muơi mốt tháng chạp. Suốt một 
mùa Thu và gần hết mùa Đông tôi không viết tiếp đuợc cho Nguyên Hung. 
Thực ra tôi không bận rộn gì lắm đế đến nỗi không có thì giờ viết cho em. 
Nhung tôi không thể viết cho Nguyên Hung chỉ một vài câu thăm hỏi. Ngồi 
viết cho Nguyên Hung, tôi cần phải có một ít không gian và một ít thời gian, 
nhu nguời sắp sửa đi chơi dã cầu vậy mà. Tôi không muốn những công việc 
vụn vặt tới làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Tôi có truớc mặt đến ba 
tuần lễ và cả Princeton rộng lớn sáng sủa. Có lẽ là đó là món quà Giáng sinh 
quý nhất mà cái xứ này có thế tặng cho tôi. Nói cho đúng thì trong những 
ngày vừa qua, tôi cũng có bận bịu thật. Ý nghĩ đuợc rời bỏ tất cả những bận 
rộn của mình trong ba tuần lễ về Princeton làm tôi sung suớng quá. Buổi 
sáng ngày hai muơi mốt sửa soạn hành trang xong, tôi đến thăm một vài 
nguời bạn, trong đó có giáo su Friess, giáo su Cerbu rồi ghé về anh Bính và 
chị Bạch Lan đế ẵm cháu Tâm Tuyền một lát. Lâu nay bận rộn tôi đã không 
có những thì giờ đế làm việc ấy. Rồi tôi đến văn phòng của tôi trong phân 
khoa đế xem có thu từ gì không. Ghé trụ sở thì thấy cô Mirriam, thu ký, 
đang sửa soạn bữa tiệc trà cuối năm cho ban giảng huấn, Mirriam nói “Ông 
khoa truởng dặn mời thầy chiều nay đến”. Tôi nói: “Chiều nay tôi đi 
Princeton rồi”. Cô nói: “Tiếc quá; thế thì bây giờ mời thầy ăn truớc một 
miếng bánh vậy”. Rồi cô cắt bánh cho tôi: bánh và ruợu đỏ đế dành cho bữa 
tiệc trà buổi chiều. Tôi vừa đi lại trong phòng vừa ăn bánh vừa xuýt xoa vì 
lạnh. Thực ra trong phòng khá ấm, nhung vì ở ngoài mới vào cho nên tôi 
còn run. Mirriam nói: “Thôi thầy uổng tí ruợu cho ấm nhé”. Tôi nói “Tôi 
chẳng sợ gì ruợu, nhung uống vào vài giọt thì đỏ mặt và cô sẽ không nhìn ra 
đuợc tôi đâu”. Tôi gọi điện thoại nhờ một nguời bạn đem xe tới đua tôi ra 
bến xe bus. 

Ben xe đông thật là đông. Thiên hạ nhu kiến. Lấy vé xong tôi phải đứng nối 
đuôi gần nửa giờ đồng hồ mới lên đuợc xe. Bên trong xe, nhờ có máy phóng 
nhiệt nên ấm lắm. Thôi giã từ thành phố rộn rịp. 

Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc xe bus về Princeton. Xe phải đi 
gần hai giờ trên xa lộ New Jersey. Sông, hồ, suối, tất cả đều đông đặc. Khói 
suơng che lấp những vùng xa. Khi về tới New Bruhgswich thì tuyết bắt đầu 
rơi. Mọi nguời trên xe ai cũng yên lặng. Ai cũng nghĩ đến bếp lửa gia đình 
đêm Giáng sinh. Ai cũng nghĩ đến đoàn tụ. Nguời nào cũng mang theo 
những gói quà xinh thắt giải đỏ, những gói quà Giáng sinh cho con, cháu, 



anh, em, cha, mẹ, bà con. Ngoài xe, tuyết roi thật nhẹ nhàng, thật êm đềm, 
không có một tiếng động. Chỉ có tiếng động co của xe đều đều, nho nhỏ, 
trên xa lộ êm đềm. Tôi cũng bị ảnh huởng cái nao nao của những ngày cuối 
năm ỏ đây. Nghĩ đến những thúng gạo nếp trắng tinh và đầy ngọn quê nhà. 
Những câu đối giấy hồng điều mới dán truớc cửa. Những trái dua hấu tròn 
và đẹp. Những cành đào, những cành mai góc chợ, buổi chiều. Những anh 
xích lô vui vẻ vì luôn luôn có khách. Và những nguòi lính ở biên giới, ỏ núi 
rừng, đêm khuya nghe tiếng súng nhớ nhà. 

Xe đồ ở Princeton. Tôi birớc xuống, hai tay xách hai cái xắc đi trong mùa 
mua tuyết đế về Brown Hall, nơi mà tôi đã ở trọn suốt một năm ngoái. 
Campus buồn thật đẹp. Tuyết rơi phơi phới. Tuyết rơi trên đầu, trên cổ, trên 
áo tôi. Mặc đủ thứ áo, đội mũ, quàng khăn, mang găng, thế mà tôi vẫn thấy 
rét. Campus vắng teo. Tôi đến Brown Hall chẳng thấy ai, ngoại trừ Jack. Tôi 
đi tìm Saphir, nguời bạn Àn Độ dễ thuơng của tôi, đế lấy chìa khóa phòng 
115. Và tôi sung suớng cởi áo, soạn những đồ vật tôi mang theo trong hai 
cái xắc và bày biện trong phòng. Tôi mở hết máy phóng nhiệt, làm giuờng, 
và ra đứng truớc cửa sổ ngắm tuyết rơi trên Campus. Đuợc về Princeton tôi 
sung suớng quá và cảm thấy tâm hồn thật êm dịu. 

Chiều hôm qua tôi đi chợ với Saphir trong chiếc Wolkswagen nhỏ xíu và cũ 
kỹ của anh. Phòng ăn của truờng đại học đóng cửa; cả chiếc quán bán hàng 
cũng vậy. Vì vậy những nguời ở lại truờng phải ra ăn ngoài phố. Tuy vậy cái 
quán bán hàng gần sát Campus center vẫn sẵn sàng đế cho những nguời ở lại 
nấu ăn. Tôi và Saphir mua gạo, bắp cải, sữa và nhiều thức ăn khác. Buổi 
chiều chúng tôi nấu cơm và ngồi ăn trong quán. 

Trời rét ghê lắm. Nguyên Hung. Hồi sáng không có tuyết rơi nhung tôi cũng 
không dám đi ra dạo chơi ngoài Campus. Bài phát thanh WPRT dặn: Sáng 
nay lạnh 1 8 độ duới không độ, nếu không có việc gì cần kíp lắm thì không 
nên đi ra ngoài. Cho nên từ sáng đến giờ tôi cứ ở mãi trong phòng. Buổi trua 
Saphir đem đến cho tôi một ít thức ăn khô và một bình sữa. Chiều nay có 
tuyết, chắc rằng bớt lạnh. Thế nào tôi và Saphir cũng tới Campus center đế 
nấu vài món nóng ăn cho ấm bụng. Campus center cũng gần đây thôi, 
Nguyên Hung. Xa Brown Hall chừng ba bốn muơi thuớc. 

Mùa Đông sẽ còn kéo dài mãi đến cuối tháng ba. Tuyết rơi thì đẹp thật 
nhung ba bốn ngày sau lại trông rất xấu xí. Bởi vì tuyết đã đóng cứng lại và 
trộn lẫn với đất và bùn rồi. Nhung một miền xơ xác đầy rác rến và vũng bùn 
nhu các xóm nghèo ở xứ ta mà sau một đêm tuyết rơi cũng sẽ trở thành diễm 



lệ không cùng cho xem Nguyên Hưng ạ. Nhưng mà thôi, quê hương ta tuy 
không có tuyết nhưng cũng có những cảnh đẹp mà các xứ như xứ nầy không 
có được: những thôn quê có từng hàng dừa in bóng trên các dòng sông, 
những thành phố sáng chói hoa phượng vĩ. . . Mùa Đông ở đây có khi quá dài 
quá thành thử ai cũng trông ngóng cho nó đi qua đế cho mùa xuân trở về. 
Sau những đêm tuyết rơi nhiều quá, buổi sáng xe cộ không thể lưu thông 
được. Xe xúc tuyết phải được huy động gấp đế dọn đường. Trời rét quá 
khiến tuyết không tan và phải đóng thành băng: những tai nạn gãy tay gãy 
chân vì trượt ngã trên những nẻo đường trơn vì băng không phải là hiếm. Đi 
trên những con đường như thế còn khó chịu và gặp nguy hiểm gấp mấy lần 
đi ở các con đường vũng nước hoặc lầy lội nữa, Nguyên Hưng. Những bữa 
nhiều tuyết, tôi phải mang thêm một đôi ủng cao su ra ngoài đôi giầy thường 
nhật nữa. Bởi vì nếu chân mà bị ướt sũng thì thế nào khi về nhà cũng bị cảm 
mạo. 0 bên này mà ốm thì thật là khố, không có lấy một người thân săn sóc. 
Vậy cho nên tôi phải giữ gìn cấn thận lắm, Nguyên Hưng. 

Ngoài mầu tuyết tươi sáng, mùa Đông chỉ còn mang có một màu xám buồn 
tẻ. Những thảm có xanh không còn nữa. Cây cối trơ những cành gầy không 
lá ra mà chịu đựng. Sức sống của đất trời như bị bóp chẹt lại. Nguyên Hưng, 
cái hồi cuối thu, khi lá đã rụng hết rồi mà trời quả chưa có gì là lạnh ấy, một 
hôm ngồi nhìn ra những hàng cây trụi lá bỗng nhiên tôi thấy cảm thương 
dâng ngập tâm hồn. Tôi thấy như là cây cối cũng ngang hàng với những sinh 
vật có linh hồn, có hiểu biết, có lo lắng, có chuẩn bị. Lá rụng dần, rụng dần 
cho đến khi cành hoàn toàn trơ trụi. Mới ngày nào đây tàn lá xanh của chúng 
làm tươi cả một vùng và che lấp những dãy nhà phía sau chúng: bây giờ 
chúng đứng trơ trụi và khổ hạnh sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng một mùa 
Đông băng giá dài đặc sẽ đến. Những chiếc cành xương xẩu của chúng in rõ 
trên nền trời xám, nền trời mà trong suốt mùa Hạ đã hoàn toàn bị che lấp sau 
tàn lá xanh. Một mùa Đông băng giá sẽ tới và không thế dung tha những gì 
non nớt, bé bỏng và phù hoa. Phải vượt qua những giai đoạn còn non nớt bé 
bỏng phù hoa đi đế mà chịu đựng. Phải già dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng 
nghiến răng mà chịu đựng. Nhìn những hàng cây trụi lá đứng đợi chờ một 
cách anh dũng và bền bỉ mùa Đông sẽ tới, tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa 
của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng. Nhớ lại hai câu thơ của Lý, tôi lại 
rùng mình. Đất nước chúng ta thế nào rồi cũng phải trải qua một cơn bảo táp 
tàn khốc. Chế độ đã gây nên quá nhiều bất công và áp bức, đã sử dụng tiền 
bạc và bạo lực đế thực hiện những tham vọng của mình. Bất mãn và căm thù 
càng lúc càng tăng và hiện những phần tử vì phẩn uất gia nhập hàng ngủ Mặt 
trận giải phóng Miền Nam đế chống đổi đã không phải là ít. Chất liệu bất 
công, tàn ác và thối nát đã nuôi dưỡng và làm cho lực lượng chống đối càng 



lúc càng mạnh. Nay thì chính phủ đã ban bố tình trạng khấn trương rồi. Chín 
năm trời, Nguyên Hưng ơi, đã chín năm trời rồi mà rốt cuộc chúng ta lai đi 
vào tình trạng này. Một cơ hội tốt đã mất. Sóng gió sẽ đến bất cứ vào lúc 
nào. chúng ta không thể vô tâm vô tư được. Phải bắt chước những hàng cây 
kia, rụng hết tất cả mọi lá phù hoa đi đế sửa soạn chịu đựng bảo táp, mưa 
gió, tuyết sương. Chúng ta không thể nào còn bé bỏng và non nớt gì nữa. 
Chúng ta phải già dặn, phải khổ hạnh, phải vững chãi đế mà vượt qua cơn 
thử thách sắp đến. 

Nguyên Hưng, trong những tuần lễ theo sau ngày mà tôi học được bài học 
của những hàng cây trụi lá áy, ban đêm tôi thường có những ác mộng kỳ lạ. 
Đe tôi kể cho Nguyên Hưng nghe vài giấc mộng mà bây giờ nghĩ đến tôi còn 
rùng mình. Hai giấc mộng mà tôi còn nhớ rõ. Giấc mộng sau với giấc mộng 
trước gần như là cách xa có một phút, trong cùng một giấc ngủ. 

Tối đó tôi bị cảm, và vì đã uống thuốc rồi mà không bớt nên tôi nhờ Steve 
cạo gió cho tôi bằng Vicks, thứ dầu cù là địa phương. Thật ra Steve chỉ biết 
xoa thôi, nhưng tôi dạy cho chú ta dùng một cái thìa đế cạo gió theo kiểu 
Miền Nam, cho đến khi nào lưng tôi đỏ lên mới thôi. Vì có như thế tôi mới 
thấy ấm áp thật sự và cảm giác ớn lạnh sau lưng mới tan biến đi. Steve cho 
đó là một điều kỳ quặc, bởi vì bên này không ai chữa bệnh mà phải làm cho 
da thịt bầm tím như thế bao giờ. Tuy vậy Steve vẫn chiu theo ý tôi. Àm lưng 
rồi, tôi mới uống thêm một viên Corricidin nữa, với nước nóng, và đắp chăn 
lại, chai dầu cù là và bình nước vẫn đế đầu giường. Đêm đó, trong giấc 
mộng thứ nhất, tôi thấy một người em thân thuộc của tôi, đứng ở gần cửa ra 
vào của một căn phòng rất rộng rãi. Xa tôi đến chừng mười mấy thước. 
Người em đó là ai, quả thật tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết một cách rất mơ 
hồ rằng đó là người tôi yêu mến nhất, còn thơ dại, còn yếu đuối và cần phải 
bảo vệ. Bây giờ nếu ngồi kỹ lại đế xét từng người quen thuộc thì tôi cũng 
không thể đồng người trong giấc mộng ấy với ai cả. Với Hưng chăng? Châu 
chăng? Phượng chăng? Tuệ chăng? Toàn chăng? Có lẽ đều không phải. 
Hoặc có lẽ là hình bóng tổng hợp của tất cả, và nhiều nữa. Trong lúc ấy, một 
người khổng lồ từ ngoài cửa đi vào, một người dữ dằn cao lớn, như một 
hung thần, như một con quái vật; với hai bàn tay khổng lồ, kẻ đó sắp túm lấy 
em tôi, túm lấy đế tiêu diệt. Khoảng cách giữa tôi và kẻ đó rộng quá, tôi 
không thể chạy tới đế can thiệp kịp lúc được. Mà tại sao chân tôi như dính 
cứng vào đất như thế này? Trong giây phút nguy nan đó, bản năng tự vệ - tự 
vệ đây có nghĩa là bảo vệ cho em tôi, khiến tôi liệng ngay vào kẻ hung dữ 
kia một vật gì mà tôi có sẵn trong tay, một vật nằng nặng ấy vào kẻ kia với 
tất cả sức lực bình sinh của tôi. Nhưng hắn tài quá: hắn đưa tay bắt được vật 



ấy rồi tôi mới biết được rằng đó là một chiếc cưa tay, hình vòng cung, ta 
thường dùng đế cưa những tấm ván nhỏ. Nguy quá, như thế là tôi giúp cho 
một khí giới đế tàn hạn em tôi! Trước sự đau đớn vô biên của tôi, kẻ kia 
cười sằng sặc và cưa em tôi ra làm hai mảnh như cưa một cây chuối non dại. 

Tôi đang đau thảm thiết thì bổng thức dậy. Đầu óc tôi nặng trĩu. Nhưng tôi 
lại thiếp đi ngay và mơ thấy giấc mơ thứ hai, ngay sau đó. Tôi thấy tôi đang 
đứng ở trong một căn phòng khá rộng có bày biện bàn ghế hẳn hòi chứ 
không phải là một căn phòng trống trải như trong giấc mơ trước nữa. Tôi 
thấy một con rùa nhỏ bé bằng đồng, con rùa theo hình dáng những cặp rùa 
mang trên lưng những chân đèn cắm nến thấy trên các bàn thờ ở quê nhà. 
Con rùa ấy thì tượng trưng cho gì thì tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ là rất 
thân thiết và thiêng liêng đối với tôi. Không hiểu do đâu mà tôi biết được 
rằng nó đang lâm nguy, đang bị ốm nặng và sẽ phải chết. Mà cái chết của nó 
có liên hệ mật thiết đến cả hiện hữu tôi. Lo cho con rùa tôi mới đi lấy dầu cù 
là xoa vào lưng nó và đánh gió cho nó (Nguyên Hưng đừng cười). Tôi làm 
công việc ấy với tất cả thận trọng, sốt sắng trang nghiêm và tin tưởng. 
Nhưng bồng nhiên con rùa kêu khóc. Kêu khóc bằng cách nào thì tôi không 
biết. Tôi chỉ biết là bệnh tình nó trở nên trầm trọng do một sự vụng về nào 
đó của tôi. Tôi xem xét lại thì thấy có một đường nứt trên lưng con rùa. Tôi 
hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ dầu cù là thấm vào đường nứt ấy đã gây tác động 
nguy hại cho lục phủ ngũ tạng của rùa. Và con rùa sắp chết. Tôi hoảng hốt 
thêm, định lấy một cây tăm khươi bớt chất dầu cù là ở trong kẻ nứt ra, nhưng 
chậm mất rồi. Có một âm thanh kỳ bí nào nói thắng tới tâm hồn tôi, cho tôi 
biết con rùa đang dẫy chết. Lúc đó trong trạng thái tuyệt vọng và hổi hận vô 
song, tự nhiên tôi quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện, cầu nguyện ai tôi 
không biết. Tôi chỉ biết là chỉ trong dáng điệu ấy tôi mới thấy thích họp với 
tâm trạng tuyệt vọng đang ngự trị trong tôi. Nhưng con rùa đã quằn quại dẫy 
chết. Nó uốn éo như một chiếc bong bóng cao su bị dằn ép và không biết vỡ 
khi nào. Rồi bổng nhiên nó vỡ tung vàc các tia nước từ nó bắn ra tứ tung, 
một tia nước bắn thẳng về phía tôi. Tôi nhẩy lùi một bước tránh tia nước đó. 
Tia nước rơi xuống trước mặt tôi và biến thành một vật gì nhỏ bằng một cái 
khuy, xoay tít như chong chóng. Đen khi vật ấy hết quay, tôi nhìn rõ thì ra là 
một bông hoa bốn cánh như hoa lan. Rồi bổng nhiên tôi thấy đứng ở ngoài 
đường: một sổ người bị ôm liệng vào phía sau một chiếc xe cam nhông to 
lớn. Những người này bị liệng lên xe một cách tàn nhẫn quá khiến cho có rất 
nhiều người trong đó bị gẫy đôi, gẫy đôi một cách dễ dàng như những con 
người làm bằng chất sành chất sứ. 



Thế rồi những chiếc xe cam nhông rồ máy chạy vút đi như bay đế lại cho tôi 
một khoảng không gian rộng lớn đầy những bụi mù đỏ chạch. Lúc đó tôi 
thức dậy. Tim tôi đập thình thịch. Đau kho trong giấc mơ còn làm cho tôi tê 
dại cả người. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ trên trán và cố gắng mỉm cười. Nụ cười 
đến trên môi tôi thực như tôi đã ước muốn. Nhưng gian phòng im lặng của 
tôi vẫn còn phảng phất không khí rùng rợn của giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm cả 
trán cả gối, cả áo. Tôi làm một ít cử động, cố sức ngồi dậy, lấy khăn lau 
sạch mồ hôi và đi thay áo. Tôi không ngủ nữa. Tôi thắp một cây nến, bởi vì 
ánh sáng điện sẽ sáng quá và sẽ làm tôi mệt, và ngồi làm massage cho máu 
trong người chảy đều. Tôi ôn lại những chi tiết của hai giấc mơ (hay là một 
giấc mơ?) và cổ tìm cách giải thích. Nhưng tôi không giải thích được. 

Mấy hôm sau đó tôi đem những giấc mơ kể lại cho một số người quen. 
Gordon đã hùng biện giải thích bằng nhiều cách, nhưng chẳng có cách giải 
thích nào phù họp với thực trạng tâm linh của tôi cả. Có thể đó là phát biếu 
của những lo ngại tập thế, hoặc cũng có thể chỉ là những hình ảnh chắp nối 
đầu Ngô mình Sở trong một tình trạng thân thể còn bị đau ốm đang chịu tác 
động của thuốc men, chẳng có nghĩa lý gì cả. 

Dù sao, Nguyên Hưng ơi, tôi vẫn thấy mang máng rằng những giấc mộng 
kia có liên hệ xa gần với những câu thơ của Lý. Neu phong ba bão táp đến, 
thì tôi ước muốn được có mặt đế cùng được chịu đựng với tất cả mọi người. 
Đừng đế đến khi tôi về, thì chỉ còn “một khung trời đổ nát” trong đó tôi chỉ 
tìm được hình bóng của những người thân yêu ở “trong tận đáy lòng” của 
tôi. 

Nguyên Hưng ơi, hồi tôi rời Madíbrd và những khu rừng hiền lành, những 
chiếc hồ rộng lớn của nó thì tôi chỉ kịp ghé Princeton có hai ngày trước khi 
tôi về Nữu Ước lại. . . Cái thành phố có những chiếc nhà chọc trời ấy không 
thích họp với tôi chút nào. Ớ đấy thì chỉ có một cái lợi là được gần gũi 
những sinh hoạt văn hóa. Luôn luôn có diễn thuyết hay, có triển lãm giá trị. 
Luôn luôn có những buổi đại hòa tấu. Nữu Ước có bao nhiêu thư viện, bảo 
tàng viện và bác cổ viện lớn. Kỷ niệm ngày đầu tiên tới Nữu Ước vừa buồn 
cười vừa bực bội. Ngày ấy Gordon đưa tôi từ Princeton tới Nữu u’ớc bằng 
chiếc xe rộng rãi của anh. Sau khi nhà cửa lo xong, chúng tôi đem đồ đạc lên 
rồi, tôi mới cùng Gordon đi phố đế mua ít vật dụng cần thiết. Tôi nhớ là khi 
chúng tôi đang đi trên hè phố Amsterdam, thì có một người vào khoảng bốn 
mươi, ăn mặc chững chạc chạy lại gần chúng tôi. Người ấy nói giọng bô bô 
có vẻ như quen thân với nhau trong xóm làng lâu rồi. Ông ta reo lên: “A! 
mặc cái áo gì mà ngộ quá vậy? Có phải cái áo thầy tu đạo Phật không”. 



Nguyên Hưng cũng biết là khi đi ra ngoài phố tôi thường mặc áo nâu chứ ít 
khi mặc áo xám. Gordon trả lời thay tôi: “Phải đấy thưa ông”. Chúng tôi 
dừng lại bên hè đường nói chuyện, vẫn bô bô, ông ta hỏi tôi từ xứ nào đến. 
Kh i nghe tôi nói từ Việt Nam, ông ta có vẻ ngo ngấn không biết Việt Nam là 
xứ nào, nằm ở góc nào trong bản đồ thế giới. Thế rồi ông ta hỏi. “Thế thì 
đạo Phật có tin đức chúa Jésus không?” Câu hỏi hướng về tôi. Tôi trả lời “có 
chứ” Ông ta ngạc nhiên hỏi tại vì sao. Tôi có cảm giác khó chịu, bởi vì đứng 
ngoài đường thập mục sỏ thị không tiện đàm luận những vấn đề như thế. 
Gordon đõ lời: “Thực đấy mà, thầy ấy nói thực đấy mà”. Ông ta phân bua 
với tôi: “Ở đây thiên hạ bày ra điều này, điều nọ, và cho đó là lời của chúa 
Ki tô. Họ bán Trời bán Phật mà ăn đấy, các ông ạ.” Rồi ông ta còn thao thao 
bất tuyệt các vấn đề ông ta vừa nêu ra. Để cắt đứt. Tôi mới hỏi: “Thế ông 
theo đạo nào thưa ông?” Ông ta nghiêm trang rút ví da ra và nói: “Tôi theo 
đạo này”. Rồi ông ta loay hoay mỏ ví, có lẽ đưa tôi xem một chứng minh thư 
hay một thẻ tín đồ của một giáo phái nào đó. Kỳ thực, ông ta chỉ rút ra một 
xấp giấy bạc đô la và lập lại: “Tôi theo đạo này”. Thì ra ông ta theo đạo tiền. 
Gordon cười ha hả. Tôi cười đến chảy nước mắt. Tôi chào người bạn ngộ 
nghĩnh vừa gặp và kéo theo Gordon đi theo. Tôi nói “Tuy vậy nhưng cũng 
khá khen ông ta là người chân thật, dám nói những điều mình nghĩ.” 

Không biết Gordon nghĩ gì khi tôi cho anh biết rằng người kia là người dân 
Nữu Ước đầu tiên mà tôi gặp và nói chuyện. Chúng tôi ghé vào một tiệm 
hấp nhuộm y phục, bởi vì tôi muốn thuê nhuộm lai mấy cái áo tràng nâu của 
tôi bây giờ đã bạc mầu rồi. Tiền nhuộm đắt quá khiến tôi ngần ngại. Một lúc 
sau ông chủ tiệm nói với tôi: “Mà ông nhuộm làm gì đã chứ. Tôi biết là 
trong vòng vài ba tuần lễ ông sẽ liệng những cái áo rắc rối ấy đế mặc đồ tây 
cho mà xem. Những người ngoại quốc đến đây lúc đầu thì mặc quốc phục 
họ, nhưng sau đều mặc đồ Tây cả”. Tôi cũng không buồn cho ông ta biết là 
áo tôi đang mặc không là quốc phục nào cả, và tôi không phải là một người 
chân ước chân ráo tới cái xứ này. Chúng tôi nói lời cám on và bỏ đi. 

Buổi chiều hôm ấy tôi rủ Gordon về tiệm ăn người Việt Nam ỏ đường 
Amsterdam, tiệm ăn duy nhất bán thức ăn Việt Nam ở đây. Chúng tôi đi bộ 
ngược lên đường 2 1 mới tìm ra được tiệm. Khi chúng tôi vào thì tiệm vắng 
người. Có hai người sinh viên Việt Nam hầu bàn, một nam một nữ, đang 
ngồi nói chuyện. Thấy chúng tôi vào liền chạy ra mời. Chúng tôi tìm một 
góc đế ngồi. Có lẽ cả hai đều phải xa nhà từ hồi còn bé nên không nhận được 
ra tôi, người đồng hương trong chiếc áo nâu. Người con gái nói tiếng Anh 
thật hay, hỏi tôi có phải người Miến Điện không. Tôi cười gật đầu. Gordon 
cũng cười. Chúng tôi gọi vài thức ăn chay, rồi nói chuyện hai người về lai 



lịch cái tiệm ăn này. Mãi đến khi giã từ tôi mới cho hai người biết là tôi là 
người Việt. Cả hai đều mừng rỡ vì họ cũng thuộc về một gia đình Phật tử. 
Say này tôi biết chính chị Lan điều khiển quán ăn. Chị nói chị cũng bận dạy 
học ở trường nên không có nhiều thì giờ chăm sóc quán. Cái quán ăn, chị 
nói, vậy mà có giá trị tương đương với cơ sở văn hóa của tòa đại sứ. Người 
đến ăn phần lớn là những người trí thức. Những món ăn, những bức họa, 
những đĩa nhạc và nhất là những câu chuyện cùng những người hầu bàn đã 
giúp cho khách hiểu biết và yêu mến Việt Nam. Mà cái quán ăn ấy cũng oai 
thật đấy, Nguyên Hưng. Người hầu bàn nào cũng nói được tiếng Anh và 
tiếng Pháp rất thông thạo, và có thể nói từ những câu chuyện thời sự, chính 
trị, văn minh, rất đứng đắn. Cậu sinh viên tôi gặp hôm ấy nói tiếng Đức rất 
giỏi. 

Đó là những gì tôi không quên về ngày đầu tiên tôi đến với thành phố nhộn 
nhịp kia. Mùa thu năm nay khi trở về, tôi quen thuộc với khung cảnh hơn, dù 
vẫn thấy rằng những ngày ở rừng Mendíbrd quá ngắn. Từ đầu mùa thu tôi 
được nhận làm việc tại trường đại học Columbia. Tôi dạy mỗi tuần năm giờ, 
ngoài ra còn có một số giờ phải ngồi văn phòng đế tiếp sinh viên và giúp đỡ 
cho họ về việc sưu tầm tài liệu. Lương tôi được ba trăm năm chục đồng; như 
thế là tương đối khá “giàu”. Trong những người sinh viên của tôi có một cặp 
bạn rất thân, đó là David và Steve. Steve thích tôi lắm và đề nghị thuê chung 
một cái nhà với tôi. Tôi bằng lòng ngay. David thường đến chơi và ở lại ăn 
cơm với chúng tôi. Chúng tôi có những buổi tối thân mật, có lẽ êm thắm hơn 
cả những buổi tối gia đình. 

Cái chú Steve ấy, để tôi nói cho Nguyên Hưng nghe, đã ăn chay trường với 
tôi trong suốt mùa thu qua cả nữa mùa đông này nữa. Tôi hỏi ăn chay có yếu 
đi không. “Trái lại còn thấy khỏe mạnh thêm”. Từ ngày có Steve, chúng tôi 
tự nấu ăn lấy mồi ngày và ngày nào cũng được hai lần ăn cơm, bằng đũa. 
Steve cầm đũa khá vững vì đã được ở lại Nhật Bản mấy tháng mùa hè năm 
ngoái. 

Chỉ sau mấy ngày gặp Steve tôi mến chú ta liền, cũng thân thiết như với 
Hưng và Tuệ vậy. Steve cao bằng tôi, tóc hơi vàng và rất mềm, cằm anh ta 
hơi nhọn. Mắt mầu nâu. Rất giàu tình cảm và tính cách nghệ sĩ. Steve rất 
ham triết học đông phương; từ mùa thu chú ta đã ghi tên học những lóp đông 
phương học, kể cả một lóp Hoa ngữ. Cứ nhìn thấy cậu ta ngồi tập viết chữ 
nho cũng đã thấy thương. Không có sự vui buồn nào trong đời mà Steve lại 
không về kể lại với tôi. Tôi hay có những nhận xét về suy tư của Steve và 
anh chàng thường hay ngồi chăm chú đế mà nghe; đôi khi nhíu lông mày đê 



làm nhăn một ít cái trán thông minh của nó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có 
hơi giận nhau, nguyên do là vì Steve vẫn còn quen cái thói tiếp nhận theo 
đầu óc Tây phuơng, và tôi cứ nghĩ rằng tôi không diễn tả bằng bằng cách 
nào hơn là bằng cách đông phuơng của tôi. Tôi chắc Steve nhiễm cái đuờng 
lối của giáo su Cerbu “go East but stay West” rồi. Stay West thì làm chi có 
thể thực sự go East hả Nguyên Hung. 

Cái nhà chúng tôi thuê với giá 150 đồng bạc mỗi tháng có 1 phòng ngủ, một 
phòng làm việc, một phòng tắm, một cái bếp và một cái hành lang. Đó là địa 
chỉ của tôi bây giờ: 306 west 109 th Street. Chúng tôi ở từng thứ năm, có hai 
cửa sổ lớn nhìn ra đuờng. Phải nhìn nghiêng mới thấy đirợc một mảnh trời, 
về phía Morning Side. Những bàn ghế, giuờng nệm, chén bát và soong chảo 
đều do Steve chở về, nên khi thuê nhà tôi chẳng thể lo lắng gì cả. Steve là 
con của một ông khoa truởng một truờng kỹ thuật nổi tiếng, dòng giỏi thông 
minh nhung không thích khoa học, kỹ thuật. Mẹ của Steve có đến thăm một 
lần cách đây chừng nữa tháng và mang cho chúng tôi vô số thức ăn ngon. 

Nguời tôi phân chia công việc nhu thế này: tôi thì lãnh phần nấu ăn và rửa 
bát. Còn Steve thì đi chợ và dọn dẹp lau chùa nhà cửa. Steve phải đi học 
nhiều nên tôi phải ra tay làm nội trợ. Mỗi ngày tôi chỉ cần có mặt ở truờng 
vài giờ đồng hồ, những giờ dạy và những giờ ngồi ở văn phòng - Từ khi thuê 
đuợc nhà, tôi hay ở nhà làm việc, thiếu tài liệu gì thì nhờ Steve muợn ở thu 
viện giúp. Tôi có cái thẻ có thể muợn một lần hàng mấy chục cuốn sách và 
muợn nhu thế trong nửa tháng. Ngồi ở nhà ấm áp một mình, tôi làm đuợc 
nhiều việc hơn. Nấu ăn cho Steve cũng là một sự thích thú. Có thể là món gì 
do tôi nấu ra Steve cũng khen ngon cả - tôi nghĩ Steve có thể ăn chay suốt 
đời mà không biết chán và tôi có thể nấu cho Steve ăn hoài mà không sợ tốn 
công. 

Cố nhiên là cậu ta không biết đi chợ - tôi phải dẫn Steve đến một tiệm bán 
thực phẩm đông phuơng ở gần đấy và chỉ cho cậu “đi chợ” trong những lần 
đầu. Chúng tôi mua nấm huơng, tàu yếu, đậu phụ, củ cải, khổ qua, dua cải 
v.v... Rau đậu tuơi thì Steve có thể tự đi mua ở bất cứ một nhà bán thực 
phẩm nào khác dọc đại lộ Broadway. Chúng tôi tìm đuợc chỗ mua gạo thật 
ngon và mua từng chục ký chứ không mua từng hộp nhỏ nhu những gia đình 
khác. Thuờng thuờng những hôm đi học về sớm. Steve ghé chợ mua hai giỏ 
thức ăn về chất đầy chiếc tủ lạnh lớn đặt trong nhà bếp. Cái nhà bếp chúng 
tôi thật sạch sẽ và trang nhã. Steve lau chùi nhà bếp và nhà tắm gần nhu mồi 
ngày. Bep nấu gaz cho nên rất tiện lợi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và sửa 
soạn điếm tâm cho hai nguời. Thuờng thuờng, Steve thức khuya và chỉ dạy 



đủ sớm đế ăn điếm tâm rồi đi học ngay. Có bữa tôi cũng đến trường cùng 
với Steve một lần nhưng chỉ độ mười một giờ là tôi trở về. Tôi làm việc một 
lát rồi đi thoi cơm và làm thức ăn. Mười hai giờ mười lăm thì Steve về, lần 
nào cũng đói mèm, và chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn bao giờ tôi cũng 
làm chung cho cả buổi chiều trong tủ lạnh; đến tối tôi chỉ cần thổi cơm và 
hâm lại thức ăn cho nóng thôi. 

Buổi chiều tôi thường không đi ra ngoài. Tôi viết lách, đọc, soạn bài, trả lời 
những thư từ. Có việc cần tôi mới đi vào trường hoặc vào thư viện. Thỉnh 
thoảng David cùng về với Steve, và chúng tôi ăn cơm với nhau trong phòng 
khách một cách im lặng, trang nghiêm. Sau những bữa như thế, tôi đế cho 
Steve nói chuyện với David và đi rửa chén bát. Tôi rất thích công việc này vì 
tôi thấy trong khi rửa chén bát tâm hồn tôi luôn luôn an tĩnh, vui vui. Có khi 
tôi bất chợt đang nghịch với những chiếc bóng xà phòng và hát nhỏ những 
bài hát học được hồi còn bé thơ. Nước vừa ấm thật dễ chịu. Tôi lau chùi cái 
bếp gaz thật sạch sẽ, soạn lại đồ đạc, đi tắm ngâm mình trong nước nóng, 
thay áo và ra ngồi góp chuyện với hai người trẻ tuổi. Những buổi như thế 
thật êm đềm. Steve biết tính tôi, đi tắt điện, thắp lên vài ngọn đèn nến cho 
mát mắt và đế cho chúng tôi nghe một ít những bản nhạc êm dịu ưa thích. 
Những lúc đó chúng tôi thường không nói chuyện nữa, chỉ ngồi yên mà theo 
dõi những giòng suy tư của mình. 

David thường ở với Steve rất khuya; thường thường khi nào tôi bảo về mới 
về. Có lúc hai người bạn đi với nhau suốt ngày và tôi ở nhà một mình, nấu 
cơm một mình, ngồi vào bàn ăn một mình. 

Nguyên Hưng, tôi biết Steve mến tôi thật sự. Steve nghe tôi nói về tình trạng 
đất nước chúng ta với tất cả sự chăm chú và xót xa. Tự nhiên Steve muốn 
dùng tiếng Việt Nam, và nếu có thể được, cùng nuôi ước mộng tìm lai 
Phương Bổi. Tôi đã nói cho Steve nghe về tình của chúng ta đối với Phương 
Bổi. Tôi đã nói đến Phương Bổi như một chút lửa hồng không bao giờ tắt 
trong tâm hồn mồi người chúng ta. Tôi đã nói Phương Bổi như một chất liệu 
tâm linh cần thiết cho mọi ước ao, mọi xây dựng. Có thể là tôi đã quan trọng 
hóa Phương Bối quá, nhưng mà tại sao mắt Steve lại sáng lên như thế mồi 
lần nó nghe tôi nói đến Phương Bối? Steve quyết sẽ học tiếng Việt và tôi 
cũng bắt đầu dạy cho Steve những câu đàm thoại đầu tiên. Steve rất ham học 
ngoại ngữ. Nói tiếng Pháp còn chập chững mà đòi làm thơ. Rồi trong những 
lúc đi chợ mua thức ăn, cứ nấn ná ở lại đế tập nói tiếng Tàu với cái cô bán 
hàng người Trung Hoa. Steve đã bập bẹ nói tiếng quan thoại rồi đấy. Steve 
bảo nhất định phải học nói cho được tiếng Việt bởi vì anh chàng rất thích dự 



tính của tôi về làm một cái làng dễ thương ở miền quê, trong đó một số anh 
em sống thật têm ái với nhau và thật hữu ích cho mọi người. 

Steve dành làm tất cả những công việc khó nhọc. Biết tôi rất có thế bị cảm 
khi ra ngoài lạnh nên Steve dành đi những công việc mà Steve có thế làm 
thay tôi được. Tội nghiệp, những hôm tôi bị cảm, Steve phải “cạo gió”, và vì 
hai tay của Steve khá mạnh, chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy ấm áp. Neu tôi 
không bớt thì Steve lại gọi điện thoại cho bác sĩ Cusbman. 

Steve không được sung sướng mấy khi nghĩ đến gia đình. Hè năm ngoài 
trong khi ở Nhật Bản, anh chàng có làm quen được với một thiếu nữ Nhật và 
hai người đã trao đổi thư từ thân mật từ đầu mùa thu đến nay. Người bạn gái 
Phù tang tên là Hạnh Trí Tử, hẹn sẽ sang thăm trong mùa Xuân tới và Steve 
cứ nhắc hoài đến dịp ấy. Néu không bị gia đình gọi thì Steve đã có thế theo 
tôi về Priceton trong dịp lễ giáng sinh này rồi. Nó đã về quê bằng máy bay 
hai hôm trước khi tôi rời Nữu Ước. Căn nhả chúng tôi hiện giờ ở đường 109 
có lẽ đang lạnh lẽo, không đèn, không đuốc, không hơi ấm. Còn tôi, tôi đang 
ngồi đây, giữa lòng Princeton quen thuộc. Trời đã chạng vạng rồi. Ngoài kia, 
tuyết vẫn rơi. Tôi sẽ đi tìm Saphir - chúng tôi sẽ đi làm một thức ăn gì để ăn 
cho thật nóng, và sau đó, về campus center ngồi nói chuyện và nghe bản 
phóng sự bảy giờ rưỡi tối nưoi chiếc máy truyền hình đặt ở góc phòng. 


Het chương 6 


— oOo— 

VII 

Hồi trưa tôi nhận được trên ba mươi lá thư từ Nữu Ước chuyến về. Chỉ có 
cái thiếp của Huệ Dương và một cái thơ của Phượng là từ Saigon, còn những 
lá thơ khác đều là thơ chúc tết địa phương cả. Bên này nội cái số tiền thiên 
hạ dùng đế mua thiếp chúc tết và dán tem trong dịp Giáng sinh thật là đã 
nhiều. Mồi gia đình có một bản danh sách những người quen thuộc cần được 
gửi thiếp Giáng sinh và Năm mới. Chỉ kể cái việc đi mua hàng trăm cái thiếp 
như thế, bỏ vào phong bì và viết địa chỉ cũng đã thấy mệt và tốn thì giờ lắm 
rồi. Neu Nguyên Hưng chỉ có chừng mười người quen thì Nguyên Hưng còn 
có thể có thì giờ đế chọn mua cái thiệp chúc khác nhau, mỗi cái thích ứng 
với một người quen. Rồi Nguyên Hưng viết những giòng chữ thăm hỏi chúc 
tụng riêng cho từng người. Thế nhưng nếu ta có đến hàng trăm người, ta 


không thế nào làm như thế được. Cứ việc mua một thứ thiếp, bỏ phong bì, 
dán tem rồi gửi đi. Làm như cái máy. Chỉ cần cẩn thận đừng bỏ quên một 
tên nào trong “bản danh sách” là được. Mồi năm bản danh sách ấy có thể 
thay đổi chút ít. Có thể là một người chết. Có thế là có một người bạn ăn ỏ tệ 
quá, cần phải cắt đứt “liên lạc ngoại giao”. Có thể là có một vài người mới 
quen thân cần phải ghi vào trong danh sách. Nguyên Hưng, có thể thiên hạ 
tưởng như là tôi “lẻ loi” lắm mới phải xách khăn gói về Priceton trong cái 
dịp lễ Giáng sinh này. Anh chàng Jack chẳng hạn, cũng đã nghĩ như thế đấy. 
Nhưng thực ra tôi có lẻ loi đâu; tôi chỉ từ chối lời mời của rất nhiều người 
quen thuộc mà thôi. Cả năm chỉ có được mấy tuần lễ hoàn toàn của mình, 
cho mình, tội gì đem tiêu phí bằng cách sống ràng buộc trong lễ nghi giao 
tiếp phiền toái. Ngồi trong cái phòng nay đây cũng êm ấm chán: muốn nói 
chuyện với Nguyên Hưng hay với bất cứ người nào tôi cũng có thể nói 
chuyện được mà. Mình còn phong lưu lắm. Bây giờ đây, còn có những 
người không có nhà, không có lò lửa, không đón năm mới. Và trên mảnh đất 
quê hưong ta, chiến tranh càng lúc càng trở nên khốc liệt. Người dân sống 
trong tình trạng trên đe dưới búa. Chúng mình mất mát thật nhiều rồi. Quê 
hưong chia cắt, đất nước lâm vào cảnh khói lửa. Chúng ta còn một chút 
Phưong Bối, nhưng Phưong Bối cũng đã chìm trong sưong mù. Tuy nhiên 
chúng ta còn có nhau, chưa đến nỗi lẽ loi, cô đơn. Nhưng chúng ta muốn 
đứng về phía những người lẻ loi, cô đơn. Tôi muốn người ta thỉnh thoảng 
nghĩ tới những kẻ kho đau, nghĩ tới mà thôi, chứ không nên thương hại. 
Những người kho đau không muốn thương hại. Họ muốn có một thứ tình 
thương chân thực và đầm ấm. 

Bên này, trong dịp Giáng sinh, có nhiều tổ chức quyên tặng những người 
nghèo. Tôi không thích người ta gửi quà cho cô nhi quả phụ và những người 
bần cùng mà không bao giờ thấy những cô nhi quả phụ và những người bần 
cùng. Có thấy họ, anh mới biết thương yêu. Tiền bạc và tặng phẩm nhận 
được trong dịp này là hằng chục triệu - nhưng đó chỉ là kết quả của lòng trắc 
ấn, chưa phải là tình thương yêu. Tet này có một tổ chức chuyên môn xin 
giầy cho trẻ nghèo. Người ta xin được hàng triệu đôi giày cho trẻ con rồi. Và 
trong số những người tặng năm đồng bạc thay vì một đôi giầy trẻ con, hẳn 
có rất ít người tưởng tượng được hình dáng đứa bé sẽ có hân hạnh nhận 
được đôi giày và có lẽ hình dáng của đôi giầy nữa. 

Năm ngoái cũng vào ngày này tôi đi chợ mua thức ăn cùng với Kenei Kira, 
một thanh niên Nhật Bản. Buổi chợ chiều hăm bổn tháng chạp có khác. Ai 
cũng có vẻ vội vã. Ai cũng muốn công việc mua bán mau xong đế về nhà 
chuẩn bị lễ Giáng sinh. Chúng tôi phải mua thức ăn cho một tuần lễ, vì từ 



hăm lăm tới đầu năm sẽ không có chợ. Hình bóng của những người con trai 
ngoại quốc đi chợ mua thức ăn cuối năm có lẽ làm cho một vài người động 
lòng trắc ẩn. Có một bà ân cần hỏi chúng tôi xem chúng tôi cần bà giúp đỡ 
gì không. Chúng tôi nhã nhặn cám on và chúc bà “merry Christmas”. Cô thu 
ngân viên gói hàng cho chúng tôi rất sốt sắng, nhìn chúng tôi với đôi mắt ái 
ngại và chúc “merry Christmas” một cách cảm động. Họ nghĩ rằng chúng tôi 
sẽ cô đơn lắm, buồn bã lắm, và nhớ nhà trong dịp lễ Giáng sinh này. Thực ra 
thì trong hai chúng tôi không có ai theo đạo Cơ đốc cả cho nên chúng tôi 
chưa bao giờ có được cái nao nức của buổi chiều Giáng sinh. Mà không có 
cái nao nức thì làm gì có được cái cảm giác cô đơn lẻ loi trong đêm Giáng 
sinh. Nguyên Hưng cứ nghĩ lại thì biết. Ớ Saigon mỗi năm nhờ sự nhắc nhở 
các cành thông, các thiệp chúc, các thứ dây kim tuyến, vân vân. . . mà chúng 
ta biết Lễ Giáng Sinh đến. Chính ở Phương Bối chúng ta cũng ăn lễ Giáng 
sinh, cũng thức đêm, cũng có một cây Giáng sinh thật đẹp trong nhà, nhưng 
không phải vì thế mà chúng ta có thế chia xẻ được cái nao nức thực sự của 
những người bạn theo Cơ đốc giáo. Có lẽ tại vì chúng ta chỉ biết tôn kính 
đức Ki Tô như một nhà đại văn hóa chứ không như một vị giáo chủ. Mà 
chắc đổi với Đức Phật cũng vậy, chúng ta ít khi nhìn Ngài qua sự huyền diệu 
màu nhiệm của tôn giáo: chúng ta có khuynh hướng tôn kính Người như một 
bậc thầy, một nhà văn hóa mà không thờ phụng Người một cách say mê như 
người ta thờ phụng thần tượng. Nói nao nức thì có lẽ ngày ba mươi Tet cho 
chúng ta nhiều nao nức hơn. 

Vậy mà Nguyên Hưng ơi, vào khoảng sáu giờ chiều ngày ấy chúng tôi bồng 
thấy Brown Hall quá vắng. Trời lạnh, nhưng chúng tôi cũng cứ rủ nhau đi ra 
phố. Lúc đó, trời không có tuyết. Chúng tôi đi trên những con đường vắng 
teo, những con đường phố đầy giấy rác của buổi chiều hăm bốn. Những con 
đường này suốt năm không có khi nào đầy giấy rác như vậy. Cửa nhà nào 
cũng đóng, cửa tiệm nào cũng đóng. Quả đúng hệt là không khí ba mươi tết 
bên nhà. Bồng dưng chúng tôi thấy buồn, cái nồi buồn của những người tha 
hương khi tết đến. Ớ đây, đêm Giáng sinh đúng là một đêm có giá trị tương 
đương với đêm giao thừa ở quê nhà. Chúng tôi bỏ dở cuộc dạo chơi và trở 
về Campus center uống trà, nói chuyện và xem T.v. Cái hoàn cảnh xung 
quanh quả có thể ảnh hưởng đến tâm lý ta một cách lớn lao phải không 
Nguyên Hưng. Những cái vui buồn thương ghét của chúng ta bị hoàn cảnh 
quy định một cách đáng kể. Rốt cuộc chúng ta thường vâng theo mệnh lệnh 
của hoàn cảnh, của dư luận mà ít khi thấy rõ được những ước muốn chân 
thực của con người chúng ta. Đế rồi chúng ta phải trở thành một mẫu người 
khác, một mẫu người mà xã hội muốn chúng ta trở thành. Nguyên Hưng, 
chúng ta thuộc về hạng người muốn chống lại sự đồng hóa tập thể đó. Chúng 



ta trỗi dậy, vùng vẫy, đập phá đế khỏi chui đầu vào những khuôn đúc của xã 
hội. Và cố nhiên là chúng ta gặp sức phản ứng dữ dội. Nhiều lúc tôi thấy tôi 
lâm vào một tình trạng thực cực kỳ nguy hiếm. Đó là những lúc tôi phải đối 
diện với chính tôi trong một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai cái tôi không đồng 
nhau. Xã hội tạo cho ta một cái tôi xa lạ mà chính trong những lúc ấy, ta mới 
nhận đuợc ra nó là xa lạ. Còn thuờng ngày ta vẫn cứ tuởng nó là cái tôi đích 
thực. Sự chạm trán giữa hai cái tôi ít khi đua đến một cuộc hòa giải. Nó tạo 
tâm hồn của chúng ta thành một bãi chiến, và chính ngũ uấn của tôi bị tàn 
hại tan hoang nhu mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng. Cây cối ngã 
nghiêng, cành lá xác xơ, nhà cửa tan nát. Những lúc ấy quả tình là cô đơn 
lắm, Nguyên Hung. Nhung mà mỗi lần vuợt qua đuợc một cơn giông tố nhu 
thế, tôi thấy tôi lớn hơn lên. Có thể một ngày nào đó ôi không vuợt nổi nó và 
tôi sẽ ngã quỵ, nhung bây giờ tôi thấy rõ ràng rằng nếu tôi chua trải qua 
những cơn bão tố nhu thế thì tôi không phải và không thế là tôi bây giờ. Tuy 
vậy không phải là tôi không sợ những cơn giông bão. Nghĩ đến chúng, tôi 
còn muốn rơi nuớc mắt. Mỗi lần chúng đến là một lần tôi bị cuốn vào một 
trận chiến ác liệt đến nỗi thế giới bên ngoài không thể giúp tôi đuợc một 
chút gì. Mỗi lần chúng đến, chúng tàn hại tôi, tiêu diệt tôi; nhung cũng có 
thể nói rằng mồi lần chúng đến là chúng cứu đuợc tôi. ít khi chúng ta nghe 
đuợc birớc chân chúng. Chúng xuất hiện một cách đột ngột nhung chúng đã 
đến từng birớc một trên những đôi hài bằng nhung. Giòng nhận thức và tư 
duy của tôi, chính dòng nhận thức và tư duy của tôi đã mang chúng đến từ 
từ, đế một buổi sáng nào đó cơn bão tố xuất hiện đột ngột với tất cả mãnh 
lực của nó. 

Trong mùa thu vừa qua, tôi cũng có trải qua một cơn khủng hoảng nội tâm 
như thế đó, Nguyên Hưng. Đó là vào ngày mồng một tháng mười dương 
lịch. Sự việc xảy ra đến một cách đơn giản. Và giông bão ban đầu tưởng như 
chỉ là một cái ráng trời. Năm sáu giờ đồng hồ sau khi sự việc xẩy ra, tôi vẫn 
chưa thấy gì rõ rệt. Chỉ thấy bản thể của tôi hình như bốc khói bay đi mất, và 
ở chỗ thay vì có tôi, chỉ còn có một đám mây mù loang loãng ở lại. Tôi thấy 
rằng từ lâu tôi tưởng tôi là một cái gì có thiệt, nhưng bây giờ thì tôi thấy tôi 
không là một cái gì hết. 

Cố nhiên đó không phải là một suy tưởng triết học, cũng không phải là một 
trạng thái chứng ngộ của thiền định. Đó chỉ là một cảm tưởng tầm thường, 
rất thường. Cảm tưởng ấy là cái hình dáng và bản chất mà tôi tưởng là tôi, 
mà Nguyên Hưng tưởng là tôi, vốn là một điều được bịa đặt ra. Thực chất 
của tôi hư vô hơn thế nhiều mà cũng hiện thực hơn thế nhiều. Nó xấu xí hơn 
thế nhiều mà cũng đẹp đẽ hơn thế nhiều. Nó vừa không vừa lại có. 



Cảm giác bắt đầu từ lúc gần mười một giờ khuya tối hôm mồng một, lúc tôi 
đang lục soạn ở lầu thứ mười một ở một thư viện Butler. Nguyên Hưng biết 
rằng đúng mười một giờ khuya thì thư viện đóng cửa. Lúc đó chỉ còn chừng 
mười hoặc mười lăm phút nữa thì tôi phải ra khỏi thư viện rồi. Tôi rút ra một 
cuốn sách, cuốn sách mang một cái tên có dính líu đến đề tài khảo cứu của 
tôi, một cuốn sách lớn và nặng. Cuốn sách xuất bản năm 1892, và năm 1892 
cũng là năm được đóng dấu đưa vào thư viện. Ớ bìa sau, tôi dộc bản ghi 
ngày tháng của người mượn sách. Lần mượn thứ nhất: 1915. Lần mượn thứ 
hai: 1932. Và tôi lần mượn thứ ba; tôi, Nguyên Hưng nghe rõ chưa? Tôi sẽ 
mượn vào ngày 1-10-1962. Cuốn sách nằm bảy mưoi năm trên giá sách ỏ 
từng lầu thứ mười một của thư viện và đã qua hai tay người đọc. Thư viện 
được tổ chức theo kiểu stack và vì vậy người ta có thể tới tận noi đế rút ra 
xem trước khi quyết định là có mượn hay không. Vậy thì trong khoảng thời 
gian bảy mưoi năm, đã có hai người đứng chỗ tôi đang đứng, rút cuốn sách 
tôi vừa rút vừa có ý định như ý định của tôi là mượn cuốn sách đem ve! 
Bỗng dưng lúc ấy tôi ao ước được gặp hai người kia quá. Tôi sẽ ôm lấy họ, 
không biết đế làm chi, nhưng phải ôm lấy. Họ đi mất rồi. Cũng như hôm nay 
tôi là họ, và mai tôi sẽ đi. Hai điếm nhất định A và B trên cùng một đường 
thẳng không bao giờ gặp nhau, nhưng vẫn ở trên một đường thẳng. Bởi vì 
nếu gặp nhau thì không thể được gọi là A và B nữa, sẽ ngỡ ngàng nhìn nhau. 
Và sẽ tự giới thiệu với nhau như bất cứ người xa lạ nào khác. Tôi đang đứng 
đây, gặp họ trong không gian nhưng không gặp họ trong thời gian. 

Ôm cuốn sách trong tay, tôi lặng đi một hồi lâu, có lẽ đén ba bốn phút, rồi 
bồng nhớ lại lời bạn tôi, Cerbu, nói với tôi hôm trước trong lúc bàn về vấn 
đề khảo cứu tư tưởng Phật học Việt Nam. Tôi nhớ Anton. Tôi mà còn trẻ à. 
Tôi cứ tưởng là mình đã sống lâu quá, đã sống nhiều quá rồi. Mấy chục tuổi 
thì được gọi là trẻ. Bây giờ giật mình ngó lại thì mình không hẳn là trẻ, 
không hẳn là già, cũng không phải là lưng chừng. Mình chỉ là một cái gì 
không thực là có, không thực là không, có những lúc tôi trẻ con quá, Nguyên 
Hưng cũng biết đấy, và vẫn tinh nghịch, vẫn đùa cợt, vẫn choi trò đố tìm với 
cuộc sống một cách thành thực say mê. vẫn biết giận dồi, vẫn thích được 
ngoi khen, vẫn sẵn sàng khóc cười. Nhưng ở dưới đáy những cái đó, còn có 
cái gì nữa nhỉ? Có hay không? Neu có tại sao lôi nó lên không được? Neu 
không sao ta cứ đinh ninh rằng có? 

Rồi trong khi ôm cuốn sách 1892, tôi thấy lóe lên vài tia hào quang của trực 
giác : thì ra tôi không có lý tưởng nào cả, không có hoài vọng nào cả, không 
có lập trường nào cả, không có chủ trưong nào cả, không có hứa hẹn chi với 
ai cả, không tự công nhận mình là một thực thể giữa những thực thể. Quyết 



nhiên không phải môi trường sinh hoạt của nhân loại nói chung đã tạo nên 
cái thấy đó. Quyết nhiên không vì chán nản vì lo sợ vì ước muốn vì say mê 
mà có cái thấy đó. Cái thấy đó hồn nhiên tĩnh mạc mà xuất hiện. Lấy gậy 
đập vào tôi, lấy đá ném vào tôi láy súng bắn vào tôi lấy lửa đốt tôi đi, 
Nguyên Hưng sẽ thấy tan biến cái hình dáng cái ý niệm về con người tôi mà 
cả tôi và Nguyên Hưng đã từng tạo dựng nên, đã từng tưởng là có thực, mờ 
ảo như mây khói, như hư vô nhưng sẽ không phải là mây khói là hư vô, 
không xấu xí không đẹp đẽ nhưng vẫn có xấu có đẹp như hình bóng trên 
màn bạc. Lúc ấy, Nguyên Hưng ơi, tôi thấy tôi trở về. Áo của tôi, giầy của 
tôi, ngọn đuốc của tôi mất hết. Tôi chỉ còn là một con châu chấu vô tư nằm 
trên lá cỏ, ừ, đúng là một con châu chấu. Nó không nhớ lại tiền thân. Tiền 
thân của nó biết thế nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tiền thân của nó 
biết thế nào là tăng, giảm, cấu, tịnh, sinh, diệt. Nó nằm trên lá cỏ, không phải 
để xa lánh, để phản đối, để chê bai. Trẻ con thích những con chuồn chuồn có 
cánh đỏ và mình đỏ như những trái ớt. Nó mầu xanh, lẫn trong cây cỏ, ít đứa 
nào thấy. Nó không trốn, nhưng mà nó không gọi. Nó không biết triết học là 
gì và nhất là lý tưởng là gì. Nó cảm ơn bài học của cuộc đời. Nguyên Hưng 
ơi em sẽ chạy hấp tấp qua đồng cỏ đế đón đứa trẻ năm xưa trở về. Và khi 
trông thấy tôi, Nguyên Hưng sẽ trở lại. Trong lúc tâm hồn em tràn đầy thất 
vọng, em sẽ may mắn tìm thấy nó trên một lá cỏ. 

Nguyên Hưng ơi, những ngày ấy Steve đi Boston và tôi ở nhà một mình. 
Cửa sổ phòng tôi đế mở rộng suốt ngày đêm, như một lời cầu nguyện. 
Chuyện xảy ra cho tôi không phải là một chuyện vui, nhưng không phải là 
một chuyện buồn. Có những vấn đề của sự sống mà ta không thể xem là 
những vấn đề có thể nghiên cứu và tư duy. Ta phải sống, phải chết với 
chúng, phải giao chiến, phải đồng nhất với chúng. Chúng không thuộc riêng 
phạm vi của trí tuệ, chúng có gốc rễ ở cả phạm vi của tình cảm và ý chí nữa. 
Chúng khua động tiềm thức và bản thể. Chúng thống trị tim óc xương tủy 
máu huyết của con người. Nó là một hủy thể, rồi nó trở nên hủy thể của hủy 
thể. Còn tôi thì thành một bãi chiến trường. Ra khỏi cơn bão tố thì mới biết 
còn hay mất. Còn hay mất đây không phải chỉ cho sinh mệnh - còn hay mất 
đây chỉ cho một cái gì quan trọng hơn sinh mệnh, đó là cái ta, cái ta trước 
giờ bão tố. Lúc đó tôi cảm thấy tôi rất cần những người thương yêu nhưng 
tôi cũng biết rằng nếu có mặt họ trong những lúc đó thì tôi lại càng cô đơn 
hơn, càng đau khổ hơn. Có lẽ tôi phải đánh đuổi họ, hoặc là tôi trốn chạy họ, 
nghĩa là tôi phải đánh đuổi tôi. 

Nguyên Hưng khi bão tổ đã gây xong tan nát, khi những lớp vô hồ rã xuống 
thì quanh cảnh cũ cũng vừa tan. Trong hoang vắng có một vài tia nắng xuất 



hiện từ chân trời xa rọi tới. Những tia năng đó đã không sưởi âm được cảnh 
tượng chút nào mà còn làm tăng thêm tính chất cô đơn và hoang tàn của mặt 
đất. Tôi xuất hiện trầm lặng, mình mang đầy thương tích và rất cô đơn, một 
thứ cô đơn tuy có sức mạnh nhưng vẫn là cô đơn. Trong hình thể mới, tôi 
biết Nguyên Hưng không nhìn ra được tôi. Và những người tôi nghĩ là thân 
yêu cũng không nhìn ra được tôi. Mọi người muốn tôi nguyên vẹn như chú 
bé ngày xưa. Làm sao mà có thể như thế được, Nguyên Hưng. Làm sao tôi 
có thể vừa sống vừa không sống như thế được, sống nghĩa là phải chết, chết 
trong từng giây từng phút, chết trong cơn bão tố đế làm điều kiện cho sự 
sống phát sinh mãi mãi hoài hoài. Nguyên Hưng hãy xua đuổi tôi đi, mọi 
người hãy xua đuổi tôi đi. Tôi không thể vừa sống cuộc sống của con người 
vừa làm một đối tượng bất biến cho sự thương yêu, cho sự ghét bỏ, cho sự 
nhàm chán cho sự chiêm ngưỡng. Tôi phải lớn và vì vậy những chiếc áo mẹ 
tôi may cho tôi ngày trước đã phải rách ở những đường chỉ. Tôi có thể cất kỹ 
vào rương kỷ niệm những chiếc áo còn thơm mùi trẻ thơ và phảng phất tinh 
thương của mẹ, nhưng tôi phải có áo khác đế mặc cho vừa kích thước. Áo 
của tôi, tôi muốn tôi được tự may lấy. Tôi không tìm ra được thứ áo mà xã 
hội may sẵn. Chiếc áo tôi, trước mắt xã hội, sẽ có vẻ dị kỳ, sẽ không được 
chấp nhận. Tôi biết điều đó. Mà đây không phải chỉ là vấn đề một chiếc áo - 
đây là vấn đề của cả con người của tôi. Tôi từ chối tất cả những thứ thước đo 
người ta bắt buộc chúng ta phải dùng. Tôi nghĩ rằng tôi có một thước đo 
riêng của rôi, do tôi tìm ra. Và như vậy là tôi phải khai chiến với thiên hạ 
rồi, phải không Nguyên Hưng. Tôi khai chiến với xã hội, tôi khai chiến với 
tất cả những ai xâm phạm nhận thức độc lập của tôi. Nhưng mà còn Nguyên 
Hưng còn những người thân yêu thì sao? Tôi bắt buộc phải khai chiến với 
em, với tất cả mọi người - bởi vì tôi không thể không là tôi, bởi vì tôi không 
thể lai chui vào trong cái vỏ cứng mà tôi vừa phá vỡ đế thoát ra. Đó là 
nguyên do của sự cô đơn. Tôi biết tôi có thể dùng cái vốn liếng tình cảm cũ 
đế ép đưa Nguyên Hưng cùng đi với tôi trong một chuyến du hành không 
gian, chuyến du hành mà đôi khi chính tôi cũng cảm thấy chóng mặt. Nhưng 
không gian thì quá hoang vắng và tốc độ thì không thể nào lường trước 
được. Liệu Nguyên Hưng có thể ngồi lâu một bên tôi được không hay là lại 
choáng váng lại sinh lòng oán hận thù ghét tôi. Lại ép tôi phải trở về ngay 
trên mặt trái đất, nghĩa là trên mặt phang của những ước lệ những bảng giá 
trị cố hữu giả tạo? Như thế có lợi chi cho cả hai bên, cả Nguyên Hưng cả tôi 
hay không? 

Cho nên tôi muốn đốt cháy cái túp lều hiện giờ đang làm chỗ trú ngụ của 
Nguyên Hưng. Tôi muốn gây xúc động, gây hoang mang, gây hỗn độn cho 
Nguyên Hưng có thể đập vỡ được cái võ cứng đã từng giam hãm mình, bẻ 



gãy những xích xiềng đã từng ràng buộc mình và phá tan những thần tượng 
đã từng chê ngự mình. Đê vươn lên và đê nhận thây răng mình không thê 
còn đau khổ còn sung sướng vì những cái bé nhỏ. Đế sống như những người 
tự do, không chấp nhận một luật lệ nào hết của sự sống. Có lẽ giây phút huy 
hoàng nhất là giây phút mà tôi được chứng kiến sự trở về của Nguyên Hưng 
- tôi ưa gọi đó là một sự trở về - Sẽ đẹp tuyệt vời cái giây phút Nguyên 
Hưng vừa thoát ra khỏi trạng thái hỗn độn nhiệm mầu gây nên cho Nguyên 
Hưng bởi sự tiêu hủy của túp lều ẩn cuối cùng. Tôi hình dung được hình 
bóng của Nguyên Hưng vừa thoát ra khỏi chiếc vỏ cứng ngàn đời, đứng oai 
hùng trong ánh sáng rực rỡ của túp lều đang bốc cháy ngùn ngụt. Giờ phút 
ấy là giờ phút mà Nguyên Hưng bắt đầu có hết. Và chỉ bắt đầu từ giờ phút 
đó tôi mới thực sự có Nguyên Hưng. 

Trong những ngày quằn quại khổ đau tôi không hề nói năng. Tôi chỉ có thể 
làm những công việc tay chân. Có lẽ Steve nhận thấy rằng có một cái gì rất 
khác thường đang xảy ra cho tôi nên từ hôm ở Boston về Steve nói năng và 
cử động rất dè dặt. Nghĩ đến lúc ấy mới thấy thương Steve. Nó không khơi 
chuyện với tôi và chỉ nói rất vắn tắt những điều cần nói. Đôi khi tôi biết 
Steve ngồi lặng yên nhìn tôi hằng năm mười phút bằng cặp mắt lặng lẽ và 
đượm chút ít lo lắng. Steve rút vào buồng ngủ và đế tôi ngồi một mình trong 
phòng. Thái độ của người con trai trẻ tuổi ấy thật đầy hiểu biết. Một buổi 
sáng chủ nhật tôi rủ Steve ra công viên bờ sông; hai chúng tôi ngồi chơi trên 
thảm cỏ cho đến hơn một giờ trưa mới về. Chúng tôi chang nói chuyện gì 
cho nhau nghe cả. Khi về đến nhà, Steve hỏi rất nhỏ nhẹ: thầy có mệt 
không? Tôi trả lời không và cám ơn Steve. 

Tuổi trẻ là tuổi đi tìm chân lý. Ngày xưa tôi viết trong nhật ký; dù sự thực có 
tiêu hủy anh, anh cũng phải bám víu vào sự thực. Như thế là tôi đã biết rất 
sớm rằng tìm thấy sự thực không phải là tìm thấy hạnh phúc. Anh ao ước 
trông thấy nó, nhưng hễ trông thấy nó rồi là anh không thế không kho đau. 
Thà rằng anh không thấy gì hết, thà rằng anh chịu sự điều khiển của một 
người độc đoán của một người hay một đám người khác. Mỗi người đều tự 
xét mình và xét đoán kẻ khác bằng những nhận thức và những tiêu chuẩn 
vốn không phải là của mình. Đó chỉ là những gì tạo ra do ước lệ do truyền 
thống. Đó là những thước đo mà con người chung quanh, ở trật tự hiện htời 
của xã hội mà mọi người đang phải chấp nhận. Nguyên Hưng cho cái này là 
xấu, cái kia là tốt, cái này là thiện, cái kia là bất thiện, cái này là chân, cái 
kia là ngụy. Nhưng mà những tiêu chuẩn đế đoán định ấy vốn không phải là 
của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đi mượn thước đo. Những cái thước đi 
mượn không bao giờ có thế gọi là chân lý cả. Chân lý không thể đi mượn, 



chân lý chỉ có thể thực chứng. Chân lý là trái của thực nghiệm tâm linh, của 
khổ đau, của sự xúc tiếp giữa tâm linh và thực tại, thực tại hôm nay cũng 
như thực tại muôn đời. May mắn lắm, hoặc rủi ro lắm con người mới bắt 
được nó. Và nó của người này không phải là nó của người khác, nó của hôm 
nay không phải là nó của hôm qua. Neu Nguyên Hưng khám phá được một 
cái gì mà Nguyên Hưng biết là sự thực của hôm nay do tâm linh của Nguyên 
Hưng ấn chứng thì Nguyên Hưng sẽ thấy mọi giá trị cũ đảo loọn và Nguyên 
Hưng sẽ có một lối nhìn mới nó khiến cho Nguyên Hưng vượt thoát những 
ước lệ, những thành kiến, những kiến chấp, những tiêu chuẩn và những trật 
tự. . . Có những khuôn vàng thước ngọc ngày xưa nay đã được nhận thức như 
đã mang tính cách phong kiến. Khi Nguyên Hưng đã đạt tới một tiêu chuẩn 
nhận thức chân xác về thực tại rồi thì Nguyên Hưng không thể còn giả dối 
và chấp nhận những gì đã trở thành sai lạc trước mắt Nguyên Hưng. Nguyên 
Hưng sẽ hành động theo nhận thức mình và như thế chỉ biết tuân theo quy 
luật của sự sống do nội tâm Nguyên Hưng ấn chứng mà từ bỏ tất cả mọi quy 
luật của xã hội hiện tại. Xã hội sẽ trả thù Nguyên Hưng một cách đích đáng 
vì Nguyên Hưng đã dám cãi lại trật tự của nó lịch sử nhân loại đã chứng kiến 
những cuộc trả thù ấy. Bao nhiêu thảm kịch xảy ra, thầm lặng, bi thiết. Lịch 
sử nói “mi sẽ chết nếu mi cãi lại”. Vây mà bao nhiêu người dám, tuy nhận 
thức sự yếu đuối của mình, cãi lại bóng tối. Bất cứ ai lỡ trông thấy sự thực, 
lõ chia xẻ nhận thức về sự thực ấy với những bậc vĩ nhân thì dù ít dù nhiều 
phải chịu chung số phận của họ. Chịu chung số phận mà không chịu chung 
danh vọng. 

Nguyên Hưng, tôi đã nói rằng những tia nắng đầu rọi trên cảnh tượng tan nát 
sau cơn bão tố dù có chứng nhận được cho một cuộc thoát hình, vẫn chỉ làm 
cho cảnh tượng là mình đang mang những đau xót của một bà mẹ khi chưa 
sinh con mà đã biết trước rằng con mình sẽ bị lên án tử hình. Bà mẹ tương 
lai kia sống trong thao thức, đau khổ, không hề có được một chút an ủi, một 
chút tự hào, một chút hy vọng. Biết là mình đang có một đứa con. Biết là 
mình không nên có đứa con đó thì hơn mà vẫn phải buồn lòng mang nặng đẻ 
đau đế rồi bi thảm chứng kiến sự tàn diệt của nó và của lòng mình, của chính 
mình. Nhưng định nghiệp đã rõ ràng như vậy rồi. Biết trước cả rồi. Sao lại 
không sinh một dứa con mũm mĩm? Dễ thương và hiền lành như mọi bà mẹ 
khác? Đe mà hy vọng, để mà tự hào, để mà sung sướng, để mà tiếp nhận lời 
khen ngợi của mọi người? 

Nhưng mà không lẽ chúng ta không đứng đậy? Không lẽ chúng ta đế cho rêu 
phủ chúng ta như phủ một ngôi cổ tháp? Không lẽ chúng ta bơi theo một bản 
ngã giả tạo không là ta? Gần đây tôi viết cho Hương một lá thư, trong ấy tôi 



kể câu huyện một nguời thiếu nữ nghèo uớc mơ đuợc sống trong nhung lụa. 
Tên nàng là Minh. Nàng gặp một thuơng gia trẻ tuổi, rất giàu có, cuới nàng. 
Nhu thế mộng của nàng đã thành tựu. Mộng nàng nhu tôi đã nói chỉ là đuợc 
sống trong ngọc vàng nhung lụa, cho nên nàng về với chàng thuơng gia trẻ 
tuổi không vì tình yêu. Còn nguời thuơng gia cũng nói rằng chàng cuới nàng 
vì nàng rất giống với nguời vợ truớc của chàng, tên là Nguyệt. Cũng không 
vì tình yêu. Nàng không nề hà điều đó. Nàng sống cuộc đời giàu có và chỉ 
cần chiều chàng một điều: đó là nghe lời chàng đế tập cho mọi ngôn ngữ 
mọi cử chỉ giống hệt nhu Nguyệt, nguời vợ truớc. Đòi hỏi đó ban đầu thì 
không khó chịu lắm nhung càng ngày càng trở thành một thứ gông cùm, một 
thứ quyền lực thống trị nàng. Nàng là Minh nhung nàng phải bắt chuớc cho 
giống Nguyệt. Có những mầu áo mà Nguyệt ua, đọc những tờ báo mà 
Nguyệt đọc, nói những lời mà Nguyệt nói, ăn những món ăn mà Nguyệt 
ăn... Nàng không đuợc là Minh, mà phải là Nguyệt. Đó là tất cả bi kịch. 
Nàng thấy khổ đau vì nhân cách nàng chỉ là một cái móc áo, trên đó chàng 
móc cái nhân cách Nguyệt. Nhung nàng không thể và không có can đảm 
khuớc từ cuộc sống giàu có bởi vì nàng đã làm quen với nó, đã bị nó phong 
tỏa rồi. Nghe đến đây, chắc ai cũng uớc mong rằng nàng có đủ can đảm đế 
từ bỏ chàng thuơng gia, về sống lại cuộc đời giản dị của một nguời thôn nữ, 
và khôi phục lại bản ngã đích thực của mình. “Đứng vào địa vị nàng, ta nhất 
định từ bỏ nếp sổng nhục nhã kia”. Ai cũng nói thế. Nhung chúng ta chỉ là 
những nguời ngoại cuộc, những nguời đứng bên ngoài, những nguời xem 
kịch. Vì thế cho nên chúng ta có vẻ sáng suốt, tỉnh táo. Giá chúng ta là nàng 
thực, thì chúng ta mới thức sự cảm thấy lúng túng. Mà Nguyên Hung ơi, ai 
trong chúng ta mà lại không là nàng? Tất cả chúng ta đều đang phải tuân 
theo mệnh lệnh ác nghiệt của guồng máy xã hội hiện tại, ta đang cúi đầu 
vâng lời, và chúng ta phải ăn, nói, suy nghĩ, hành động theo những mẫu mực 
mà xã hội đã thiết lập và muốn chúng ta phải tùng phục. Chúng ta không 
đuợc tự do là chúng ta, cũng nhu Minh không đuợc là Minh. Đế rồi chúng 
ta, tất cả chúng ta đều đuợc xã hội chế biến và khuôn đúc thành những hóa 
phẩm giống nhau. Hóa phẩm mà không còn là nhân phẩm. Guồng máy đua 
tới một cái collective ressemblance mà khi nhìn vào, chúng ta thấy nhân tính 
và cá tính con nguời bị đe dọa trầm trọng. Chúng ta cúi đầu đi theo, tại vì 
chúng ta không có can đảm chống trả lại, không có can đảm từ bỏ. Cũng nhu 
Minh. Chúng ta có hơn gì nàng đâu. Tại vì chúng ta đã làm quen với cuộc 
sống xã hội đầy tiện nghi này rồi và chúng ta đã bị nó khống chế mất rồi. 

Nguyên Hung có biết rồi câu chuyện đi đến đâu không. Một bữa kia Minh 
khám phá ra rằng Nguyệt, nguời vợ truớc của chàng thuơng gia, vốn là kẻ 
ngoại tình. Minh mong lấy chứng cớ đế làm cho chàng thuơng gia tỉnh 



mộng, nhưng không. Chàng bảo vì Nguyệt ngoại tình nên Nguyệt đã bị 
chính tay chàng giết. Nhưng giết xong vẫn chưa hả giận. Thấy Minh giống 
Nguyệt, chàng cưới nàng về, làm cho nàng giống Nguyệt thêm, làm cho 
nàng thành Nguyệt, đế được giết Nguyệt một lần nữa. Và chàng xông lại đế 
giết Nguyệt. Nguyệt vùng vẫy tuyệt vọng. 

Tôi không dám kết luận là Nguyệt có chết hay không và vì không khép câu 
chuyện lại được. Mà dù Nguyệt không chết thì Nguyệt cũng ngắc ngoải rồi, 
như con người của xã hội chúng ta đang ngắc ngoải. Tôi mong ước một sự 
vùng dậy của con người, chờ đợi một sự vùng dậy của con người, phải kịp 
thời, đừng chậm chạp quá như Minh đế đến giờ phút chót mới chịu vùng 
vẫy. 

Nguyên Hưng, một buổi sáng, tôi thấy trời hé nắng, tôi nhận được một cái 
thiệp chúc sinh nhật từ nhà gửi qua. Hôm đó quả đúng là ngày sinh nhật của 
tôi. Mà cũng là ngày tôi được tái sinh một lần nữa, không biết lần thứ mấy. 
Trong một lá thư, Tuệ chép cho tôi ba câu tho của Trụ Vũ: 

“tôi đi giữa sa mạc hiu quạnh 

một con gấu bồng đến vồ tôi 

nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. . .” 

Nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó! Phải tôi đã ngó thẳng vào mặt nó, và đã 
thấy được mặt mũi nó rồi. Tôi như một người vừa được giáp mặt tử thần. 
Tôi như một người ốm nặng vừa mới bình phục. Tôi mặc áo, xuống đường 
và lững thững trên hè phố, thèm khát ánh nắng buổi mai sau một chuỗi ngày 
u ám. Gió bão dịu dần. 


Het chương 7 
— 0O0 — 

PHẦN THỨ BA 
VIII 

Hôm thứ bảy, nghĩa là sau đó hai hôm, tôi đi chùa lễ Phật cầu nguyện cho 
mẹ bởi vì hôm đó nhằm ngày rằm tháng chín âm lịch, ngày giỗ của mẹ. Tình 
cờ hôm đó tại chùa cũng có đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày Phật giáo du 


nhập Họp Chủng Quốc. Lễ này tổ chức liên tiếp trong ba ngày và có nhiều 
đại biếu từ các tiểu bang đến dự. Ngôi chùa không to lớn gì, thành thử giảng 
đuờng noi hành lễ cũng chỉ lớn bằng giảng đuờng chùa Àn Quang. Vậy mà 
họ gọi là đó là Mỹ Quốc Phật Học Viện (American Buddhist Academy). Cái 
tên thì lớn, kỳ thực chùa chỉ có một số lóp dạy giáo lý và thực hành cho các 
cu sĩ, còn ngoài ra thì dạy pha trà, cắm hoa và đàm thoại Nhật ngữ. Chùa 
thuộc hệ phái Tịnh Độ Chân Tông và do hai vị trông nom: Hozen Seki vị trú 
trì. Và giáo su Phillips giảng su. Vị này truớc là giáo su ở đại học đuờng 
Delaware. 

Để tôi nói sơ luợc về Phật giáo bên này cho Nguyên Hung nghe. Ở Hiệp 
Chủng Quốc có vào khoảng tám muơi ngàn nguời theo đạo Phật, trong đó 
phần lớn là nguời Nhật và nguời Trung Hoa hoặc đã trở thành công dân Mỹ, 
hoặc chua. Trung tâm Phật giáo đặt tại 1710 đuờng Octario, Cựu Kim Sơn. 
Các “tăng sĩ” đều là tân tăng của phái Tịnh Độ Chân Tông, khoảng bảy 
muơi vị, hầu hết là nguời Nhật rải rác trong các tiểu bang, một số có mặt 
trong các đại học Mỹ đế dạy về ngôn ngữ và văn chuông Nhật Bản. Có năm 
muơi bổn ngôi chùa lớn nhỏ rải rác khắp toàn lãnh tho. Ngôi chùa ở Nữu 
ước so với các ngôi chùa ở Cựu Kim Sơn thì nhỏ bé hơn nhiều. Trong số 
những nguời về dự lễ, tôi gặp hai tu sĩ Nam Tông khoác áo vàng, đại đức 
Anuruddha và đại đức Vinita một nguời từ tiểu bang Connecticut, còn một 
nguời từ Massachusetts. Lễ dâng huơng cử hành lúc ba giờ chiều. Vị đại sứ 
Tích Lan, ông Susantha de Fonseka, cũng có mặt đế đọc diễn văn chúc 
mừng. 

Tôi đi bộ một mình đến chùa và đi thật thong thả. Chùa chỉ cách nơi tôi ở có 
năm ô (bloc) ở vào số 331 đuờng Riverside Drive. Khi tôi đến thì gần đến 
giờ thuyết pháp. Khán giả chỉ chừng hai trăm nguời gồm nhiều quốc tịch 
trong đó đa số nguời Nhật. Bài giảng không gây nổi cảm hứng làm tôi thất 
vọng. Ớ đất này mà giảng nhu thế thì không làm sao gieo đuợc hạt giống 
đạo Phật trong quần chúng. Nguyên Hung cũng biết, giáo lý Tịnh Độ Chân 
Tông cũng nhu tổ chức của Tịnh Độ Chân Tông không khác giáo lý Thệ 
Phản là mấy, cả hai đều chú trọng đến tha lực. Vậy thì món ăn đó không thể 
nào đuợc gọi là mới lạ đối với nguời Anh và nguời Mỹ. Thêm nữa đế diễn 
giải giáo lý Cơ đốc của họ, đã có biết bao viện thần học, bao nhiêu nhà 
truyền giáo xuất sắc; trong khi đó tổ chức Tịnh Độ Chân Tông ở đây thiếu 
cơ sở giáo dục và đào tạo bắt chuớc một cách thiếu thông minh nên không 
thể không chứng tỏ sự kém cỏi non nớt của mình. Thực ra dân Mỹ là một 
dân có tinh thần tự lập tự cuờng; trong gia đình cũng nhu ở ngoài xã hội, con 
nguời đuợc đào luyện đế có tinh thần tự lập ấy và đế khỏi phải nuơng tựa và 



sống bám vào những kẻ khác. Như thế chắc chắn một giáo lý như giáo lý tự 
lực của Thiền Tông sẽ rất thích hợp với họ. Giáo lý Thiền Tông hoàn toàn 
căn cứ vào tự lực đế xây đắp, phát triển và giác ngộ bản thân trong lúc giáo 
lý Co Đốc và Tịnh Độ tự nhận khả năng thiếu kém của con người và nhấn 
mạnh đến năng lực cứu độ của một thế lực bên ngoài. Cho nên Nguyên 
Hưng sẽ không lấy làm lạ khi thấy sự truyền bá của đạo Phật Tịnh Độ ở đây 
chưa gặt hái được những kết quả nào đáng kể. Chúng ta cũng không ngạc 
nhiên khi thấy tư tưởng Thiền được hâm mộ một cách nồng nhiệt ở đây. 
Giáo sư Suzuki đã gây được những tiếng vang lớn lao về thiền học ở đất 
nước này. sống trong một xã hội quá hoạt động, quá náo nhiệt, và khi đã 
mệt mỏi vì những tính toán những suy luận hình thức, cổ nhiên người ta 
khao khát một cái trầm tĩnh, tưoi mát và tự tại như tinh thần Thiền học. Có 
sống ỏ đây Nguyên Hưng mới thực chứng được điều đó. 

Đế bù lại sự thiếu kém về nội dung giá trị tư tưởng, các nhà truyền giáo Tịnh 
Độ ở đây phải dùng đến những hình thái sinh hoạt văn hóa Nhật. Người Mỹ 
ưa món ăn Nhật, nghe đàn Koto, chứng kiến các cuộc pha trà, cắm hoa, vân 
vân. Thế cho nên sau thời thuyết pháp, có một buổi trinh diễn đàn Koto. Mà 
buổi trình diễn đàn Koto độc chiếc ấy đã kéo lại thăng bằng cho buổi giảng. 
Ngồi hai bên tôi là những người Mỹ. Họ tỏ vẻ lo đãng trong thời thuyết pháp 
như họ lại đã tỏ ra rất thích thú khi nghe đàn Koto. 

Tôi cũng thích những bài đã được trình diễn hôm ấy lắm, Nguyên Hưng. 
Nhạc sĩ Kimioto Eto. Chàng còn trẻ, vào khoảng ba mưoi tuổi, khuôn mặt 
hiền hậu và dễ thương. Trong chiếc Kimono màu đen, chàng bước chậm 
chạp lên diễn đài, theo tay dìu đỡ của một chàng thanh niên khác. Tôi nghĩ 
có lẽ vì mắt chàng không trông được rõ. Sau lời giới thiệu của đại đức Saki, 
chàng chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười lặng lẽ, và không nói năng chi. Sao 
mà tôi yêu cái dáng điệu ấy quá. Chẳng bao giờ chàng nhìn xuống khán giả. 
Chàng chỉ đế tầm mắt trên khoảng rộng của chiếc đàn phủ khăn trắng. Và nụ 
cười của chàng, nụ cười thật lạ kỳ, thật là lặng lẽ, thật là hàm xúc. Tôi không 
ngờ ở đất này mà có được một nụ cười như vậy. 

Chàng nói là chàng sẽ đàn đế cúng dường ngày kỷ niệm 70 năm Phật giáo 
du nhập Mỹ quốc, đế dâng lòng thành lên đức Từ Bi. Con số bảy, chàng nói, 
nó rất quan trọng đối với chàng. Cha chàng mất đây bảy năm, và mẹ chàng 
cũng từ trần bảy tháng trước. Nay là lễ bảy mươi năm kỷ niệm Phật giáo du 
nhập. Và đôi mắt nhỏ lệ. Khuôn mặt trầm lặng, tràn đầy xúc cảm; một niềm 
cảm xúc lẫn lộn trong tín ngưỡng, thương nhớ và bâng khuâng. Chàng đàn, 
những bản tự do tay chàng sáng tác. Bản đầu tiên là bản tiếng hát hy vọng. 



Điệu nhạc tuy trầm buồn thao thức nhung chứa đầy sức sống nhẫn nại, chứa 
đầy ý chí cố gắng đi tới. Bản thứ hai là bản Gió mùa thu ngát huơng thuơng 
nhớ, và bản thứ ba. Tiếng nói tin tuởng của chàng đổi với đạo Từ Bi. Mỗi 
bài đuợc cách khoảng với bài khác bằng một thời gian lặng yên trong nụ 
cuời trầm tĩnh. Xong bản thứ ba, chàng nói cho mọi nguời biết là hai mắt 
chàng mù và chàng không thấy gì hết. Mọi nguời xúc động; tôi cũng xúc 
động cả tâm hồn, bởi vì truớc đây không ai nghĩ rằng chàng lại là một nguời 
mù. 

Nuớc mắt tôi muốn trào ra; tôi đứng dậy ra về truớc mọi nguời, bỏ nữa 
chừng cuộc trình diễn. Tôi thấy nhu vậy là quá đủ. Trên con đuờng Bờ Sông 
tôi đi thong thả từng birớc một, lòng thấy bâng khuâng. Nụ cuời của Kimioto 
vẫn còn nguyên vẹn, huyền diệu, trầm lặng. Neu không biết khổ đau, không 
bao giờ nguời ta có thể có đuợc một nụ cuời nhu thế. Và tôi hiểu tại sao nụ 
cuời đã làm cho tôi xúc động ngay từ khi tôi mới trông thấy chàng. 

Đuờng Riverside Drive vắng vẻ. Đột nhiên tôi nhớ tới lời những nguời bạn 
dặn dò không nên đi một mình trong đêm khuya trên các con đuờng vắng đô 
thành. Nữu ước có rất nhiều bọn bất lirơng nhu bất cứ thành phổ nào trên 
thế giới. Nghĩ nhu thế, tôi định rẽ sang đuờng 108 đế trở vào Broadway. 
Vừa rẽ sang đuờng 108 tôi bỗng thấy mặt trăng, tròn nhu khuôn mặt hoa sen 
đức Phật, hiện ra giữa mảnh trời do hai nhà hàng nhà cửa cao vút bên đuờng 
chừa lại. Thật là mầu nhiệm. Mặt trăng ở về phía truớc mặt tôi, và cũng đi về 
phía tôi đi. 

Mặt trăng Rằm tháng Chín. Chắc là mẹ tôi cũng đi theo tôi đến chùa khi 
trăng mới mọc. 

Cái mặt trăng ấy đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe thuyết pháp, 
đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe trình diễn đàn Koto. Và mặt 
trăng ấy bây giờ cũng lại đi theo tôi về tận nhà. Sáu năm về truớc, mẹ tôi 
mất vào ngày trăng tròn tháng chín. . . Trăng khuya bao giờ hiền hòa êm dịu 
và mầu nhiệm nhu tình mẹ. Trong suốt bổn năm trời tôi có cảm giác rất rõ 
rệt là tôi mất mẹ. Nhung mà có một đêm tôi nằm mơ thấy mẹ, và từ lúc đó, 
cảm giác kia không còn nữa. Tôi thấy mẹ tôi chua bao giờ mất cả, và những 
đau khổ xót xa truớc kia chỉ là những ảo giác trong một giấc mộng. Tôi còn 
nhớ đó là một đêm tháng tu ở cao nguyên. Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi, dung 
nhan không có gì biến đổi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rất tự nhiên, không có 
một mảy may cảm giác rằng tôi trong bốn năm, chịu đựng ý tuởng mất mẹ. 
Chắc Nguyên Hung muốn hỏi tôi rằng trong bốn năm ấy tôi có lần nào nằm 



mơ không. Có, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi vài lần, nhưng mà những lần thấy 
như thế không có tác dụng gì rõ rệt sau khi tôi tỉnh thức cả. 

Lần này, khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ và tôi 
thấy một cách rất hiện thực rằng sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì do tôi 
tạo ra mà không phải là một thực tại khách quan. Sự hiện thực của mẹ tôi 
không tùy thuộc vào sinh diệt; không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có, không 
phải vì diệt mà mẹ tôi không có. Cái có với cái không là sáng tạo phẩm của 
nhận thức chủ quan và do có không hẳn là có và không không hẳn là không. 
Có là đế đối với không, và không là đế đối lại với có. Thực ra, đã có thì 
không thể nào là không, và từ không thì không thế nào sinh ra có. Tôi không 
muốn lý luận với Nguyên Hưng, tôi chỉ muốn nói với Nguyên Hưng, thế 
thôi. Bữa đó, tôi thức dậy vào lúc một giờ rưỡi khuya và thấy phép mầu hiển 
hiện. Niềm đau xót không còn nữa và tôi chứng thực rằng ý tưởng mất mẹ 
trong suốt bốn năm vừa qua chỉ là những ý tưởng. Thấy được mẹ trong giấc 
mơ ấy rồi tức là thấy mẹ tôi mãi mãi. Điều này tôi càng thấy rõ hơn khi tôi 
đi mở cửa đi ra vườn. Vườn đầy ánh trăng khuya dịu dàng và nhiệm mầu. 
Đó là sự có mặt của mẹ, nhớ thương, đó không là một sự tự an ủi mình. Tôi 
có thể thấy mẹ tôi bất cứ ở đâu và lúc nào tôi muốn. 

Nguyên Hưng, hồi tháng tám trong lúc còn ở Medíòrd, tôi có viết đế làm 
quà cho những người trẻ tuổi quen biết ở nhà một đoản văn tôi là Bông 
Hồng Cài Áo. Ngồi ở trong nhà gồ Pomona, tôi đã viết ra những dòng chữ 
giản dị kia trong lúc chim hót vang rừng. Khi tôi gửi nó đi rồi - tôi gởi cho 
Nhiên - tôi mới biết rằng những cảm nghĩ trong ấy phát sinh từ một cái nhìn 
khá mới lạ, cũng là cái nhìn mà tôi đã diễn tả trong lá thư viết cho thầy 
Thanh Từ. Ngày xưa nói về văn học Việt Nam, tôi cứ giảng đi giảng lại mãi 
câu thơ: 

“mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. 

của Mãn Giác Thiền Sư đời Lý, rất khâm phục ý tưởng của tác giả nhưng mà 
chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực. Thì 
ra trong lúc nhận thức cởi mở, trong lúc cái vỏ cứng nứt rạn, ta có thể trông 
thấy những điều thật là mầu nhiệm. Cũng như ta có thể thấy được sự hiện 
hữu của cành mai trong một đêm tăm tối và lạnh lẽo của mùa Đông. 


Chúng ta sinh vào thời đại trong đó sự xung đột giữa các giá trị cũ và mới 
đang sắp đi đến chồ kết thúc. Tuy vậy nó chưa kết thúc được, và dấu vết của 



sự xung đột còn hằn lên rõ ràng trong tâm hồn chúng ta. Những câu hỏi mới 
của triết học đã làm cho chúng ta bơ vơ thêm, lạc lõng thêm, thao thức thêm. 
Trong trạng thái rối bời của tâm trí, ý niệm về sự vô lý của hiện hữu xấu xa, 
con nguời xấu xa; con nguời muốn tốt cũng không thể nào tốt đuợc, hiện 
hữu muốn đẹp cũng không thể nào đẹp đuợc. Trong tình trạng đó lắm khi 
chúng ta còn có ảo tuởng rằng chúng ta có tự do, chúng ta còn là chúng ta. 
Nhung hẳn Nguyên Hung cũng đã từng biết rằng kinh nghiệm bản thân rằng 
chúng ta nhiều khi chỉ viết chính tả, mà kẻ đọc cho chúng ta viết vốn không 
phải là ta mà lại là những dấu vết đuợc ghi trên chúng ta, hoặc nói một cách 
khác hơn là mệnh lệnh của nghiệp lực cộng đồng. Chúng ta đã không đuợc 
là chúng ta thì, nếu chúng ta có tự do đi nữa, tự do đó cũng không phải là tự 
do của chúng ta. Có lúc chúng ta không còn “ham” tự do nữa, có lúc chúng 
ta sợ hãi tự do: đó là tại vì chúng ta không thực là chúng ta. Chúng ta bị bao 
phủ rất là nhiều lớp rong rêu và vôi gạch. Chúng ta cần đập vỡ tất cả đế 
đuợc giải thoát. Nhung chúng ta sợ sự đập vỡ đó, bởi vì chúng ta cứ tuởng 
những lớp vôi gạch rong rêu đó mà vỡ thì chúng ta cũng vỡ luôn, mà những 
lớp vôi gạch rong rêu đó, than ôi, có phải là chúng ta đâu. 

Ngày tôi khám phá ra cái điều mà tôi nói đó, tôi bổng thấy tôi nhìn tất cả 
mọi vật với một cặp mắt khác lạ. Truớc hết, tôi nhìn vào tôi, và tôi thấy thân 
thể tôi quả là một cái gì mầu nhiệm. Tôi chua bao giờ nhìn tôi nhu thế. Tôi 
thấy không có lý do gì mà ta lại có thể nhìn thân thể ta, một trong năm phần 
của hợp thể ngũ uẩn, với một cặp mắt coi thuờng. Chúng ta có khuynh 
huớng coi thuờng những gì nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta đánh 
giá chúng một cách quá hạ và lắm khi vì u mê chúng ta nguyền rủa sự tồn tại 
của chúng. Nhu đôi mắt của tôi đây chẳng hạn. Vì tôi có đôi mắt, và vì tôi 
cho đó là một sự thực hiển nhiên - mà hiển nhiên sao đuợc, làm gì mà hiển 
nhiên đuợc một cách dễ dàng thế - cho nên tôi không chú trọng tới chúng, 
không cần hỏi han chúng, không nhận đuợc thông điệp của chúng và do đó 
tôi mất chúng. Có cũng nhu không. Chỉ khi nào nguời ta bị mù đột ngột, 
nguời ta mới cảm nhận đuợc sự hiện hữu truớc kia của đôi mắt; nhung cảm 
nhận nhu thế thì muộn quá rồi. Một nguời mù đuợc sáng mới biết thế nào là 
sự hiện diện quý giá của một đôi mắt; nguời đó có thể sống sung suớng ngay 
trên trái đất, sung suớng hơn cả trên thiên đuờng. Thế giới đầy màu sắc này, 
cùng với đôi mắt kia là những gì thật mầu nhiệm, là những gì có thể hiến 
dâng cho chúng ta những sung suớng ngây ngất. Từ lúc đó chẳng khi nào 
nhìn mây trắng trời xanh mà tôi lại không nhìn với nụ cuời. Thế giới đột 
nhiên giầu có hắn lên và tuơi sáng hắn lên. Nguời mù mới sáng có thể tìm 
thấy thiên đirờng, nhung hắn sẽ làm quen với thiên đuờng trong một thời 
gian ngắn, rồi vẫn coi thuờng thiên đuờng, cho thiên đuờng là cái gì hiển 



nhiên. Và vì vậy, hắn sẽ mất thiên đường trong vài ba tuần lễ, nhiều lắm 
trong vòng ba tháng. Trong khi đó một con mắt tâm linh của Nguyên Hưng 
sẽ không bao giờ làm mất thế giới pháp thân. 

Hồi nhỏ chúng ta được dạy rằng những đau khổ lớn của con người là sinh, 
lão, bệnh, tử, là ước mong mà không được thành tựu, là hợp nhau mà không 
được chung nhau, là khắc nhau mà vẫn vẫn phải gần nhau. Nhưng mà 
Nguyên Hưng ơi, những đau khổ đích thực của con người không nằm trong 
sinh, lão, bệnh, tử, không nằm trong trường hợp ái biệt ly, oán tang hội, cầu 
bất đắc. Nó nằm ở trong cái cách chúng ta nhìn thực tại. Quả là như vậy đó, 
Nguyên Hưng. Sinh lão bệnh tử, sự chia cách, sự kết hợp vẫn có những mầu 
nhiệm của chúng, vẫn là những đặc tính quý giá của hiện hữu. Điều quan 
trọng nhất là làm như thế nào ngồi yên lành trên những đợt sóng hiện tượng 
đó với một nụ cười của bản thể không sinh không diệt. 

Tôi nhớ trong kinh Bảo Tích có một đoạn như sau đây. Phật nói: Có một 
người nhặt cục đất ném vào con chó. Con chó đau quá, tức giận chạy theo 
cục đất đế cắn trả thù. Con chó không biết rằng kẻ thù không phải là cục đất 
mà là người ném cục dất. Cũng như vậy, những kẻ khờ dại nghĩ rằng mầu 
sắc, âm thanh, hương vị v.v. . . là nguyên do khổ đau và kết luận rằng muốn 
hết khổ đau thì phải tiêu diệt hoặc lánh xa sắc, thanh, hương, vị, xúc... Kỳ 
thực đau khổ không nằm trong sắc, thanh, hương, vị xúc. Đau khổ nằm nơi 
cách nhìn và sử dụng của chúng ta đối sắc, thanh hương vị xúc. vấn đề là 
như thế. Chúng ta khổ đau không phải vì thực tại chất chứa khổ đau, mâu 
thuẫn và vô lý mà vì chúng ta đã nhìn thực tại qua những lớp màn nhận thức 
đen tối mang nặng tư kiến tư dục của chúng ta đế thấy thực tại chất chứa khổ 
đau, mâu thuẫn và vô lý. Có lần đi xa quê nhà hằng năm phải nói tiếng ngoại 
quốc cả ngày tôi bổng thấy nhớ những giọng nói quen thuộc quá chừng. Lắm 
khi tôi ao ước được nghe những giọng nói quen thuộc ấy đến nỗi tôi nghĩ 
rằng vài ba phút thôi cũng đủ làm cho tôi sung sướng suốt ngày. Mà kỳ lạ 
thực, Nguyên Hưng, tự nhiên - sao lại tự nhiên - một buổi sáng chuông điện 
thoại reo và tôi được nghe tiếng của Phượng từ bên nhà gọi sang. Câu 
chuyện tuy ngắn ngủi và chỉ gồm có một số câu hỏi về công việc nhưng tôi 
cũng thấy quý giá và do đó cũng sung sướng đến mấy ngày. Từ đó mồi khi 
nói chuyện với một người thân là tôi đế hết tâm ý vào câu chuyện và ngthe 
thấy cả tiết điệu của giọng nói. Tôi phân biệt được giọng nói và cả những lo 
âu những cảm động những thao thức vân vân... chứa đựng trong giọng nói. 
Đó thật cũng là một điều mầu nhiệm. Dễ gì mà nghe được như thế, hiểu 
được như thế và cảm nhận được như thế. Tuy vậy trong chúng ta ai cũng có 
điều kiện để nghe, để hiểu để cảm nhận. Tôi không bao giờ còn thái độ 



khinh suất và lơ là với bất cứ một hiện tượng nào xẩy ra đến trước giác quan 
của tôi. Một cái lá rơi vào phòng hay một tiếng kêu của em bé chơi đùa dưới 
bãi cỏ non cũng là một sứ giả của hữu thể. Tôi nhìn ngắm, lắng nghe tiếp 
nhận thông điệp của hữu thể đó do chúng mang đến. Sự xa cách người thân 
yêu, sự thất vọng sự chạm trán với những gì ta không ưa thích cũng trở nên 
mầu nhiệm và tràn đầy tính cách xây dựng. Nhờ những thứ đó mà tôi mới 
được là tôi. Nguyên Hưng mới được là Nguyên Hưng và nụ cười kia mới có 
thể là một nụ cười. Dưới ánh sáng của cái nhìn ấy, thấy những yếu đuối 
những dại dột của con người cũng có những khía cạnh mầu nhiệm của 
chúng. Có những bông hoa khi nở rồi thì không bao giờ còn héo tàn nữa. 
Nhìn dưới ánh sáng ấy thì sinh diệt nào có khác chi niết bàn. Vì vậy có một 
đêm trong giờ tư duy tôi bồng muốn la lên rằng: sự nghiệp của các đức Phật 
đã được hoàn tất tự những bao giờ, và sở dĩ nó đã hoàn tất cũng vì nó chưa 
bao giờ thực sự khởi đầu cả. 

Nguyên Hưng, nhìn lại lịch sử nhân loại và nhìn lại quá khứ của chúng ta, 
Nguyên Hưng sẽ phải công nhận rằng quả tình Nguyên Hưng không thể 
phân biệt được cái gì là thực sự may và cái gì thực sự rủi, cái gì thực sự tốt 
và cái gì thực sự xấu. Chắc Nguyên Hưng còn nhớ câu chuyện người trại 
chủ mất ngựa. Mất ngựa có hẳn đó là rủi ro không, điều đó chỉ có một cái 
nhìn bao quát thời gian và không gian mới trả lời được. Bất cứ sự thành 
công nào cũng kéo theo sự bất lợi của nó và bất cứ sự thất bại nào cũng đóng 
góp được vào cái ánh sáng trí tuệ hoặc cái thành công của tương lai. Ta có 
thể nói rằng cái kia vừa may lại vừa rủi, vừa tốt lại vừa xấu, và như thế có 
khác chi nói rằng không thực sự có may, rủi, tốt, xấu mà chỉ có nhận thức 
ngắn và hẹp của con người tạo nên tốt xấu. Tất cả đều là những phân biệt 
biến kế của nhận thức. Nguyên Hưng, người ta nói rằng không thể nào thành 
lập được một nền luân lý nếu không thiết lập được tiêu chuẩn thiện ác. 
Nhưng mà mây bay hoa nở, gió thoảng, nước trôi có cần đến luân lý đâu, có 
cần đến tiêu chuẩn thiện ác đâu. Thế mà nhiều kẻ lại khen ngợi họ là những 
bậc thánh, những nhà đại luân lý, nhiều kẻ lại nhìn vào họ, xét nghiệm hành 
động ngôn ngữ và tư tưởng họ đế cố thiết lập ra một nền đạo đức luân lý có 
cơ sở tiêu chuẩn thiện ác đàng hoàng, và gán cái nền luân lý tìm ra ấy cho 
họ. Họ chỉ mỉm cười. Neu nói rằng chính họ, họ không biết thế nào là thiện 
là ác, thì chắc là không ai không nghĩ rằng họ nói đùa. Chỉ có người điên 
mới nói thực một câu như vậy. Cho nên người điên nào cũng khó tìm ra một 
tri kỷ đế trao tâm ấn của mình. Một nhà thi hào là gì? Đó là một người 
không biết gì hết về kỹ thuật vần điệu. Chỉ khi nào anh không phải là thi 
hào, anh mới biết thế nào là vần điệu mà thôi. 



Thế thì, Nguyên Hưng, thứ cam lộ mỗi ngày mà họ uống có thể được bọn 
phàm nhân xem là độc dược. Mà nói cho ra lẽ, thì độc dược bao giờ cũng là 
độc dược đối với ai. Đối với người đã nhìn thấy sự vật, thì nhận thức đồng 
thời là hành động; đâu có thể nói rằng ta phải thiết lập triết lý hành động trên 
co bản triết lý nhận thức, khi chúng ta còn là tù nhân của ý niệm ngôn từ thì 
chúng ta mới vướng vào sự phân biệt nhận thức và hành động mới có cái 
hăng hái trẻ con đế bàn luận về triết học hành động. Đổi với kẻ đã nhìn thấy 
thì không có sự nhận thức chân lý cũng như không có phưong châm hành 
động. Không có sự chứng đắc và không có đối tượng của chứng đắc. Tâm 
Kinh đã chẳng nói thế là gì. Và bởi vì đã là sự sống chân thực, đã là gió 
thoảng, là mây bay, là nước trôi, là hoa nở, kẻ kia cần gì phưong châm hành 
động. Khi người ta bay thì người ta không cần biết đến những luật lệ những 
dấu hiệu đi đường của xe cộ, dù là xe lớn hay xe nhỏ. Ngôn ngữ kẻ kia sẽ là 
ngôn ngữ của mây, của gió, của hoa, của nước. Anh đừng đến đặt cho họ 
những câu hỏi vớ vẫn về triết học. Họ sẽ trả lời anh bằng một câu tho, hoặc 
giả họ sẽ hỏi anh xem anh ăn com chưa, đã rửa bát chưa. Neu anh bị bó chặt 
trong câu hỏi họ sẽ chỉ ra núi rừng: 

“Bất tín, chỉ khán bát cửu nguyệt. 

Phân phân hoàng diệp mãn scm xuyên!” 

Phải rồi. Không tin, hãy ngắm mùa thu đến; toi bời lá rụng ngập sơn xuyên. 
Còn nếu anh cứng đầu thì họ có thể lấy gậy đánh anh cho anh chừa đi cái 
thói quen đem kính khái niệm đi soi chân lý. Nguyên Hưng ơi, ở Phương 
Bối chúng ta mà có được một thi sĩ như thế thì núi rừng đã đẹp lại càng thêm 
đẹp, phải không. 

Trong kinh Phật, từ ngữ trang nghiêm được dùng theo nghĩa làm cho đẹp và 
Bồ-tát trang nghiêm Phật độ có nghĩa là sự hiện hữu của các vị Bồ-tát làm 
cho đất Phật đẹp đẽ hẳn lên. Tôi nhớ có lần vua Huệ Tông nhà Lý nghe danh 
Hiện Quang thiền sư, cho người lên núi mời ngài về cung. Người từ chối, trả 
lời rằng nội các vị Thiền sư tài đức hiện đang phục vụ ở thủ đô cũng đã là 
trang nghiêm đến điện các rồi. Sự có mặt của người đạt đạo quả có thể làm 
đẹp cuộc đời bằng chính đạo đức vô hành của họ. Mà đạo đức vô hành thì 
làm gì có tiêu chuẩn, có phương châm hả Nguyên Hưng. 

Bây giờ là mấy giờ, Nguyên Hưng biết không? Còn mười lăm phút nữa là 
nửa đêm. Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi. Nghĩ cũng thật là một điều mầu nhiệm. 
Tôi thức trong cái giờ linh thiêng này, ngồi đây viết cho Nguyên Hưng. 



Những ý tưởng của tôi trào lên và tôi cảm thấy dễ chịu khi trút chúng bớt 
xuống đầu ngòi bút. Tôi vừa nói cho em nghe về nguồn linh cảm đã khiến 
cho tôi biết nhìn, biết nghe thế giới hiện tượng một cách cấn thận. Có những 
giây phút chỉ xảy đến một lần hoặc vài lần trong đời, xảy đến như sự xuất 
hiện của một vị sứ giả của chân như, một thông điệp của thực tại, và nếu ta 
vô tâm, ta sẽ đế cho chúng đi qua và không bao giờ trở lại. Bí quyết của 
Thiền tông chắc hẳn là ỏ chỗ khám phá được đường đi nẻo về của những 
giây phút như thế và sửa soạn, cống hiến cơ hội cho chúng trở lại. Và cuối 
cùng, làm cho ánh sáng rạng rỡ của nó tỏa chiếu rạng rỡ trong một chuyến 
trở về, không từ đâu tới mà cũng sẽ không đi về đâu. Đe tôi đọc cho Nguyên 
Hưng nghe bài thơ sau đây của Quách Thoại nóivề sự hiện diện của bông 
hoa thược dược: 

“đứng yên ngoài hàng dậu 

em mỉm nụ nhiệm mầu 

lặng nhìn em kinh ngạc : 

vừa thoáng nghe em hát 

lời ca em thiên thâu 

ta sụp lạy, cúi đầu...” 

Nguyên Hưng có nghe gì không? Tôi thấy rất rõ là giây phút đã xuất hiện 
bức màn đã hé, dù trong giây lát, và thi sĩ đã thấy. Bông hoa thược dược 
đứng ngoài hàng dậu kia, có lẽ vì “hiến nhiên” quá, nên không ai thực sự 
trông thấy. Khi tâm linh ta nghe được tiếng hát bất diệt của nó và nhìn thấy 
nụ cười nhiệm mầu của nó thì nó không còn là một bông hoa thược dược 
tầm thường nữa. Nó là sứ giả, nó là thông điệp, nó là pháp thân. Tôi nhớ có 
lần Trụ Vũ ca ngợi: 

“cánh hoa là tứ đại 

mà tỏa hương tinh thần 

mắt em là tứ đại 

mà rạng ngời yêu thương” 



Tôi tưởng Trụ Vũ không ca ngợi mà thốt ra những lời biếu lộ một sự ngạc 
nhiên. Giây phút cũng đã tới, ánh sáng lòe lên rồi lại tắt. Nhưng trong một 
đời người mà có được một lần thấy, nào có phải là ít ỏi gì đâu. Đã thấy được 
một lần thì có thế thấy mãi. vấn đề là ở chỗ ta có tha thiết không, có thảnh 
khấn không, có cẩn trọng không, thế thôi. Trong thế hệ những người trế tuổi 
đang bị giam giữ vào ngục tù của chán nản, của sự vô lý và sự tự khinh, ta 
thấy không biết bao nhiều người nhận thức thực tại như một cái gì nhầy 
nhụa và thân thể tâm hồn mình như một vũng bùn tanh hôi. Thảm thương 
biết bao. Sự giải thoát, như thế, chỉ có thể đi tìm nơi hủy diệt. Tứ diệu đế 
nên áp dụng trong mục đích tìm ra và tiêu diệt nguyên nhân của nhận thức 
đen tối ấy thì là một điều quý hóa. Còn nếu, vì muối giải thích biện hộ cho 
sự thực thứ nhất bằng cách phải bôi lem bức tranh thực tại, gán cho thực tại 
tính cách khổ tự nó không có gì đó là bắt đầu một cuộc vu khống to lớn. 
Thực tại không kho không lạc, chỉ có qua nhận thức ta nó mới là kho hay lạc 
mà thôi. Nói như thế, Nguyên Hưng ơi không phải là nói rằng những trận 
động đất, những con vi trùng, những trận chiến tranh, những hiện tượng sinh 
lão bệnh tử... là không có thực. Chúng có thực chứ, cũng như muôn ngàn 
hiện tượng khác. Nhưng tự thân của chúng không phải là sự đau khổ. Và con 
người có thể giảm thiểu sự hiện hữu của chúng đến một giới hạn nào đó. 
Còn tiêu diệt chúng hoàn toàn, đó là điều không thế thực hiện. Cũng như 
muốn có trắng mà không có đen, có dài mà không có ngắn, có sinh mà 
không có tử, có một mà không có nhiều. Tính cách biến kế của nhận thức tạo 
tác ra thế giới khổ đau, những như người thợ vẽ vẽ ra hình ma quỹ và khiếp 
sợ chính những bức hình của mình. Những bức hình ấy, Nguyên Hưng ơi, 
nào phải là ảo ảnh: nó là những bức hình có thực. 

Nguyên Hưng, đêm mùng hai tháng mười tiếp sau đó là một đêm tôi cần ghi 
nhớ. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một trời đầy sao sáng, không trăng; 
nhưng ngôi sao nào cũng sáng cũng đẹp cũng lấp lánh, cũng to như đôi mắt 
của trẻ con, trên một nền trời không gọn mây. cổ nhiên khung trời đó chỉ là 
khung trời nội tâm. Vì hôm ấy ở thành phổ tôi ở mưa gió về đầy trời. Các 
cửa phòng đều đóng kín. Suốt một đêm tôi không ngủ, vì có muốn đi ngủ thì 
“cũng không thể nào ngủ được”. Đầu hôm tôi thức đế đọc Bonhoeffer, và 
giai đoạn chót của đời chàng đã giúp tôi làm bừng tỉnh dậy cái bầu trời đầy 
sao sáng sẵn có trong tâm linh mồi người. Tôi bồng thấy sung sướng lạ kỳ 
và có cảm nghĩ rõ rệt rằng tôi có thể chịu đựng nổi. Viết đến đây tôi còn thấy 
tâm hồn rạt rào những cảm xúc mới lạ, và có lẽ Nguyên Hưng cũng đang 
chia xẻ những cảm xúc ấy với tôi. Bonhoeffer chỉ là một giọt nước cuối cùng 
làm tách nước tràn đầy, một nhân duyên cuối cùng, một làn gió nhẹ thổi tới 
cho trái cây chín muồi rụng xuống. Được sổng trọn một đêm như thế thì ta 



không nên than trách chi hết nữa về cuộc đời. Những đêm như thế đẹp lắm 
Nguyên Hưng; lòng ta ngập tràn thương yêu. Can đảm và nghị lực dâng tràn, 
ta thấy óc và tim ta là những đóa hoa; những cảm xúc, những rung động, 
những đau khổ của chúng ta đều hiện hữu một cách rất mầu nhiệm, tuy ta 
biết rằng hình hài ta vẫn là hình hài của chính ta. Nguyên Hưng chớ cho 
rằng đó là một trạng thái tôn giáo, đạo đức hay thánh thiện của tâm hồn, 
khơi động do một nguồn cảm thông hay một ân huệ thiêng liêng nào. Trạng 
thái tâm linh ấy hoàn toàn nhân bản. Tôi biết, ngay trong giờ phút đó, không 
có thần thánh, không có giác ngộ ngoài tim tôi, phổi tôi, những hạch tiết 
tuyến, những tế bào của cơ thể tôi. Sự sống đã mầu nhiệm mà khổ đau cũng 
mầu nhiệm. Cuộc đời sẽ xấu xí sẽ đen tối và sẽ không thể có, nếu không có 
khổ đau. Trong cuộc đời không có thường có ngã nhưng cũng không có vô 
thường vô ngã. Không có sự chết nếu quả thực ta thấy được sự sống. Chỉ 
nên nói sự sống, và đừng bao giờ dại đột nói Sự sống miên viễn; mệnh đề sự 
sổng miên viễn cũng như ý niệm trường sinh bất tử tự nó là một sự mâu 
thuẫn, một sự dốt nát, một sự tham lam. Tham lam chỉ là dốt nát; và tham 
lam dốt nát đánh mất chính sự sổng. 

Suốt một tháng, tôi tiếp tục tư duy và quán tưởng hình dung các vị Bồ-tát 
trong Kinh Pháp Hoa và Bát Nhã. Chân dung các vị ấy đẹp lắm, hèn gì các 
vị ấy không “trang nghiêm” được cho đất Phật. Mà cần gì là đất Phật. Cứ nói 
đến trái đất của chúng ta đây, sự có mặt của các vị Bồ-tát như thế cũng đủ 
làm cho đất chúng ta trở thành đất Phật? Cây nêu mà dân Việt dựng lên để 
ăn tết cũng phản chiếu ước muốn của dân ta rằng đất này là đất Phật, có phải 
không Nguyên Hưng. 

Có khi tôi thấy các vị Bồ-tát trong hình dáng nghèo nàn và lem luốc nhưng 
khỏe mạnh của họ. Như Trì Địa như Thường Bất Khinh. Một người thì 
chuyên môn đi nối lại những cây cầu gãy và đắp lại những con đường hư 
làm gián đoạn giao thông và liên lạc. (Thế giới chúng ta hôm nay có biết bao 
niều cây cầu đã gãy đổ và bao nhiêu nẻo giao thông bị cắt đứt, hả Nguyên 
Hưng? Và thế giới chúng ta hôm nay đã có được bao nhiêu Trì Địa, đem tâm 
lực và thân lực mình đế nối lại những nhịp cầu thông cảm và hiểu biết giữa 
con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn 
hóa này với nền văn hóa khác?) Người thứ hai thì đi đâu cũng nói vào tai 
mọi người rằng: ông có đủ khả năng tiến tới, vậy hãy tin ở sức mình, đừng 
nên có mặc cảm bất lực, đừng nên thụ động. “Tôi không dám khinh ngài, 
ngài sẽ thành Phật”. Bức thông điệp của bình đắng, của tinh thần tự tín tự 
lực ấy nếu không do những con người kiên nhẫn như Thường Bất Khinh 
mang đi thì biết do ai? Nguyên Hưng cứ nghĩ đến những người dân quê ở xứ 



ta và những người dân quê ở các nước chậm tiến khác. Ai nói cho họ biết 
rằng họ tin nơi sức lực của chính họ đế tạo một tương lai cho chính họ, một 
tương lai mà họ có quyền nắm lấy như bất cứ ai? Thế giới của chúng ta đang 
cần có thêm nhiều vị Bồ-tát như thế, luôn luôn trên các nẻo đường về, gieo 
rắc niềm tin, sự tự lực tự cường cho nhân loại. Còn Bồ-tát Quan Thế Ầm 
nữa, mà sau này được gọi là Quán Tự Tại. Chân dung của người là chân 
dung của sự cảm thông và của sự tìm tới với khổ đau không ngần ngại 
không e sợ bất cứ một trở ngại nào. Nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời 
và tìm tới bằng mọi cách. Tìm tới trong bất cứ một hình dáng nào thích hợp. 
Nguyên Hưng, một vị tăng sĩ, một nhà chính trị, một nhà tư bản, một nhà cư 
sĩ, một người đàn bà, một em bé, một thiên thần, một con ác quỷ... hình 
dáng nào thích hợp thì dùng hình dáng ấy. “Ưng dĩ trưởng giả, cư sĩ, tể quan, 
bà la môn, phu nữ thân đắc độ giả, tức hiện trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la 
môn, phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ 
giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ thiên, long, 
dọa xoa, càn thát bà, atula, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân đẳng 
thân đắc độ giả tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp”. Nguyên Hưng có nghe 
không? Thế giới chúng ta ngày nay phải được cứu nguy bằng mọi mặt bằng 
mọi hình thức mọi hình thức mọi phương tiện theo tinh thần đại bi tự tại của 
Quan Thế Ầm, phải được xây dựng bằng thái độ dấn thân của tinh thần 
Thường Bất Khinh, Trì Địa. Lại còn hình dung của Địa Tạng nữa; hình dung 
của một con người muốn có mặt nơi chốn nhiều đau khổ nhất của cuộc đời. 
Chừng nào địa ngục còn chưa trống không thì chừng ấy tôi còn phải ở lại địa 
ngục. Dấn thân mà với tinh thần như thế thì mới thực là dấn thân, có phải 
không Nguyên Hưng. Tôi tưởng ở đâu có những con người như thế là ở đấy 
đất phải nở hoa, dù cho ở địa ngục. Dù cho ở bất cứ địa ngục nào. 

Nguyên Hưng, tiếp tục đi tìm hình dung các vị Bồ-tát, lắm lúc tôi thấy họ 
trong những chiếc áo thật đẹp, ngọc minh châu sáng ngời trên đầu, trên tay 
và trên cổ. Nguyên Hưng hãy nghĩ đến Vô Tận Ý xem. Các vị tăng sĩ thì 
không bao giờ được miêu tả bằng những hình dáng như vậy. Chắc chắn là 
hình dáng đó tượng trưng cho sự trang nghiêm tịnh độ. Sự có mặt của họ 
làm dẹp cho cuộc đời. Áo của các vị Bồ-tát đẹp như những chiếc áo trẻ em 
ngày Tet. Tôi nghĩ đến một ngày hội đầu xuân. Không ai nhìn thấy khổ đau 
của con người rõ bằng các vị. Nhưng cũng không ai giữ được nụ cười tươi 
không bao giờ héo như các vị. Tôi nghe họ nói: chúng tôi không có mặt đế 
khóc than; chúng tôi có mặt để làm đẹp cho cuộc đời. Cám ơn, cám ơn các 
vị. Cám ơn các bạn. chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo đẹp nhất mà chúng tôi 
có thể cùng với các bạn tô điếm cho cuộc đời. Các vị sẽ sung sướng lần đầu 
được những người sùng bái các vị gọi các vị là bạn. Các bạn sẽ không còn bị 



xa cách và bị hiểu lầm do những người quá sùng kính các bạn nữa. Chúng 
tôi thấy sự có mặt của các bạn rồi. Chúng tôi đến đây, và chúng tôi không có 
một mảy may tự hào, một mảy may kiêu ngạo, phạm thượng. Chúng tôi chỉ 
đến với tình thưong, với sự hiểu biết. Chúng tôi đã thoát khỏi chiếc vỏ cứng 
đã từng giam hãm chúng tôi. Này con chim hoàng oanh, cổ họng ngưoi tuy 
bé nhỏ nhưng ngưoi hãy hát lên sáng nay, đế ca ngợi tính cách mầu nhiệm 
của thực hữu. Chuỗi ngọc mà Vô Tận Ý vừa trao tặng cho Quan Thế Ầm thì 
long lanh, sáng ngời, trong suốt; tràng nhạc của người cũng sẽ long lanh, 
sáng ngời trong suốt như thế. Đế cho nắng mai tuôn chảy trên các sườn đồi 
như những dòng thủy tinh và đế cho tất cả các bông hoa lớn nhỏ trên cánh 
đồng cỏ xanh đều cùng nở một lượt đón chào sự tỉnh thức mầu nhiệm. 

Nguyên Hưng, tôi đã nói đến cái đêm mầu nhiệm trong đó óc tim tôi nở như 
những đóa hoa, và tôi tìm thấy các vị Bồ-tát không như những thần linh xa 
cách con người mà là những người bạn quý mà ta có thể gặp ngay trong 
cuộc sống này. Tình cờ mà những điều tôi thấy phù hợp với những điều 
trong bài “nguyện sinh” mà chúng ta thường đọc hàng ngày: Hoa khai kiến 
Phật ngộ vô sinh, bất thổi Bồ-tát vi bạn lữ. Tim ta và óc ta một khi đã nở 
thành những đóa hoa thì những đóa hoa này sẽ không bao giờ héo cũng như 
những đóa sen nở ở Tịnh Độ. Sen nở thì thấy được ánh sáng và tìm được bạn 
đường. 

Nguyên Hưng, hôm qua viết cho Nguyên Hưng, đến đúng nửa đêm Giáng 
sinh thì tôi ngừng lại. Tôi mặc áo thật ấm, mở cửa ra ngoài và đi đến 
Campus Center. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Đen Campus Center tôi gặp anh 
Ralph Nelson đang ngồi bó gối xem TV một mình trong gian phòng rộng 
thênh thang. Tôi đến ngồi cạnh Ralph và theo dõi chương trình đặc biệt đêm 
Giáng sinh. Tôi nghĩ có lẽ Ralph buồn lắm, và cô đơn lắm trông một đêm 
như đêm nay. Ralph quê ở tận miền Nam, xa quá không về nhà được trong 
dịp lễ Giáng sinh này. Ralph đã lái xe hơi từ hôm qua, về miền tây 
Pennsylvania, đế thăm một người bạn. Và trên đường về Princeton hôm nay, 
Ralph bị kẹt tuyết và suýt phải ngủ giữa đường. Ngủ giữa đường thì nguy 
hiểm lắm, dù là ngủ trong xe, dù là quay kín các cửa xe lên. Bởi vì trời rét 
lắm không thể chịu nổi. May mắn Ralph vượt khỏi chướng ngại và trở về 
Campus lúc mười một giờ. Tôi hỏi: “Anh cảm thấy buồn không, trong đêm 
Giáng sinh này, khi mọi người đều en tầmille? “Tôi sống lẽ loi cũng quen 
rồi, Ralph đáp, thành ra không buồn lắm”. Tuy vậy khi ngó anh ta, tôi biết 
anh ta đang buồn. May mắn lúc đó, máy truyền hình bắt đầu trình bày một 
phim trào lộng nên tôi thấy trên miệng Ralph một nụ cười. Một giờ rưỡi 
khuya chúng tôi đi Campus center. Thì ra tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tuyết lên 



cao tới gần đầu gối. Tôi phải lội về Brown Hall từ giả Ralph, rồi vào phòng 
lau chân thay bít tất, ho chân vào lò suởi. 

Năm ngoái tôi đi chơi suốt một ngày Giáng sinh bằng xe hơi ở vùng quê và 
đã chứng kiến đuợc không khí thân mật của các gia đinh vào ngày lễ ấy. 
Thật không khác gì ngày tết bên ta. Trẻ con và nguời lớn ai cũng có quà, và 
có rất nhiều quà. Tôi bị một em nhỏ hỏi: “Ông theo đạo Phật hả? Vậy ở xứ 
ông, nguời theo đạo Phật nhu ông có ăn lễ Giáng sinh không?” Tôi trả lời: 
“Có chứ, bên xứ tôi nguời Phật tử ăn lễ giáng sinh vào ngày rằm tháng tu và 
họ gọi ngày Giáng sinh là ngày Phật đản.” Tôi nghĩ đến những chú bé con 
nhu thế ở trại Cherroskees và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. 

Het chuơng 8 
— 0O0 — 

IX 

Những dòng chữ này có lẽ sẽ đến tay Nguyên Hung vào những ngày cuối 
năm, trong khi ở các chợ Saigon thiên hạ đang tấp nập mua bán. Tôi có thể 
tuởng tuợng đuợc những núi dua hấu cao ngất, những trái dua hình thật tròn, 
da thật xanh và ruột đỏ thắm. Mùa này, ở đây, không sao tìm ra đuợc một 
trái dua hấu. Neu có thì chắc chắn thế nào tôi cũng mua một vài trái rồi gọt 
thành những cái đèn dua thật đẹp rồi. Hôm qua tôi có nhận đuợc từ bên nhà 
gởi qua một gói quà tết, trong đó có mấy miếng trầm, mấy cây đèn bạch lạp, 
một hộp trà, một ít mức gừng, một ít mức trái tắc, và hạt dua... Tôi mừng 
lắm. Tối qua, nhu một nguời rất nhàn rỗi, tôi đun nuớc pha trà, thắp bạch lạp 
và ngồi cắn hạt dua một mình. Steve không chịu cắn hạt dua, nói cho đúng 
là không biết cắn hạt dua. Steve cũng không thể ăn mứt gừng; chú ta có nếm 
một tí và nhăn mặt kêu cay quá. Cậu chỉ uống đuợc trà và nhắm nháp ít trái 
tắc. 

Steve hỏi tôi ăn cái thứ hạt dua ấy thì có ích lợi gì. Tôi nói: có nhiều cái lợi 
lắm chứ. Ớ đây tuy nguời ta ăn rất nhiều trong các cuộc lễ, lễ giáng sinh, lễ 
tạ ơn vân vân. . . nhung nguời ta không nói đến tiếng ăn. Còn bên xứ chúng 
tôi nguời ta nói thẳng thắn là ăn. Ăn Tet, ăn lễ sinh nhật, ăn cuới, ăn hỏi, ăn 
khảm tháng, ăn ngũ tuần, ăn lục tuần, ăn thuợng thọ, ăn giỗ, vân vân. . . Mà 
Tet thì kéo dài những ba ngày; trong ba ngày liền phải ăn luôn miệng. Đi 
đâu, gặp ai mời, cũng ăn, cũng phải ăn. Mà thức ăn cũng mau no, chỉ có hạt 
dua là ăn mãi không no. Nhu vậy cái lợi thứ nhất là ăn mãi mà không sợ 
phải no. Cái lợi thứ hai là ăn hoài mà không sợ hại cho sức khỏe. Ăn cái gì 


nhiều cũng có thể đau bụng, đau gan, trúng thực nhung mà ăn hột dua thì 
không sao; vì tuy cái miệng ăn hoài mà cái dạ dày không bao giờ đầy. Cái 
lợi thứ ba là đỡ phải nói chuyện nhất là khi ta không biết chuyện gì mà nói. 
Dù sao thì cái miệng của tôi cũng đang làm việc mà: Tôi ít nói vì cái miệng 
tôi đang ăn hạt dua, chứ không phải làtôi không biết nói chuyện. Cái lợi thứ 
tu là tránh đuợc cái hại đa ngôn đa quá. Hạt dua dạy nguời ta ít nói, dạy 
nguời ta im lặng đế suy nghĩ về những điều mình muốn nói, dạy nguời ta 
biết nghe những nguời khác. Từ đứa trẻ năm tuổi cho đến ông già tám muoi 
ai cũng có thể dạy cho ta đuợc nhiều điều bằng các câu chuyện của họ - 
nguời ta thuờng là thế. Hạt dua khiến cho ta chín chắn hon, và giúp ta tránh 
đuợc những câu nói vô ích, lầm lõ, nhất là câu tuyên bố bừa bãi không dựa 
trên căn bản suy tu và nhận xét nào cả. Trong truờng hợp này, biết thì thua 
thốt, không biết thì “cắn hạt dua” mà nghe. Khỏi phải dựa cột. Steve cuời 
ngất khi nghe tôi nói nhu vậy và bảo rằng tôi có thể viết những ý đó thảnh 
bài nói về cái triết học của hạt dua đỏ. 

Ở nơi Nguyên Hung ở, bây giờ đã bớt rét chua? Bên này cố nhiên là trời còn 
rét lắm. Còn độ hai tháng nữa mùa đông mới qua. Tôi chắc ở chùa Từ Hiếu, 
các đồi thông đã bắt đầu xanh muớt rồi. Các đọt thông ở đấy vào mùa Xuân 
sao mà thẳng mà đẹp đến thế. Tôi biết thế nào Nguyên Hung cũng để rất 
nhiêu thì giờ đi giữa những cây thông xanh muớt. Tôi chua bao giờ nỡ bẻ 
một cành thông, thế nhung tôi biết những đồi thông mang nhiều thuơng tích 
vào những ngày đầu Xuân khi thiên hạ đi hái lộc. Một cái vuờn chùa đẹp 
đến mấy mà sau bữa hái lộc cũng trở thành xác xơ. Tôi nhớ có một năm nọ, 
chùa Xá Lợi phải trồng một ít cành thông đế cho tín đồ hái lộc, nhu vậy đỡ 
hại cho những cây cảnh mà chùa phải săn sóc hết hơi mới có lên đuợc. Tôi 
không biết cái gì đã xảy ra vào tối giao thừa. Không lý chùa phải yết thị rằng 
hái lộc thì chỉ đuợc hái những cây thông còn các cây khác thì chừa ra. Neu 
thế thì sẽ không ai hiểu tại sao. Mà nếu hiểu tại sao thì nguời ta sẽ không hái 
lộc nữa, bởi vì nguời ta nghĩ những cành thông kia không phải thực sự hút 
nhựa từ đất Phật, không thật sự mọc lên từ đất Phật. Cái tục hái lộc thì thật 
đẹp nhung mà đông nguời hái lộc quá thì không còn đẹp nữa. Tôi nghĩ đến 
những buổi cầu nguyện đông đảo những buổi thuyết pháp đông đảo và tôi ao 
uớc chúng ta còn có thể duy trì đuợc những cảnh chùa thật thanh tịnh, những 
buổi gặp mặt truyền tâm giữa một thầy và một trò. Tôi ua đi vào một chánh 
điện thanh tịnh và nhỏ bé, một chính điện dành cho sự đổi thoại cá nhân giữa 
con nguời và đức Phật. Sự đối thoại ấy mới dễ trở thành một sự đối thoại 
tâm linh của chính mình. Chùa chiền và giáo đuờng bây giờ có khuynh 
huớng xây cất cho sự cầu nguyện tập thể. Đó là nhu yếu. Tôi cũng khát khao 
sự truyền tâm giữa một thầy một trò trong đó trò biết là tất cả con nguời của 



thầy đang hướng về mình, kêu gọi sự thức tỉnh và đáp ứng nơi mình, và thầy 
cũng biết là trước mặt mình cũng chỉ có một trò với tất cả con người trọn 
vẹn và đặc thù của nó. Trong đại hội Linh Sơn, khi Phật đưa cành hoa lên thì 
chỉ có Ca Diếp mỉm cười. Đột nhiên đại hội Linh Sơn biến mất, sự có mặt 
của mọi người trở nên không có. Chỉ có hai người: Phật và Ca Diếp là những 
người thật sư có mặt. Đám đông Nguyên Hưng ơi, trong những trường hợp 
như thế, chỉ là một con sổ không. 

Có một buổi chiều đi bộ từ Nam Giao lên chùa tôi gặp một đoàn thiếu niên 
thiếu nữ Phật tử đi cắm trại từ các đồi thông Từ Hiếu về. Họ đi rải rác, người 
đi bộ, kẻ đi xe đạp. Người đầu tôi gặp cầm trên tay một cành thông. Người 
thứ hai cũng vậy. Rồi người thứ ba cũng vậy. Rồi đến cả đoàn. Tôi thấy xót 
ruột và đau xót cho những đồi thông. Có lẽ ngày Tet cơ sự cũng xẩy ra 
tương tợ như thế. Tet nay Nguyên Hưng nhớ “bảo vệ” giúp các đồi thông 
nhé. 

Giờ mà Nguyên Hưng đón giao thừa bên đó thì bên này là giữa trưa. Nghĩ 
cũng là một điều hay. Năm ngoái tôi đón giao thừa ở Princeton vào lúc mười 
hai giờ trưa, cùng với một em bé Việt Nam mời được ở cách đó không xa. 
Giờ đó, thành phố đó, thời tiết đó mà trong phòng chúng tôi cũng có giao 
thừa. Thiên hạ bên này vẫn đi làm việc tám giờ một ngày, chẳng ai đế ý rằng 
ở Việt Nam Nguyên Hưng đang đón giao thừa, đang ăn Tet. Tại vì tôi biết 
tôi còn ở đây cho nên tôi cũng biết Nguyên Hưng còn ở đó, Việt Nam còn ở 
đó, và đêm Giao thừa vẫn hiện hữu. Tất cả chỉ là vấn đề nhận thức, chủ thể 
nhận thức không rời đối tượng nhận thức. Tôi nhớ có một bữa trưa tôi vào 
đọc sách nơi phòng triết học của thư viện Butler. Khi vào, tôi chỉ thấy có hai 
người đang ngồi tra cứu, hai người đàn ông lớn tuổi. Bữa đó tôi đi tìm đọc 
một cuốn sách của giáo sư Sneider. Đọc được một lúc, không biết rõ là bao 
lâu, bỗng dưng tôi thoáng thấy mùi hoa bưởi. Ban đầu tôi ngạc nhiên hết sức 
vì tôi nghĩ rằng ở địa phương này làm gì có hoa bưởi. Nguyên Hưng nên nhớ 
rằng tôi xa nhà đã lâu và bất cứ hình sắc âm thanh hương vị nào của quê 
hương đối với tôi cũng vô cùng quý giá, cứ tưởng tượng ngòi tại một xứ xa 
thật xa, mấy năm trời tự dưng được nghe thấy mùi hoa bưởi kỳ diệu ấy: 

Bông lài, bông lý, bông ngâu, 

Chẳng bằng bông bưởi thơm lâu, dịu dàng. 

Mùi hoa bưởi, mùa hoa của quê hương của ca dao, tôi không đọc Sneider 
được nữa. Tôi suy nghĩ, và tôi kết luận rằng mùi đó không có thực, không 



phải là từ tánh cảnh, đới chất cảnh mà từ độc ảnh cảnh tới, nghĩa là ảnh 
tượng khứu giác được phát hiện trở lại từ tiềm thức. Như thế thì đã có một 
vài lần tôi trải qua trường hợp ấy rồi. Tôi yên trí, tiếp tục đọc Sneider. 
Nhưng chỉ một lát sau, mùi hoa bưởi trở lại, hiện thực hơn nhiều, khiến tôi 
ngừng đọc, ngồi xét lại. Tôi nghĩ rằng có người nào mới vào phòng đọc 
sách, trong số đó có thể có một cô nữ sinh có sức nước hoa mùi hoa bưởi. 
Kỳ thực tôi không biết có thể có thứ nước hoa chế tạo bằng hoa bưởi không. 
Nhưng tôi cứ cho là có. Và tôi nghĩ, trong lúc đầu vẫn cứ nhìn vào trang 
sách như từ khi mới ngồi xuống đọc, rằng người phụ nữ trang điểm bằng thứ 
nước hoa kia phải là một người thanh nhã, có dáng dấp Việt Nam, ít nhất là 
dáng dấp đông phương. Có một cái gì thúc đấy tôi nhìn lên coi ai mang theo 
mùi hoa bưởi thân yêu đó. Nhưng mà tôi vẫn không ngửng đầu lên. Tôi tinh 
nghịch nhủ rằng nếu ngửng đầu lên và tìm thấy một người không giống gì 
hết với sự tưởng tượng, nghĩa là một người không trang nhã, không có tính 
cách đông phương, một người béo tốt đẫy đà phấn son trát đầy đầu đầy cổ 
thì tôi sẽ bị nếm một thứ thất vọng nào đó. Như vậy mà tôi ngồi cho tới năm 
phút, không ngững đầu lên mà cũng không đọc Sneider. Rồi kết cuộc thì ra 
làm sao, tôi biết, Nguyên Hưng sẽ hỏi. Nhưng mà tôi không nói đâu, 
Nguyên Hưng tự đoán lấy. Ai dại gì mà nói điều ấy cho Nguyên Hưng nghe. 
Tôi mắc cở lắm. Chỉ khi nào Nguyên Hưng giỏi thật giỏi không cần biết tới 
các kết thúc của câu chuyện thì tôi mới nói cho Nguyên Hưng nghe mà thôi. 

Nguyên Hưng, tôi đã phải học thêm Duy Thức từ lúc mười sáu tuổi và cái 
tuổi non nớt đó không cho phép tôi hiểu thấu được những cái như kiến phần 
tướng phần, sở sở, duyên duyên. Rất khó mà hiểu tại sao kiến phần và tướng 
phần là những cái không thể rời nhau mà hiện khởi, tại sao mà chủ thể 
không thể tồn tại biệt lập ngoài đối tượng. Ày thế mà hồi đó tôi cũng biết 
đàm luận về Duy Thức cũng làm bài thi và cũng được điếm cao. Tôi lý luận 
như thế này: Duy thức là nhờ vào nhận thức thì vạn hữu mới trở thành thực 
hữu. Không có nhận thức thì do đâu mà biết có với không tức cũng như 
không có gì cả. Đó, tôi chỉ cắt nghĩa ngây thơ như vậy, còn các lối giải bày 
khác tôi không nắm được, hoặc tôi cho là vô lý không thể chấp nhận được. 
Những dòng này do tôi viết và Nguyên Hưng sẽ đọc. Những dòng nay hiện 
giờ Nguyên Hưng chưa đọc. Vậy thì những dòng nay, kể cả bản chất tư 
tưởng tình cảm, giấy, mực, thời gian, không gian, nét chữ vân vân... chỉ 
nằm trong nhận thức tôi. Và cả Nguyên Hưng nữa, Nguyên Hưng đối tượng 
của những dòng chữ này, cũng nằm trong nhận thức tôi. Mà tất cả mọi hiện 
tượng khác như quê hương Việt Nam với những cây cam cây bưởi đầy hoa, 
những cây dừa duyên dáng những cây cau cao vút và thẳng băng, cũng như 
thành phố náo nhiệt tôi ở đây, cũng như mặt trời, tuyết, mây, trăng, sao . . . 



đều nằm trong nhận thức tôi. Tất cả đều là khái niệm và thế giới của tôi 
trong đó có Nguyên Hung, có cây buởi, cây chanh cây khế, cũng là một thế 
giới khái niệm. Vài bữa nữa thì những dòng chữ nay tới tay Nguyên Hung. 
Nguyên Hung ssẽ thấy tôi hiện hữu trong đó, thành phố tôi hiện hữu trong 
đó, nhung mà tất cả những thứ ấy cũng trở thành khái niệm trong nhận thức 
Nguyên Hung và không thể đuợc đồng nhất đối tuợng của nhận thức tôi. Và 
ta cứ cho rằng thực tại bản chất tánh cảnh vô chất nằm trong phần căn bản 
của nhận thức cộng đồng, hoặc có thể gọi là tự thể phần của thức hay của 
thức cộng đồng cộng biến; còn thế giới khái niệm, thế giới đới chất và độc 
ảnh, là thế giới đuợc tạo tác nên do khuynh huớng biến kế chấp trong đó 
tuớng phần và kiến phần là hai mặt hiện tuợng của một tự thể. . . Điều này tôi 
thấy rõ trong một buổi khuya ở chùa Trúc Lâm cách đây chua đầy hai năm. 
Đêm đó tôi thức dậy lúc hai giờ ruỡi khuya và không ngủ lại đuợc nữa. Tôi 
nằm yên lặng cho đến khi chuông khuya bắt đầu ngân nga mới chỗi dậy. Tôi 
đua chân xuống tìm đôi dép nhung không tìm ra, có lẽ đôi dép đã bị tôi đẩy 
vào gậm giuờng từ hồi tối. Tôi không tìm đôi dép nữa, cứ đi chân trên nền 
đất tìm ra cửa sổ. Nen đất lạnh gây cảm giác mát lạnh nơi gang bàn chân của 
tôi, và sự thấm lạnh ấy đột nhiên khiến tôi tỉnh táo và minh mẫn một cách lạ 
thuờng. Tôi đi từng buớc tìm tới cửa sổ và tỳ tay nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. 
Trời đất vẫn còn đen tối và tôi không nhìn thấy đuợc gì cả. Tuy nhiên trong 
đêm đen, tôi vẫn biết cây lá trong vuờn còn đó, và bụi trúc đào cũng còn đó 
ở bên góc kia. Cây hoa dại vẫn còn ở truớc cửa sổ tôi. Mà sở dĩ nhu vậy là 
tại vì chủ thể nhận thức không thể tồn tại ngoài đối tuợng nhận thức. Trong 
lòng đêm thâu hay trong lòng nhận thức cũng vậy, khóm trúc, cây hoa dại 
đang đóng vai trò đối tuợng sở duyên, chủ thể nhận thức và đối tuợng nhận 
thức không thế rời nhau. Và ngoài kia, núi sông, trời đất, những ngôi sao lớn 
nhất, và thực hữu, và mặt trời của tôi cũng chỉ nằm trong lòng nhận thức. 
Đột nhiên thời gian và khoảng cách tự nhiên tiêu diệt, tan biến. Đột nhiên 
năng và sở tan biến. Đột nhiên diệt và sinh tan biến. Dù em có xa cách vạn 
muôn do tuần ấy cũng đuợc nối liền trong một lân hu trần. Dù cho bách 
thiên vạn kiếp thì bách thiên vạn kiếp ấy cũng trở về nổi liền với hiện tại 
trong một sát na. Hiện hữu của em tự nhiên trở về bừng hoa nơi nhận thức 
tôi. Đột nhiên tôi mĩm cuời. Có lẽ lúc ấy mà có một nguời rinh thấy đuợc tôi 
đang cuời truớc một đêm đen không trông thấy gì, không trông thấy ai mà 
cũng không có gì trông thấy mình, không có ai trông thấy mình, nguời ấy sẽ 
ngạc nhiên, hoặc có thể hoảng sợ lạnh tới xuơng sống. Bởi vì cái cuời của 
tôi đối với nguời ấy có thể có tính cách ma quái hoăĩc là của một nguời sắp 
sửa điên tới nơi rồi. Có chi mà đáng mỉm cuời truớc một cái màn đêm đen 
nghịt và vô nghĩa nhu vậy. Nhung Nguyên Hung biết rằng màn đêm tuy có 
đen nghịt thật nhung không vô nghĩa chút nào. Nó trở thành rạng rỡ vô cùng 



trong nhận thức tôi. Và hiện hữu mầu nhiệm trở thành bừng tỏa nơi nụ cuời 
huyền diệu ấy. Tôi biết là em còn đó vì tôi còn đây và tôi biết tôi còn đây vì 
em còn đó. Neu có thì năng duyên và sở duyên cùng có, nếu không thì năng 
duyên và sở duyên cùng không. Cho nên chủ và khách cùng thuộc về một tự 
thể vào trong chủ đã có sẵn khách. 

Tôi biết rằng lát nữa khi bình minh về thì sẽ cũng không có gì khác lạ xảy ra 
trên bình diện hữu thể. Mầu trời xanh biếc phuơng tây và màu chân trời 
hồng đỏ phuơng đông cũng chỉ là xanh là hồng trong nhận thức tôi. Xanh 
không phải thuộc về tự thể xanh và hồng cũng không thuộc về một tự thể 
hồng. Xanh cũng có nghĩa là xanh đối với tôi, trong nhận thức tôi. Cũng nhu 
hồng. Cũng nhu Sinh. Cũng nhu Diệt. Cũng nhu Đồng. Cũng nhu Dị. Cũng 
nhu Lai. cũng nhu Khứ. Tất cả đều chỉ là hình ảnh nhận thức. Nhìn vào mắt 
tôi đi và em sẽ thấy em trong đó. Em rạng rỡ thì mắt tôi cũng rạng rỡ. Em 
mầu nhiệm thì nhận thức tôi cũng mầu nhiệm. Và nguợc lại, tôi xa xăm thì 
em, hình bóng em va tự thể em, cũng trở nên xa xăm. Hãy nhìn vào mắt tôi 
thì em sẽ biết vũ trụ của tôi sáng hay tối, thiện hay ác, vô cùng hay hữu hạn, 
sinh tử hay niết bàn. Có lần Trụ Vũ nói: 

Bởi vì mắt thấy trời xanh 

Cho nên mắt cũng long lanh mầu trời 

Bởi vì mắt thấy biển khơi 

Cho nên mắt cũng xa vời đại duơng. 

Nguyên Hung, khi nụ cuời trong đêm thâu bừng nở rồi thì tôi có cảm giác 
nhẹ nhàng nhu mây khói và tôi thấy tôi nằm ngữa bơi nhẹ nhàng trên một 
giòng suối trong mát lạnh. Đầu tôi gối trên những chiếc gối sóng nhỏ. Nhìn 
lên trời tôi thấy trời xanh mây trắng của ngày cũ. Mây vẫn trắng, trời vẫn 
xanh. Mây có thế trắng hơn và trời có thể xanh hơn. Đó phải chăng là dấu 
hiệu của thực tại bất sanh bất diệt? Tôi nghe lá thu khô xao xác trong rừng 
cây, tôi ngửi thấy huơng thơm ngất ngây của cỏ rơm đồng nội. 

Những cảm giác ấy thoáng qua mau khi tôi trông thấy một ngôi sao trên trời. 
Ngôi sao đua lối cho tôi trở về truớc cửa sổ, hai chân trên nền đất mát và hai 
bàn tay tỳ lên song cửa. Tôi còn đây, tôi hiện hữu cho thế giới hiện hữu, cho 
em hiện hữu. Cũng nhu hòn sạn kia, cũng nhu đám mây kia. Sự hiện hữu 
của chúng kéo theo sự hiện hữu của tôi. Và nếu viên cuội kia mà không thật 
sự hiện hữu thì tôi đây làm sao hiện hữu đuợc? Đã có thì có từ hạt bụi. Mà 



hạt bụi đã không thì tam thiên đại thiên thế giới cũng không. Tôi cũng 
không. Em cũng không. 

Nguyên Hưng, tôi thấy tôi rất bằng lòng cái quê hương này của chúng ta. 
Dòng sông kia là hình bóng trôi chảy dịch hóa của vạn tượng. Nhờ có sự trôi 
mà có sự sống. Sự chết cũng nằm trong sự sống bởi vì không có chết thì 
không thể có sổng. Hoan nghênh sự trôi chảy. Hoan nghênh vô thường vô 
ngã. Bởi vì có vô thường vô ngã nên mới có thế giới đẹp đẽ của thi ca của 
thiền. Và còn vườn chuối của đồng bằng kia nữa. Hình bóng của êm mát, 
ngọt ngào, hiền lành. Và cũng còn những hàng cau thơm ngát. . . Mặt trái đất 
sở dĩ đầy tràn cát bụi, là vì chúng ta chỉ nhìn xuống cát bụi. Không, tôi 
không muốn rời bỏ chốn này đế đi về cực lạc hay thiên đường. Quê hương 
của tôi là đây, ngay trên mặt đất. Chỉ cần ngẫng đầu nhìn lên là tôi trông 
thấy trăng sao của đêm rằm, của tâm linh. Chính vì được ở đây, vì được 
dứng đây nên tôi mới thấy được như thế. Điều quan yếu không phải là từ 
giã, chối bỏ, trốn tránh. Điều quan yếu là nhận thức ra rằng hễ mắt ta mở thì 
ta trông thấy. . . Cảnh giới niết bàn quyết định có đủ những thứ cây như cây 
bàng, cây cau, cây khế, cây chanh, cây bưởi. Tôi thấy như thế. Và tôi buồn 
cười quá. Tôi buồn cười cho chính tôi, ngày xưa, đã đi tìm niết bàn như một 
cái gì cách biệt và trái chổng với thế giới sinh diệt... Chân như hiển hiện 
mầu nhiệm nơi tử sinh. 

Nguyên Hưng chắc còn nhớ những cơn mưa lớn ở miền Nam đất nước ta. 
Có một lần tôi ngồi ở nhà một người bạn tôi trông thấy một cảnh tượng mà 
nhìn ngắm mãi không biết chán. Trời mưa lớn. Bên kia đường. Đối diện với 
chồ tôi đang ngồi là một tiệm bán chạp phô lụp xụp. Trong tiệm treo đầy 
những guốc giây thừng, dây kẽm, song chảo, và bày biện một ngàn thứ lặt 
vặt khác như nước mắm, đèn cầy, tương kẹo đậu phọng, vân vân. . . vì vậy 
tiệm tối om. Lại thêm trời mưa to nữa. Tôi thấy một đứa bé chừng sáu tuổi 
đang ngồi ăn cơm một mình trước cửa tiệm ngay chỗ bậc cửa ra vào, gần sát 
giọt nước trên mái chảy xuống. Đứa bé ngồi trên một chiếc đòn thấp. Nó ở 
trần và chỉ mặc một một chiếc quần cụt. Thân hình đứa bé đen nám, có lẽ tại 
nó hay chạy chơi ngoài nắng quá. Tay trái nâng một bát cơm, tay phải thì 
cầm đũa. Nó ăn rất dè dặt, mắt hết ngước nhìn những giọt nước rơi từ mái 
tôn theo những chiếc bong bóng trước sân. Tôi ngồi cách nó chừng mười 
thước, nhưng tôi có thế biết được đứa bé đang ăn cơm với trứng vịt chan 
nước mắm. Những miếng trứng vịt nhỏ xíu chôn dưới đáy bát. Nó lấy đũa 
moi lên và ăn từng miếng cơm một cách dè xẻn. Vừa ăn nó vừa ngắm mưa 
một cách thích thú vô cùng và cũng bình tĩnh vô cùng. Tôi ngắm nhìn nó và 
theo dõi nó trong từng cử chỉ từng cách nhìn. Thân hình nó có vẻ rắn chắc, 



mạnh khỏe. Ngắm nó tôi thấy sự an lạc. Có lẽ cái chữ le bien-être của tiếp 
Pháp theo nghĩa chính xác nhất là dùng vào đấy thì rất đúng. Và rất hay nữa. 
Tôi thấy tim nó đập điều hòa. Phổi nó, dạ dày nó, ruột nó, gan nó, các hạch 
tiết tuyến của nó làm việc điều hòa. Cái gì cũng thông suốt, cái gì cũng 
không bị trục trặc. Giả dụ nó bị nhức răng thì cái diện mạo của nó sẽ nhăn 
nhó, sẽ khó chịu, nó không thể nào an nhiên hạnh phúc nhu thế kia đuợc. 
Tôi ngắm nó nhu ngắm một sự toàn bích, nhu ngắm một bông hoa, nhu 
ngắm một cảnh bình minh. Và tôi chợt thấy chân nhu và niết bàn hiện hữu. 
Tôi bị thâu hút vào hình bóng đó và an nhiên trầm tĩnh ngắm nhìn đứa bé 
nhu biếu hiện của pháp thân, của niết bàn, của sự an lạc. Tôi thấy sự an lạc 
đó noi cách nhìn, mỗi cái và com, mồi cái nguớc mắt. Tôi biết chắc rằng lúc 
đó nó không có ý thức phân biệt rằng nó thuộc giai cấp nghèo, nó không 
thấy cái quần cụt đen đúa của nó là xấu xí so với quần áo sang trọng của 
những đứa trẻ khác, rằng chân nó không có giày đẹp, rằng ghế nó ngồi là 
một cái đòn khập khểnh nghèo nàn. Không không phân biệt, nó không tủi 
thân, nó không ham muốn. Mà nó sung suớng hoàn toàn, an lạc hoàn toàn. 
Chỉ nhìn nó, tôi cũng thấy an lạc tràn ngập cả bản thể. Lúc đó có mấy cái 
bóng đi qua đuờng, mầu tím mầu đỏ. Tôi thấy nó nguớc lên nhìn một một 
chút - tôi theo dõi nó rất tỷ mĩ - rồi lại đua mắt trỏ về với đám bọt nuớc 
truớc sân, miệng vẫn nhai và cái đầu gục gặc có vẻ thích chí lắm. Tôi biết nó 
không mảy may chú ý về những nguời vừa đi qua đuờng mà tôi biết chắc là 
hai nguời thiếu nữ mang dù, vài tôi thoáng thấy những cái áo màu tím màu 
đỏ. Và chắc chắn cũng vì những cái màu đó, những cái màu chói lọi đó, mà 
nó nguớc mắt lên mà thôi. Mặt nó không lộ một tí thay đổi nào khi nhìn lên. 
Bỗng tôi thấy nó đua mắt về phía đầu đuờng và miệng nó nỏ một nụ cuời 
rạng rõ. Nó hoàn toàn bị thu hút bởi cái cảnh tuợng đầu đuờng. Thấy rõ sự 
sung suớng cực độ biếu lộ trên mặt nó, tôi cũng nhìn về đầu đuờng. Tôi thấy 
có hai đứa trẻ đẩy một chiếc xe mây có bốn bánh gồ đi lại, trên xe có em bé 
ngồi. Tất cả đều ở truồng. Và cả ba đứa nô đùa thích thú trong mua. Những 
chiếc bánh xe gồ lăn mau, thỉnh thoảng gặp những vũng nuớc trên đuờng 
bắn tung tóe ra hai bên. Tôi nhìn trở lại đứa bé đang ăn com. Nó ngừng hẳn 
công việc ăn và theo dõi trò choi của ba đứa trẻ ngoài đuờng. Hai mắt sáng 
nhu sao. Tôi không biết hai mắt của tôi có phản chiếu hai mắt của nó không, 
nhung có một điều tôi biết rõ là lúc đó tôi cũng sung suớng cực kỳ. Có lẽ là 
không sung suớng bằng nó, cũng có thể là tôi sung suớng hon nó, hơn ở chỗ 
tôi biết sung suớng. 

Bỗng tôi nghe nó dạ một tiếng và ôm bát đũa vào nhà. Có lẽ cha mẹ nó gọi 
vào đế bảo nó xới thêm một bát cơm nữa. Hồi lâu tôi thấy n ó không trở ra. 
Nó có thế trở vào ngồi ăn chung với bố mẹ nó. Cũng có thể nó bị mắng là ăn 



một chén cơm lâu quá không xong chỉ lo ngồi chơi ở ngoài nguỡng cửa. 
Nhung mà bị mắng nhu thế thì tôi nghiệp quá. Nguời ta không biết đuợc 
rằng nó đuợc sống ở thiên đuờng ở niết bàn, ở chân nhu. Nguời ta không 
biếùt đuợc rằng những phân biệt, những mừng tủi, những toan tính giết chết 
thiên đuờng. Xin đừng la mắng ánh sáng, đừng la mắng những con chim 
mùa xuân bé nhỏ. 

Làm sao anh lên thiên đuờng đuợc nếu anh không trở thành trẻ thơ. Làm sao 
anh thấy đuợc chân nhu bằng con mắt phân biệt. Những hàng chữ này tôi 
muốn tự nhiên mà trở thành thơ dại. Tôi muốn đè cổ Nguyên Hung xuống 
đế xem cái xoáy tóc ở phía nào. Một xoáy ở với cha, hai xoáy ở với mẹ, ba 
xoáy ở với dì. . . mấy xoáy thì ở với quê huơng nhỉ. Tôi đang ngồi đây, chờ 
Nguyên Hung trả lời. Tuyết giờ này đang rơi. Tôi muốn liệng về cho 
Nguyên Hung một nắm lạnh buốt. 

Ngày xua chúng ta đã từng uớc muốn làm những chàng dũng sĩ cần thiết cho 
cuộc đời, “bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi”. Nhung chúng ta không biết 
rằng những chất liệu nào nguời ta có thể tạo nên một chàng dũng sĩ. Chúng 
ta muốn đuợc nhu những chàng dũng sĩ trong các truyện kiếm hiệp. Bây giờ 
ngồi đây, nhớ lại uớc ao đó mà bấc giác mỉm cười. Bộ mặt chúng mình 
không giống gì một dũng sĩ cả. Thà như ngày xưa cầm kiếm tre đánh nhau 
và bắt chước y hệt của những lời kiếm khách. Bây giờ nơi thành phố náo 
nhiệt và lạnh buốt này viết cho Nguyên Hưng lòng tôi cũng vẫn còn đôi chút 
rộn ràng về cái mộng ngày xưa. Thì ra cuộc đời từ khi có cái mộng của 
chúng ta vẫn là một cuộc đời kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi những chàng 
dũng sĩ không thể không có trong cuộc đời. Nhưng mà các chàng dũng sĩ 
ngày xưa trước khi xuống núi cứu giúp đời đều được huấn luyện võ nghệ 
thời gian lâu dài với các bậc kiếm tiên sư phụ. Còn vốn liếng của chúng ta 
chỉ có một cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng và những cái tài nấu cơm, quét sân, gánh 
nước, bổ củi. Đã thế trong những kẻ học làm dũng sĩ như chúng ta, có nhiều 
người không nắm được về kỹ thuật nào về sự nấu cơm, quét sân, gánh nước 
và bổ củi ấy. Rồi bị bắt buộc vào núi, hoặc tình nguyện xuống núi. Tài nghệ 
không có, bản lĩnh không có làm sao mà cứu giúp đời. Ày vậy mà một số 
người trong chúng ta đã tưởng mình là những chàng dũng sĩ thực thụ. Những 
chàng dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Và chính cuộc đời cũng nói như thế, 
cũng công nhận như thế ! Cuộc đời chỉ cần những chàng dũng sĩ giả hiệu, và 
các chàng dũng sĩ như chúng ta vì thế càng ngày càng tin chắc mình là dũng 
sĩ. “Cuộc đời nếu không có ta...” Neu không có ta, chắc cuộc đời đã tàn lụi 
rồi nhỉ. Nhưng mà Nguyên Hưng ơi trong những năm ở Phương Bối và 
chính ngay bây giờ nữa, cuộc đời đã tàn rụi đâu. Cuộc đời còn đó, kiên nhẫn 



chờ đợi mà. Chỉ sợ những người muốn làm dũng sĩ không chờ đợi được 
chính mình mà thôi. Chúng ta đã gặp những chàng dũng sĩ trên bước đi của 
chúng ta. Không có bản lĩnh thực của dũng sĩ, họ phải mượn tạm khí giới 
của cuộc đời. Họ sử dụng được tiền bạc, danh vọng và thế lực. Nhưng mà 
những khí giới ấy chỉ có thể đối phó với cuộc đời thôi chứ không thể đối phó 
với bản thân và bảo vệ cho đời sống thực sự của chính các chàng dũng sĩ. Đế 
đối phó với vấn đề sinh tử của chính mình, các chàng dũng sĩ phải dùng sự 
bận rộn. Sự bận rộn, sự bận rộn. Ai chế tạo ra hóa phẩm kỳ diệu này mà sức 
tàn phá không khác bom nguyên tử, không khác chi khói thuốc phiện. Cái 
thế giới nội tâm trống trải quá, và con người bây giờ có thể đối phó với một 
cuộc chiến tranh dễ dàng hon đối phó với một cái trống trải của lòng mình. 
Bận rộn công việc thì than phiền là bận rộn chang có thì giờ nghỉ ngoi được. 
Con người bây giơ không biết nghỉ ngơi. Hoặc giả chỉ biết nghỉ ngơi bằng 
những loại bận rộn khác, cũng được gọi là bận rộn. Hễ có được một chút thì 
giờ rỗi rãi ngừng tay thì không chịu đựng nổi. Phải với tay vặn cái nút thu 
thanh. Hoặc phải vớ lấy một tờ báo, đọc bất cứ bài vở gì, tin tức gì. Đọc 
quảng cáo cũng được. Phải có một cái gì để nhìn, để nghe, để nói, để trấn 
giữ đừng đế cho cái đầu của sự trống trải xuất hiện. Mặt mũi của sự trống 
trải sao mà kinh khiếp quá. 

Nguyên Hưng, hồi nhỏ tôi có đọc những câu chuyện nói về kẻ ra ngoài thì tả 
xung hữu đột oai phong lẫm liệt nhưng đến khi về tới nhà là sợ vợ thin thít 
không dám cựa quậy. Thì những chàng dũng sĩ của ra cũng thế đó. Nhìn qua 
cái bận rộn của họ, ta có nghĩ rằng họ là dũng sĩ thật nhưng đến khi theo họ 
trở về nội tâm thì ta tháy tình cảnh tan hoang bi thảm không cùng. Chàng 
dũng sĩ của chúng ta đi xuống núi là đế chuyển hóa cuộc đời nhưng rốt cuộc 
lại bị cuộc đời chuyển hóa... Tay ấn không vững thì đã không trị được âm 
binh ma chướng mà còn bị âm binh ma chướng vật ngã nữa. Chàng dũng sĩ 
của chúng ta không có được một chút bản lĩnh tâm linh nào thì làm sao có 
thể là một chàng dũng sĩ thật sự? 

Nguyên Hưng cũng biết rằng cái cuốn Ty Ni Nhật dụng ấy là một thứ sách 
“binh pháp nhập môn” của chúng ta; thứ sách khi chúng ta mới được gia 
nhập thiền môn thì chúng ta phải lấy ngay sách đó làm sách gối đầu giường. 
Nó chỉ cho chúng ta nắm lấy tâm ý của chúng ta. Trong những phương pháp 
động tác thường nhật như ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, làm việc . . . Chúng ta 
phải tự theo dõi chúng ta, dò kiếm những dấu chân và công việc đó khó khăn 
như công việc dò theo dấu chân trâu đế tìm ra con trâu lạc. Dễ gì mà dò biết 
được lối đi nẻo về của tâm của ý. Tâm ý chúng ta cũng như con vượn 
chuyền cành. Nó chuyền cành này sang cành khác, thoan thoát mau lẹ. Bắt 



được nó không phải là chuyện dễ, nhưng công việc ở đây không phải là công 
việc bắn chết. Công việc ở đây không phải là công việc dọa dẫm, ép buộc. 
Công việc ở đây là biết được đường đi nẻo về của nó, đế không cần dọa dẫm 
ép buộc mà vẫn có thể đi sát với nó, có nó trong tay bất cứ lúc nào mình 
muốn. Cuốn sách mỏng đó cho ta những biện pháp đầu đế đối phó, hồn 
nhiên mà vô cùng hiệu lực. Nó dạy ta quan sát và điều phục theo một đường 
hướng rất thích họp thiên nhiên tất cả mọi động tác thân thế ngôn ngữ tâm lý 
của chúng ta. Khi ta đưa hai bàn tay vào chậu nước trong chẳng hạn, nó dạy 
ta làm phát khởi trong có một tư tưởng trong sáng, tin tưởng và ý thức: “Khi 
tôi rửa tay bằng nước trong, tôi ước ao bằng mọi người trong chúng ta đều 
được hai bàn tay tinh khiết đế có thể tiếp nhận và duy trì chân lý”. Và trong 
tất cả mọi động tác, những tư tưởng trong kia đến cùng với ý thức minh 
mẫn, đế tạo nên chánh niệm làm cho mọi động tác thường được coi là tầm 
thường nhất như đi vệ sinh, hốt rác, chặt cũi... cũng trở nên thánh thiện. 
Tràn ngập tính chất thi ca và nghệ thuật. Za-zen. Thiền thì đâu cần ngồi. 
Cuộc đời không phải đế mà ngồi dù ngồi chín năm xây mặt vào vách cũng 
thế. Ngồi chỉ là những bước đầu. Cũng vì vậy mà chúng ta đã được hướng 
dẫn nấu cơm, rửa bát không chỉ là đế có bát sạch. Nói cho đúng mức ngôn 
ngữ, thì nấu cơm không phải đế có cơm, rửa bát không phải đế có bát sạch. 
Và nấu là nấu chứ không phải là nấu cho xong, rửa là rửa chứ không phải là 
rửa cho xong với ý định là làm cho xong kẻo mệt, làm cho rồi bổn phận, đế 
mà nghỉ, đế mà tham thiền, thì việc làm ấy sẽ là hư công, vô ích, không 
nghĩa gì đối với thiền học. Rửa bát, quét lá trước sân, những việc ấy phải là 
thiền, là tu, là con đường thành Phật. Thành Phật không do sự lễ lạy, cúng 
vái ngồi “thiền”. Thiền là ăn, là thở, là nấu cơm, là gánh nước, là chùi cầu vệ 
sinh. Thiền là dọi ý thức minh mẫn vào mọi động tác thân khấu ý, là làm cho 
rạng rỡ những chiếc lá khô, những viên sỏi nhỏ, những đống phân bón, 
những cành cũi mục. . . làm cho rạng rỡ tất cả mọi đường đi nẻo về của tâm, 
của ý. Cho nên Nguyên Hưng biết rằng nắm được cái kỹ thuật nấu cơm, rửa 
bát, quét sân và nhặt củi ấy thì mới mong xuống núi làm chàng dũng sĩ. Một 
chàng dũng sĩ như thế thì có thể cười đùa trước các vũ khí của cuộc đời như 
tiền bạc, danh vọng và quyền thế. Một chàng dũng sĩ như thế thì có thể ngồi 
trên những đợt sóng thành bại mà không bị đưa lên dìm xuống bởi những 
đợt sóng thành bại và một chàng dũng sĩ như thế ít ai biết là một chàng dũng 
sĩ. 

Nguyên Hưng, dù sao mùa xuân cũng đã thấy thấp thoáng ở quê nhà. Dù cho 
quê nhà đang lâm vào tình trạng khốn khổ đau thương đi nữa thì mùa Xuân 
cũng nên trở về đế trao cho Việt Nam khổ đau bức thông điệp hy vọng của 
sự sống mầu nhiệm, đế tất cả chúng ta đặt niềm tin ở tương lai mà vững lòng 



đi tới. Tuyết đang rơi trước cửa sổ tôi, màu xanh còn vắng mặt. Nhưng thiều 
quang sẽ đến. Và hàng cây trụi lá khố hạnh kia cũng như những bải cỏ chôn 
vùi dưới tuyết kia sẽ lấy lại được màu xanh mơn mởn của mùa Xuân thịnh 
vượng. 


Het chương 9 
— oOo — 

X 

STEVE ơi, cái nhà của mình ở đường 109 đã được trả lại cho người ta rồi 
phải không? Thương quá đi! Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu vui buồn 
trong đó. Và đối với tôi, tôi không bao giờ có thế quên được bất cứ một chi 
tiết nào trong nó. Steve không nói nhưng tôi biết là sau khi tôi đi rồi Steve 
đã phải bắt buộc trả lại cái nhà đó để đi mướn một gian phòng khác, bởi vì 
một mình Steve làm sao trả được tiền nhà, tiền điện, tiền nước, và bao nhiêu 
thứ lặt vặt nữa liên hệ tới một cái nhà. 

Nơi mà tôi đang ngồi viết cho Steve đây là một ngôi nhà lợp bằng lá dừa 
nước, một thứ cây mọc đầy ở rạch, các bưng, các vũng sình lầy ở miền Nam 
nước Việt. Vách của nó được trộn bằng đất bùn trộn lẫn rơm khô. Kín lắm, 
và cũng đẹp nữa. Chắc chắn là Steve chưa bao giờ thấy những cái vách trát 
bùn như vậy. Trước hết người ta lấy tre chẻ ra, gọt hai đầu, lắp vào các cây 
cột gồ quanh nhà rồi lấy lạt buộc lại thành những tấm lưới tre chắc chắn. Sau 
đó đất bùn được lấy dưới sông lên, trộn với rơm khô. Bữa ấy tôi có yêu cầu 
các bác nông dân pha thêm tí xi măng vào cho chắc. Người ta lấy rơm bùn 
quấn vào các nẹp của tấm lưới tre cho các mắt lưới được bịt kín lại và cuối 
cùng lấy đất bùn trét lên cho phang. Những cái vách khi khô rồi cũng trắng 
bệch ra, nom rất đẹp. Ớ đây là đồng quê, gió lộng nhiều, nhất là vào buổi 
chiều, nên làm vách như thế này thì kín và ấm lắm. Bây giờ là buổi sớm mai. 
Tôi ngồi viết trước một chiếc cửa số ngó ra đồng. Nắng vừa lên phía bên trái 
là đồng lúa còn con gái. Trước mặt cách tôi chừng năm trăm thước là một 
cái rạch sình lầy xanh um lá dừa nước. Bên phải có xóm làng với những cái 
chuồng trâu cao ráo, sát ngay rạch dừa nước. Đất miền này nhiều phèn lắm, 
và nhằm mùa nắng vấn đề nước uống là một vấn đề gay go. Tuy gần sông, 
nhưng mà vào mùa nắng thì nước mặn. Ớ đây chỉ cách Saigon chừng mười 
cây số nhưng đã yên tĩnh và dễ chịu hơn Saigon nhiều lắm rồi. Tôi về đây từ 
hồi hôm. Dạy học ra muộn cho nên tới đầu cầu giáp giới của làng thì đã thấy 
trăng tròn nằm trên đọt cây dừa trên sông rồi. Gió trên cầu mát rượi. Tôi đi 


thong thả vào làng. Ở Việt Nam, những làng như thế này là tương đổi an có 
an ninh lắm. Tôi đã vừa được ngủ một đêm thanh tịnh ở vùng quê. Tuy thỉnh 
thoảng tiếng súng trong đêm vẫn nghe rõ mồn một. 

Khu vực nhà tôi đang nói cho Steve nghe đây là một thí điếm làm “làng” của 
chúng tôi được khởi sự vài tuần lễ sau ngày tôi về tới quê nhà. Chúng tôi gọi 
nó là “làng tự nguyện đầu tiên”. Đó là mẫu làng mà chúng ta đã bàn bạc 
nhiều với nhau trong lúc rỗi rảnh đó, Steve. Bây giờ nó đã thành sự thực. Ba 
tiếng ‘Tàng tự nguyện” gợi cho chúng ta hình ảnh một khu làng mà trong đó 
dân chúng tự tổ chức lại nếp sống kinh tế, giáo dục và y tế của họ theo xn 
tiêu chuẩn phát triển cộng đồng. Họ chấm dứt thái độ tiêu cực và trông chờ, 
phải có những người bạn có óc tổ chức, có kiến thức căn bản về sinh hoạt xã 
hội nông thôn sổng ngay trong xóm làng, làm chất men cho tinh thần tự 
nguyện phát khởi. Ớ khu làng thí nghiệm này, chúng tôi đã được dân làng 
chấp nhận như anh em bà con của họ, cái nhà mà tôi đang ở đây là một cái 
nhà bốn gian, ba gian là trường học, một gian là trạm y tế. Tất cả đều do các 
nông dân trong làng tạo dựng, với sự có mặt của chúng tôi. Nói cho đúng, 
chỉ có hai người con trai là Tâm Quang và Tâm Thái là ở thường trực trong 
làng, còn tất cả chúng tôi chỉ về thỉnh thoảng đế học hỏi và thực tập. Chúng 
tôi cũng vừa mới mở một địa điếm thực tập khác, không xa lắm. Đây là ấp 
Thảo Điền. 

Chắc chắn nếu Steve có ở đây thì Steve sẽ thích lắm. Nhưng mà Steve chưa 
thể qua đây được đâu. Hãy học cho xong chương trình mà em đang theo 
đuổi đã. Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề để cho Steve qua đây theo học tại 
trường đại học Saigon đế tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nhưng mà 
sau tôi nghĩ: Steve phải học xong chương trình ấy trước khi qua. vấn đề 
không giản dị như chúng ta đã bàn với nhau ở Nữu Ước. Sự có mặt một 
người Mỹ như Steve trong nhóm chúng tôi hiện bây giờ chưa có lợi gì cho 
công việc. Và nhận thức của quần chúng về vấn đề cố nhiên là chưa chín 
chắn gì cả. 

Steve, tôi về tới phi trường Tân Sơn Nhất vào một buổi trưa nóng bức. Đáng 
lẽ tôi tới Saigon chậm hơn thế, vì theo lộ trình đã định sẵn, máy bay của 
chúng tôi phải ghé Vọng Các trước. Nhưng sương mù không cho phép máy 
bay ghé xuống Vọng Các và do đó tôi tới Saigon sớm hơn một tiếng đồng 
hồ. Khi bánh xe máy bay chạm đất, tôi thấy lòng rung động. Phương Bối chỉ 
cách đây chưa đầy hai trăm cây số ! Bốn giờ đồng hồ xe hơi thì tôi có thể trở 
về. Trở về với miền rừng núi quen thuộc với chiếc nôi mây êm đềm đã từng 



che chở cho chúng tôi trong một thời gian bão táp, đã từng un đúc và nuôi 
duỡng chúng tôi trong bao năm tháng rộng dài. 

Sau một thời gian gần ba năm trời sổng trong một khung cảnh khác hắn với 
xã hội Việt Nam, tôi đa trỏ về và đã đuợc thức tỉnh lại một cách đầy đủ bằng 
những hình bóng thật quen thuộc, thật giản dị. Dọc theo con đuờng dài từ 
phi truờng Tân Sơn Nhất về nhà, tôi chứng kiến lại một cách hiện thực tình 
trạng chậm tiến của xứ sở này. Những dãy nhà còn lụp xụp ngồn ngang, đầy 
nhóc những nguời, những bác xa phu cong lung đạp xích lô, mồ hôi nhễ 
nhại. Tôi còn nhớ rõ cái lung áo rách toang của một bác xa phu. Bác này uể 
oải đạp một chiếc xích lô cũ kỹ không có khách. Chắc chắn là bác đã ngồi 
trên yên quá lâu nên hai mông của bác đã đau và mỏi. Bác đang ngồi trên 
một cái mông đế cho mông bên kia đuợc thong thả, và do đó bác chỉ đạp xe 
bằng một cái chân trái. Thỉnh thoảng bác mới thay sang bên kia và đạp xe 
bằng chân này cho đến khi nào có khách gọi bác mới phanh lại và ngồi ngay 
ngắn đế đua khách. Tôi thấy bọn trẻ con ở trần và chạy chơi chân đất trên hè 
phố. Tôi trông thấy những đống rác, những xe nuớc mía, những chiếc xe gắn 
máy vừa chạy vừa rú lên nhu những con vật dữ bị thuơng. Thành phố 
Saigon đây rồi, thành phố Saigon lấm tấm mang thêm một cách vụng về 
những nhà lầu những căn phố có đuờng nét và mầu sắc Mỹ. Dân nông thôn 
đã đổ xô lên Saigon quá nhiều. Chắc chắn là vùng quê ít chỗ có đuợc an 
ninh. Những hình ảnh đó khiến tôi nao nao. Việt Nam đang ở trong một giai 
đoạn lịch sử quyết liệt. Không biết chúng tôi có thể làm đuợc cái gì đế đóng 
góp vào trong cái huớng đi mới của một dân tộc vừa thoát khỏi một chế độ 
độc tài hay không. 

Steve, ngay tối hôm đó, tôi phải nghe nhiều chuyện buồn rồi. Ngồi ở chùa 
Trúc Lâm với mấy muơi nguời bạn trẻ tuổi, tôi đã lắng tai nghe những câu 
chuyện không lấy gì làm vui lắm ấy. Những nguời quân nhân đã không biết 
cách nắm lấy cơ hội và khí thế dâng lên của quần chúng đế tạo một sức 
mạnh đi tới. Những nguời tăng sĩ Phật giáo, choáng ngợp bởi thái độ khâm 
phục và mến chuộng của quần chúng đối với đạo Phật đã trở nên tự thị tự 
mãn đáng ghét. Thật là một hiểm họa cho đạo Phật. Một cuộc pháp nạn thứ 
hai đang khởi đầu mà ít ai biết đến. Nguời trí thức, nguời thanh niên sau khi 
khám phá ra tiềm lực đạo Phật trong quần chúng, đã tìm tới với những vị 
tăng sĩ, và đã thất vọng... Một số đông đảo những nguời có tham vọng, 
những nguời theo cơ hội chủ nghĩa, đã đến tràn ngập tự viện và bao quanh 
những nhà lãnh đạo Phật giáo. Sự có mặt của họ xung quanh các thầy đã 
khiến nguời trí thức và những nguời có lòng đặt những câu hỏi. Rồi thì Phật 
giáo, chính Phật giáo trong cơ hội ngàn năm một thuở của nó, cũng không 



biết tìm cách đế tự phát triển và đống góp phần mình vào cho sự tạo nên một 
nẻo thoát cho tình trạng đã từng bế tắc trong gần hai mưoi năm qua. 

Tôi đã ngồi nghe họ rất lâu, Steve. Rồi tôi an ủi họ. Chúng ta đừng thất 
vọng. Chúng ta sẽ đóng góp phần của chúng ta. Sức chúng ta bé nhỏ, nhung 
lòng của chúng ta không bé nhỏ. Hãy tự biến mình thành một chút men đế 
dậy lần lần khối bột to lớn. Chúng tôi đã thức trọn đêm đó, chia xẻ vuói 
nhau những lo âu, những hy vọng. Những ngày ở lại Paris tôi đã phải đầu tắt 
mặt tối với các bạn bên ấy. Tiếp đó là một chuyến đi mệt nhọc và một đêm 
thức trọn. Tôi mệt mỏi quá và đã ngủ suốt một buổi sáng kế tiếp. Đen muời 
một giờ trua, tôi mới dậy đế ăn “điếm tâm” do Toàn sửa soạn. 

Steve ơi, chiều ngày hôm ấy tôi đi thăm những gốc cây, những bụi tre của 
chùa Trúc lâm và nghe Toàn kế chuyện Sen Hái Đầu Mùa và những hoạt 
động của các bạn trẻ trong thời tôi vắng mặt. Buổi tối ấy lại có một cuộc họp 
mặt thứ hai, và trong cuộc họp mặt này chúng tôi đã tìm ra đuợc một vài 
nguyên tắc đế làm việc. Sáng hôm sau, tôi một mình tìm về Phuơng Bối, 
mang theo một cái xắc nhỏ. Tôi tìm một chiếc xe Minh Trung ở bến xe 
đuờng Pétrus Ký và thoải mái thoát khỏi Saigon. Những cánh rừng, những 
vuờn cao su, và những cánh rừng khác nữa. Rồi Định Quán. Rồi núi, rồi 
đèo, và cuối cùng rừng B’su Danglu hiện rõ truớc mặt Đại Lão Sơn, Đại Lão 
Sơn quen thuộc đã tới gần. Tôi bảo xe ngừng ở cây số 190 và ung dung xách 
túi leo lên ngọn đồi bên trái. Qua đồn điền Đại Hà, tôi ghé vào. Không có ai 
ở nhà cả. Đồn điền có vẻ hoang vắng. Chắc gia đình bác Đại Hà đã đế lại 
một vài nguời làm công đế coi sóc nhà cửa và vuờn tuợc. Những nguời này 
có lẽ là đang ở ngoài vuờn. Tôi đua tay lên miệng hú vài tiếng nhung không 
có ai trả lời cả. Tôi xách túi tiếp tục leo qua chiếc đồi thứ hai. Lau lách 
choán cả đuờng đi. Con đuờng quen thuộc ngày xua nay có vẻ hoang vắng 
lạ thuờng. Rừng có vẻ huyền bí hơn và nguy hiểm hơn. Vuợt khỏi khu rừng 
xanh tôi bắt đầu trèo đến cái dốc cao nhất, cầu Mai đã xuất hiện nơi giữa 
rừng. Vài thân cây bắt ngang qua cầu đã gãy đổ, tôi phải buớc cẩn thận. Lạ 
quá, tôi nhận ngay ra con đuờng từ cầu Mai lên Thiền Duyệt Thất. Con 
đuờng vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn đầy đủ phong độ nhu cách đây ba bốn 
năm trời. Có dấu tích của sự phát dọn. Ai đã lên đây trong những ngày nhu 
thế này nhỉ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Nhung kìa, tôi đã đi đến chỗ rẽ vào lối 
Thiền Duyệt Thất. Tôi nhìn lên Thiền Duyệt Thất. Và tôi sửng sốt. Một 
nguời đang đứng ở cạnh Thiền Duyệt Thất, tay cầm một cái xà gạc, nhìn 
xuống phía tôi. Steve biết đó là ai không? Trời ơi, chính là Nguyên Hung, 
Nguyên Hung bằng xuơng thịt! Vừa lúc đó thì Nguyên Hung cũng kịp nhận 
ra tôi. Chúng tôi gọi tên nhau. Tôi chạy lên, và Nguyên Hung cũng bỏ xà 



gạc, chạy xuống. Chúng tôi gặp nhau ở giữa suờn đồi, trên con đuờng dốc 
lên thất Thiền Duyệt. 

Tôi hỏi Nguyên Hung: sao Nguyên Hung lại ỏ đây? thì ra cái lúc tôi mới về 
Saigon, Nguyên Hung đang ở Đalat. Nghe tin tôi về, Nguyên Hung không 
xuống Saigon mà lại tìm tới Phuong Bối vì biết rằng thế nào tôi cũng phải 
tìm lên Phuong Bối. Mà quả thật Nguyên Hung đã nghĩ đúng. Dù ai nói 
Đông nói Tây, tôi vẫn bất chấp những sự nguy hiếm, và đã tìm về Phuong 
Bối. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc gặp lý thú - tuy là hẹn gặp nhung kỳ 
thực thật đã là một sự bất ngờ đối với tôi. Nguyên Hung đã nói gì với tôi, 
Steve có biết không? Nguyên Hung bảo rằng từ hôm qua khi về tới Phuong 
Bối, Nguyên Hung dã tự tay phát dọn con đuờng từ cầu Mai lên Phuong 
Bối, cả xung quanh ngôi nhà Phuơng Bối và Thiền Duyệt Thất nữa. Nguyên 
Hung bảo nếu không làm nhu thế thì Phuong Bổi sẽ điêu tàn quá và sẽ gây 
xúc động cho lúc tôi trở về. Hảo ý của Nguyên Hung, tôi trông thấy rõ. 
Chính trong giờ phút tôi tới Phuong Bối, Nguyên Hung còn đang phát dọn 
xung quanh Thiền Duyệt Thất. 

Nhà Thuợng đã bị cháy rụi trong một tai nạn gây nên do việc đốt rừng 
không cẩn thận của nguời Thuợng. Leo lên đỉnh đồi Thuợng, tôi nhìn đống 
than và những cái xác cột nám đen nằm ngon ngang truớc mặt với một niềm 
cảm thuong, than kia là di tích của chiếc nhà Thuợng xinh đẹp ngày xua, nơi 
chúng ta trải qua bao giây phút êm đềm, ấm áp. Hòa Bình, chúng ta sẽ làm 
lại nhà Thuợng, tôi nói với Nguyên Hung nhu thế, sau một hồi trầm ngâm, 
bằng một giọng quả quyết. Nguyên Hung có lẽ cũng đuợc an ủi bằng câu nói 
đó, cho nên gật đầu vui vẻ. Chúng tôi xuống đồi, đi thăm mọi nơi. Thật ra 
Phuơng Bối rất có lòng. Ngày tôi về, khóm hồng phía truớc còn nở cho ba 
chiếc hoa đỏ chói. Cây mimosa góc nhà đã lớn và rất xanh tốt. Mấy gốc 
thông tôi trồng ngày xua cũng rất xanh và đã lên cao. 

Chúng tôi đi dần về phía rừng Tham Thiền. Tấm bảng có những chữ “Đại 
Lão Sơn Phuơng Bổi Am” ở phía truớc vẫn còn nguyên vẹn. Nét chữ vẫn rõ 
ràng, xuơng kính. Nuớc sơn tốt quá, đã năm sáu năm rồi chua tróc. Tôi cúi 
nhặt một trái thông, và thấy phảng phất huơng của hoa chiều. Chúng tôi tìm 
đuợc bụi hoa, bứt một ôm những cành hoa có bông trắng xóa và đem lên 
cúng Phật. Bàn Phật của chúng tôi tang thuơng quá: lâu ngày không có ai 
dọn dẹp, bụi đất và lá khô phủ đầy. 

Chúng tôi bẻ một ít cành cây quét dọn cho sạch sẽ và dâng bó hoa tuơi duới 
chân Phật mà nét thủy mạc đã phai mờ. Phuơng Bổi am đã đế trống lâu 



ngay, và tất cả các cửa đều mở đế cho những kẻ tò mò ghé qua đây khỏi phải 
mất công phá cửa, bẻ khóa. Chúng tôi ngồi yên lặng giờ lâu trên gác tham 
thiền trong tu thế cầu nguyện. Rồi chúng tôi trở ra, khép nhẹ cánh cửa. Thời 
toàn thịnh của Phuong Bối đã qua rồi. Còn đâu với những đêm giao thừa với 
những đống lữa vĩ đại trên đỉnh đồi Thuợng. Còn đâu những buổi bình văn 
sang sảng ở nhà Thuợng, những cuộc đàm thoại đầy hứng thú về những vấn 
đề tâm linh xã hội. Chúng tôi trở nên yên lặng hon sau giờ phút tĩnh tâm 
cúng Phật. 

Trên hồ nuớc, trên vách tuờng, tôi đọc những câu biếu ngữ viết bằng than 
đen. Những câu biểu ngữ chống đổi nhau của hai bên. Nguyên Hung cho 
biết rằng một hôm nọ họ bắn nhau dữ dội tại cầu Mai. Những xác chết gần 
cầu Mai. Rồi những cuộc hành quân kế tiếp. Chính sau biến cố đó, bác Đại 
Hà đã di cu về tỉnh lỵ. Chỉ còn lại, trong ấp chiến luợc bên kia trũng một số 
gia đình nghèo phải bám lấy mảnh đất đã khai thác. 

Nhà Phuơng Bối xo xác và hoang lạnh. Các tủ sách của chúng tôi đã đuợc 
chở về Đại Hà từ lâu, những bàn ghế và vật dụng khác đều cũng đuợc 
chuyến về Đại Hà. Có nhiều nhóm đã vào đốt củi thức đêm trong các phòng. 
Thôi nhé, Steve, thôi đừng ấp ủ cái mộng về Phuong Bối sống với chúng tôi 
nữa nhé. Đúng là thời thịnh vuợng của Phuơng Bổi đã qua rồi. Phuong Bối 
giờ đây thuong tích đầy mình, bây giờ đầy tủi thân và cô độc. Những buổi 
sáng suong mù, những buổi chiều trong vắt, Phuong Bối một mình hoang 
vắng nhu một cái tổ chim xác xo, những con chim đã bay đi cả rồi. Những 
con chim tuy có uớc mong trở lại nhung mua gió không cho chúng trở lại. 

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trên hồ nuớc cho đến chiều. Phuong 
Bối thật êm ả, dù trong lòng chúng tôi hoi lo. Nguyên Hung rủ tôi trở lại Đại 
Hà truớc khi chiều xuống. Chúng tôi chia nhau mấy cái bánh bột nếp mà tôi 
mang theo trong túi xách vừa đi xuống đồi vừa ăn. Chúng tôi tìm về Bảo 
Lộc bằng xe “lam” và ngủ đêm ở đó đế sáng sớm trở về Saigon. 

Steve ơi, mấy tháng sau đó vì nhớ Phuơng Bối quá cho nên chúng tôi lại tìm 
lên núi Đại Lão. Lần này chúng tôi lên đông có tới muời nguời. Chúng tôi 
đều bị một toán linh vây bắt. Sau mấy giờ đồng hồ, chúng tôi đuợc thả, và từ 
đó, chúng tôi không lên thăm Phuơng Bối đuợc nữa. Ngồi đây viết cho 
Steve tôi biết rằng Phuơng Bối đang âm thầm và cô quạnh chịu đựng. 
Những nhu biết bao nhiêu làng mạc bao nhiêu núi sông đang âm thầm và cô 
quạnh chịu đựng. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên ác liệt và không ai 
không mông uớc cho nó chấm dứt càng sớm càng hay. Chiến tranh gây 



thương tích khăp nơi trên đất nước và cũng gây thương tích trong mỗi chúng 
tôi. Hình ảnh Phương Bổi trong lòng chúng tôi cũng là hình ảnh của một vết 
thương. Đúng làmột vết thương. 

Tôi sẽ ở lại đây cho đến hết ngày, Steve. Hôm nay chủ nhật, trường học 
đóng cửa. Ngôi trường của chúng tôi tên là Chim Sơn Ca. Và trạm y tế gọi là 
trạm Tình Thương. Lát nữa tôi sẽ vào trong xóm đế tìm hiểu thêm về đất cát 
ở đây. Buổi chiều thế nào cũng có một số bạn trẻ về làm việc mà nghiên 
cứu. Chúng tôi để khá nhiều công phu vào việc nghiên cứu và thực hiện cải 
tiến sinh hoạt của những khu làng thí nghiệm này. Chúng tôi phải tìm ra cho 
được những phương thức hữu hiệu đế thực hiện công cuộc cải tiến sinh hoạt 
nông thôn. Tương lai đất nước chúng tôi tùy thuộc vào rất nhiều ở những nỗ 
lực hiện tại đế cải tiến xã hội nông thôn. Chủ quyền độc lập của xứ sở chúng 
tôi như Steve đã biết chỉ có thể đảm bảo khi nào chúng tôi có thể đứng vững 
trên hai chân của chúng tôi. Như vậy có nghĩa là chúng tôi phải tiến tới một 
nền kinh tế độc lập vững chãi. Neu Steve ở đây, Steve sẽ nhận thấy rằng xứ 
sở của chúng tôi không nghèo. Xứ sở chúng tôi có nhiều tài nguyên chưa 
khai thác được. Đi thăm miền đồng bằng rồi lên thăm miền cao nguyên. 
Steve sẽ thấy điều đó là đúng. Chúng tôi phải cải tiến nông nghiệp, nhất định 
phải đặt nhiều rất nhiều cố gắng ở công cuộc cải tiến nông nghiệp vì nền kỹ 
nghệ mới phát triển của chúng tôi đang cần đến sự phát triển nông nghiệp. 
Nông dân cần cung cấp nguyên liệu cho các ngành kỹ nghệ và cũng cần tiêu 
thụ những sản phẩm của các ngành kỹ nghệ ấy một cách rộng rãi. Có như 
thế các ngành kỹ nghệ mới được nuôi dưỡng và phát triển trong những bước 
đầu còn non yếu của mình và quốc gia mới khỏi phải tốn một số ngoại tệ 
nhập cảng những hóa phẩm đế thêm vốn đầu tư vào các ngành kỹ nghệ đang 
cần được phát triển. Như thế, nông nghiệp cần được hướng dẫn đế tự cải tiến 
về phương diện kỹ thuật lẫn thị trường. Mà sự cải tiến nông nghiệp lại có 
liên hệ mật thiết đến những vấn đề y tế, giáo dục và tổ chức. Cho nên một 
cuộc cải tiến toàn diện cần được thực hiện trên ý thức cộng tác của toàn dân. 
Steve cũng biết rằng trong hàng chục năm qua, người dân đã nghe quá nhiều 
những hứahẹn cải tiến xã hội nhưng nếp sống cơ cực vẫn hoàn cơ cực. Thêm 
vào đó, chiến tranh làm cho ruộng vườn hư nát, làm cho cơ nghiệp sụp đổ, 
làm cho an ninh bị đe dọa. Viện trợ của Hoa Kỳ đủ sức giữ cho nền kinh tế 
ấy không sụp đổ, nhưng viện trợ ấy càng làm cho Việt Nam phải bám víu 
vào Hoa Kỳ hơn lên. Chiến tranh đã phá hủy nhiều thứ và không đế cho Việt 
Nam gượng lại đế đứng vững trên hai chân kinh tế của mình. 

Steve hẳn còn nhớ những lúc chúng ta bàn luận về vấn đề cảm thông giữa 
người Á Đông và Tây Phương. Chính tôi lắm khi cũng cảm thấy khó khăn 



khi dùng những phương tiện diễn đạt tư tưởng và tình cảm với Steve. Người 
Pháp đã ở với người Việt vần một trăm năm. Đã có trường Ecole Francaise 
d’Extrême-Orient đã hiểu tông chỉ, tính tình người Việt thế mà vẫn không 
hiểu người Việt mấy tí; thế thì người Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn làm 
sao hơn được. Cứ tin vào thông kê, cứ tin vào dự án, cứ tin vào phương pháp 
toán học quá. Những thứ đó áp dụng ở cái xứ này không thành công, hoặc 
chưa thành công đâu, Steve ơi. Tôi về làng, làm việc ở làng lâu rồi tôi biết. 
Phương pháp làm việc ở đây chắc chắn phải là những phương pháp khác hẳn 
với những điều người ta học được ở một đại học đường ở Tây Phương. Cho 
nên giấy tờ, thống kê, dự án đã có thể, trong rất nhiều trường hợp, là những 
mảnh giấy giúp người ta hợp thức hóa cách tiêu tiền bất hợp pháp. Các ông 
bộ trưởng, các ông giám đổc cho đến những nhân viên thừa hành của một 
cái chính quyền chỉ lo kiếm tiền, đều đã làm như thế, và đã khinh thường 
đến nỗi có một vài đỗ vỡ và bại lộ. 

Tôi xấu hổ về một số những người đồng bào tôi khi tôi kể cho Steve nghe 
điều đó. Nhưng mà tôi phải kể, bởi vì tôi phải giải nghĩa cho Steve nghe tại 
sao phải bắt đầu trở lại các công việc mà ông Diệm đã hô hào và đã bắt đầu 
nhiều năm trước. Người dân quê đã bị đánh lừa nhiều lần khiến họ không 
còn tin tưởng ở một lời hứa hẹn đường mật nào nữa. Họ đã bị lợi dụng. Và 
họ đã sợ hãi phần đông những người cán bộ mà họ tiếp nhận từ trung ương: 
Những người này thực chỉ vì một sổ lương bổng mà trở thành “chiến sĩ - xã 
hội”. Họ ăn mặc chững chạc, về nông thôn hoặc các “ấp chiến lược” và ở lại 
đó mấy giờ rồi rút lui. Trong khi ở lại, họ chẳng làm được việc gì đáng kể. 
Họ chỉ tuyên truyền qua loa chính quyền, và được đào tạo cấp bách, non nớt, 
không hiểu được tâm lý quần chúng, không có tâm niệm phụng sự, họ nói và 
làm những điều phật ý nông dân. Họ hống hách khó chịu. Họ đi nghênh 
ngang dùng súng để bắn chim để dọa nạt và cũng để dân chúng sợ giật nẩy 
mình. Thế rồi họ rút lui, đế lại ấn tượng không tốt trong lòng thôn dã. Họ rút 
lui bởi vì họ đâu dám ở đêm ở những vùng nông thôn. Mấy ông cán bộ phía 
trong thì khôn ngoan hơn nhiều. Họ ăn mặc đồ đen giống hệt nông dân. Họ 
“tam cùng” với nông dân khi họ về một nhà địa phương nào đó. Họ có thể 
ẳm con, quét tước, rửa bát hay ra đồng gặt lúa với nông dân. Tối đến họ ngủ 
lại, và chuyện trò. Những cán bộ nhân vị làm sao ăn đứt được họ, hả Steve? 
Đó là một trong nguyên do cho ta thấy rằng tại sao chính quyền ông Ngô 
Đình Diệm càng ngày càng bị thua lực lượng mặt trận giải phóng. Những 
“cán bộ” “nhân vị” làm sao ăn đứt được họ, hả Steve. 

Chắc Steve đã nghe nói đến nhiều lần về những ấp chiến lược. Những ông 
cố vấn từ Hoa Kỳ sang xem bộ tin tưởng ở chúng lắm. Nhưng mà những ấp 



chiến lược chỉ đẹp đẽ và hữu hiệu trong lý thuyết. Trên thực tế, chúng hư nát 
hết. Lý do là người ta đã xây dựng chúng bằng tiền bạc và bằng bạo lực. 
Người Mỹ đã tin tưởng quá ở mãnh lực đồng tiền và chính phủ của ông 
Diệm, đã tin tưởng quá ở sức mạnh bạo lực. Thành trì của những ấp chiến 
lược, không được xây dựng bằng sự tự nguyện và bằng cộng tác, đã tan rã 
như những cánh bèo. Steve nên biết rằng ấp chiến lược lập ra, trên lý thuyết, 
là để tập trung dân chúng lại thành từng vùng có kiểm soát có phòng thủ để 
ngăn ngừa sự xâm nhập và tác động của những người bên kia. Những vùng 
nào khả nghi thì bị giải tỏa trước. Có những vùng được giải tỏa một cách đột 
ngột đế dân chúng không thể đem ra theo bất cứ một thứ tài liệu nào. Một 
buổi sáng nào đó, người ta biết gọi tất cả dân chúng, già trẻ trai gái, ra hết 
ngoài khu vực “ấp chiến lược” trong đó họ sẽ có đất cất nhà mới, vật cất nhà 
mới, để trồng trọt và luôn cả tiền bạc để sinh sống cho đến lúc có thể tự túc 
được. Rồi người ta phóng hỏa đốt trọn khu ấy. Đốt như thế đế mà tiêu hủy 
tất cả những thứ nguy hiểm mà ta nghĩ là có thể có rất nhiều trong khu xóm. 
Dân đau xót và phẫn uất. Steve phải biết: nhà nào cũng có những kỹ niệm 
tuy đon sơ nhưng rất thân thiết. Như cái bát hương, cái bài vị, mồ mã của 
người thân, hoặc những tờ di chúc hãy kỷ niệm vui buồn khác. Tiền bạc đâu 
có thể thay thế cho những thứ ấy? Họ thất thểu ra đi tới khu đất mới và ở đó, 
họ được hướng dẫn bởi những người cán bộ của chính quyền đế ‘Tàm lại 
cuộc đời”. Họ nhận đôi chút tiền bạc và sống nhục nhã dưới sự hống hách 
của bạo lực. 

Mà nào họ đã được yên thân trong “ấp chiến lược”. Những người bên kia, 
mà bên này gọi là Việt Cộng, đâu có vì thế mà bị gạt ra ngoài. Họ có mang 
cái huy hiệu hay cái đồng phục nào đâu đế chúng ta nhận ra họ. Thế là họ 
cũng vào ấp, sống lẫn lộn. Và một buổi sáng nào đó, người ta có thể thấy, 
trong phòng họp của ấp một trái mìn, một trái mìn bằng gồ thôi, một trái mìn 
giả, có mang dấu hiệu Việt Cộng. Thế là cái hàng rào kẽm gia xung quanh 
ấp trở thành vô nghĩa. Trái mìn kia nói thay cho một lời dọa nạt: Có chúng 
tôi đây, các anh liệu hồn. Giả sử trái mìn thật thì các anh nghĩ sao? 

Vậy là tinh thần phòng thủ của ấp đã lung lay. Một trận giặc mà không có 
trận tuyến như thế, làm sao có thể đánh bằng súng đạn không mà được? 

Áp chiến lược, như Steve thấy, nhắm tới một mục tiêu quân sự và chính trị 
chứ không nhắm tới mục tiêu xã hội. Chính vì thế mà những tuyên truyền về 
cách mạng xã hội đều không được ai nghe theo. Chúng tôi thấy rõ điều đó và 
đã quyết định với nhau rằng một phong trào dựng lại xứ sở cần được đặt trên 



một căn bản hoàn toàn khác biệt, chúng tôi muốn mở một mặt trận chống lại 
nghèo đói, ngu dốt, bịnh tật và vô tổ chức. 

Chúng tôi hiện có hai làng thí điểm tại miền Nam, hai làng tại miền Trung - 
một tại Khánh Hòa, một tại Thừa Thiên. Chúng tôi, trong thời gian đầu cũng 
bị nguời dân nhìn với những cặp mắt lạnh lùng. Thái độ họ là thái độ khép 
kín, nghi ngờ. Dù anh tuyên truyền gì cũng vô ích. Họ lạnh và cứng nhu một 
tảng thép nguội. Đó là hậu quả của những công trình “cách mệnh xã hội” đi 
truớc. Chúng tôi hết sức kiên nhẫn, khiêm cung và cẩn trọng. Sau một thời 
gian, thái độ đó thay đổi. Đen lúc mà họ nở một nụ cuời vồn vã, mình thấy 
ấm áp cả tâm hồn. Họ trở thành cởi mở, sốt sắng. Họ huởng ứng và tham dự 
vào các dự án một cách chân thành. Đuợc họ chấp nhận, mình thấy nhu con 
đuờng đi tới thành công đuợc rút ngắn lại một phần trăm. Mà Steve ạ, chính 
lúc cộng tác với họ đế thực hiện các dự án cải tiến sinh hoạt, ta mới thấy 
đuợc khả năng và tiềm lực của xã hội nông thôn trong công cuộc tạo dựng 
một đời sổng tiến bộ. 

Xã hội chúng tôi đã bị phân hóa quá, bởi vì chiến tranh đã tàn phá đức tin, 
tàn phá hy vọng, tàn phá mọi công trình kiến thiết lâu dài. Ngày nay quần 
chúng nghi ngờ mọi thiện chí, mọi hứa hẹn. Chúng tôi nhận thấy ngoài chất 
liệu tôn giáo, không còn có chất liệu nào có thế tạo dựng đuợc đoàn kết tính 
và xã hội tính. Cho nên phải xử dụng cho đuợc tiềm lực tôn giáo đế thực 
hiện những sự chuyên đổi lớn. Đạo Phật có thể đóng góp nhiều vào việc này. 
Nhung mà chua thể nuơng tựa vào những nguời có trách nhiệm lãnh đạo các 
giáo hội đâu. Họ có bảo thủ tư kiến nhiều quá và khó chuyến hóa quá. Dự án 
tôi đề nghị với Viện Hóa Đạo về kế hoạch xã hội hóa đạo Phật đã không 
được chú ý. Hiện giờ nó vẫn còn nằm trong hồ sơ của Viện Hóa Đạo. Chúng 
tôi phải bắt đầu từ chỗ tự lực đế tranh thủ một sự chấp nhận sau nay của 
quần chúng và của giáo hội nữa. Của quần chúng trước, đó là điều dĩ nhiên. 
Ớ Ầu Châu và ở Hiệp Chủng Quốc, hiện tượng đó không lạ gì. Chúng tôi đã 
làm xong một dự án về một tổ chức đào tạo những “Làng tự nguyện”. 
Những người này sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng, có đủ kiến thức về xã hội về 
tôn giáo và nhất là về phương pháp thực hiện các dự án chống nghèo đói, 
bệnh tật, ngu dốt và vô tổ chức. Họ sẽ hành động không vì lương bổng, 
quyền hành mà vì tình thương ý thức và trách nhiệm và ý thức tự nguyện. 
Họ sẽ là những người thanh niên cũng như Steve, cũng như Nguyên Hưng 
vậy, có đức tin, có chí nguyện biết khinh thường nếp sống trưởng giả và cầu 
an, biết tìm hạnh phúc trong phụng sự. Chỉ với chất liệu tâm lý do chí 
nguyện đó, họ mới có thể thành công. Mà những người trai trẻ như thế, 
Steve, không hiếm ở đất nước này đâu. Tôi dám chắc với Steve là có hàng 



vạn hay hàng chục vạn. Tôi đã gần gũi họ trong những ngày gần đây, và đã 
thấy trong mắt họ sáng lên trong niềm tin mới. Chỉ trong mấy tháng nữa 
chúng tôi khai giảng trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, và ngôi trường 
này sẽ là một trường chuyên nghiệp thông thuộc một viện đại học trẻ trung 
vừa mới thành lập. Ban giảng huấn của trường gồm toàn những người trẻ 
tuổi, tất cả đều nao nức về công việc sắp thực hiện. Chúng tôi không có tiền 
bạc, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch và rất nhiều thiện chí, Steve có nghe 
không? 


Hết chương 1 0 
— oOo— 

XI 

STEVE, tôi xúc động quá khi nghe tin Cerbu tiên sinh qua đưòi. Điện tín của 
Steve khiến tôi bàng hoàng. Tôi không ngờ chúng ta lại mất người bạn thân 
đó một cách dễ dàng đến thế. Hôm rời Nữu Ước, vì vội vàng quá, tôi chỉ nói 
được lời từ giã với Anton qua điện thoại. Anton ân cần dặn tói nếu công việc 
xong xuối thì trở qua lại để lo thực hiện những điều chúng tôi đã bàn tính 
với nhau nhiều lần. Tôi đã nói cho Steve nghe về dự định đó, dự định mà 
Steve không tán thành cho lắm ấy: đó là việc tôi ở lại đế cộng tác với các 
bạn mở một phân ban về văn minh và ngôn ngữ Việt Nam. Tôi cũng ưa việc 
làm ấy lắm bởi vì đó cũng là một cách làm việc cho xứ sở tôi. Đã có những 
phân ban về Nhật Bản, Trung Hoa và Triều Tiên nhưng về Việt Nam thì 
chưa có gì. Mà Việt Nam thì hiện giờ đang là một đối tượng nghiên cứu, một 
vấn đề nóng bỏng. Tôi nhớ lại ánh mắt sáng ngời và thái độ sốt sắng của 
Anton khi bàn tính về dự án ấy. Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi vì Anton đã 
học ở trường Đông Phương Ngữ ở Ba lê và đọc được tiếng Việt. Tôi đã yêu 
cái vẻ trẻ con dung dị của Anton nhiều quá. Ngồi đây viết cho Steve tôi còn 
hình dung được toàn thế con người của Anton một cách rõ rệt. Anton mất đi, 
đế lại bao công trình dang dở. Tôi biết Anton còn có bao nhiêu tài liệu, bao 
nhiêu bản thảo. Không biết bạn nào sẽ lo liệu về tất cả những thứ đó. Hoặc 
đế giữ gìn, hoặc để công bố. Những ngày cuối tháng Décembre, Anton đã 
khuyên tôi nên ở lại. Anton nói rằng thời thế ở Saigon chưa dung được tôi 
đâu. Tôi đã lưỡng lự rất nhiều, nhưng cuối cùng tiếng gọi của Phương Bối, 
của Nguyên Hưng và của các bạn trẻ bên này đã thắng. Thật ra tôi không lo 
lắng gì cho bệnh tình của Anton bởi vì sau ngày giải phẫu Anton vẫn có thể 
đàm luận cùng tôi với một sự nhiệt thành ít thấy. Tôi phải ngăn không cho 


Anton nói nhiều. Chính Anton mượn tôi cuốn Việt Nam cổ Văn Học Sử của 
Nguyễn Đổng Chi vào dịp ấy. Hôm nói lời từ giã bằng điện thoại tôi có hứa 
“vài năm nữa” tôi qua lại. Thế nhưng người bạn của chúng ta hôm nay đã 
thành người thiên cổ rồi. Tôi biết Steve yêu Anton lắm, và các bạn của Steve 
cũng vậy. Hôm Anton vào nhà thương đế giải phẫu đã có tới gần mười cô 
cậu tình nguyện hiến máu cho giáo sư của mình, có phải thế không? 

Mùa xuân đã sắp đến bên ấy rồi tại sao Anton lại vội vàng không đợi nụ hoa 
đầu hé cánh? Có lẽ mùa Đông đã dài quá. Trong năm qua, biết bao nhiêu 
biến cố đã xảy ra cho chúng ta. Tôi nghĩ đến Steve và có thể tưởng tượng 
được nét mặt của cậu sáng hôm qua lúc nhận điện thoại của người nhà Cerbu 
báo tin Anton mất. Cuộc giãi phẫu như thế; đã không được thành công. Chắc 
chắn tất cả mọi người trong phân khoa đều hàng hoàng vì tin ấy. Và thế nào 
Mirriam cũng viết cho tôi. 

Tuy giáo sư Cerbu mất, tôi vẫn tin rằng Steve sẽ iếp tục đi theo con đường 
đã vạch. Steve hãy tiếp tục học Phạn Ngữ và Hán Ngữ đi. Có ngày chúng ta 
sẽ làm việc chung. Như Steve đã ước muốn. Tôi không muốn cậu nản chí vì 
thiếu người nương tựa. Dù sao thì tôi cũng vẫn còn đây, và tôi hứa sẽ viết 
đều cho Steve. 

Tôi muốn hỏi Steve một việc: lâu nay cậu ăn ở đâu, ai nấu cho mà ăn? Bên 
này thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tự nấu bếp lấy đấy. Thỉnh thoảng mà thôi; 
bởi vì chúng tôi bận rộn quá đi mất. Nguyên Hưng và tôi bây giờ ở chung và 
ăn chung với nhau; Nguyên Hưng nấu bếp cũng tài và có Nguyên Hưng 
bỗng nhiên tôi sinh ra ỷ lại và làm biếng nữa Steve ạ. Điều đó tôi biết mà tôi 
cứ đế mặc kệ cho nó xảy ra. Chừng nào Nguyên Hưng nhăn mặt, chừng ấy 
hãy hay có phải không? Nguyên Hưng bây giờ thành người lớn thực sự rồi, 
nhưng mà vẫn còn bông đùa như hồi còn bé. Thực ra nếu không có tiếng 
cười nói và bông đùa đó trong những giờ nghỉ ngơi và giải trí có lẽ chúng tôi 
sẽ thấy thiếu thốn lắm. Steve không biết điều kiện làm việc ở đây khó khăn 
đến mực nào đâu. 

Một vài con chim Phương Bối ngày xưa đã quy tụ về đây và làm việc với 
nhau, sinh hoạt với nhau. Chúng tôi hiện có Hưng, có Phú, có Mần. Và tôi 
nữa là bốn. Lý cũng ở gần chúng tôi, nhưng mà Lý bận rộn lắm. Lo một tờ 
nhật báo thì còn thì giờ đâu đế mà làm những việc khác nữa. Cái ông chủ 
báo này vẫn mặc đồ bà ba (nó giống như bộ đồ tôi mặc trong nhà ấy) màu 
đen hay màu nâu như thời ở Phương Bối. Thỉnh thoảng Lý tạt vào thăm 
chúng tôi đế hút chưa cháy xong nửa điếu thuốc thì đã vội vã từ biệt. Tờ báo 



của Lý đã bị đóng cửa một tuần lễ rồi đấy, mà Lý vẫn còn cứng đầu cứng cổ 
nhu thuờng. Trong cái không khí chính trị này, chắc tờ báo chẳng sống đuợc 
lâu đâu. Tuy nhiên hình nhu tờ báo có độc giả. Thỉnh thoảng Lý hỏi tôi có 
“nghèo” lắm không. Tôi nói: nghèo lắm thì cũng chua phải là nghèo. Nghèo 
mấy thì cũng còn có ánh trăng bên cửa sổ, khi điện thành phố bị cúp. Đó là 
lời nói theo cửa tho “bài cú” của thi sĩ Ba Tiêu. Lý cuời ha hả và móc túi 
đua cho tôi năm bảy trăm đồng, nói rằng trả tiền cái truyện ngắn đăng trên 
báo của Lý. Tôi không nhớ là Lý đã đăng truyện gì của tôi, nhung mà tôi cứ 
nhận tiền của Lý nhu thuờng. 

Đe tôi nói cho Steve nghe về chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi hiện ở tạm nơi 
Đại học Vạn Hạnh. Cái đại học có cái đặc biệt là trong một vùng nghèo bùn 
lầy nuớc đọng của thành phố Saigon hai triệu ruỡi dân, cái thành phố, mà đã 
có nguời gọi là “hòn ngọc Viễn đông” ấy. Đại học Vạn Hạnh đang còn mới 
lắm, chua có cơ sở gì nên phải muợn tạm một số những ngôi chùa trong đô 
thành. Phòng của tôi nằm trên từng gác của cu xá chùa Pháp Hội, trung tâm 
của Vạn Hạnh. Thật là một cái truờng đại học kỳ lạ bởi vì nó không có vẻ 
oai vệ của một truờng đại học tí nào cả. Trời mua anh phải lội qua mấy vũng 
nuớc mới tới đuợc đại học. Và hai bên đuờng anh đi bà con trong xóm 
nghèo họp chợ, bán đủ các thứ, từ cá khô, cá tuơi, cho đến khoai lang, rau 
muống. Cái chỗ ông viện truởng ở và làm việc chỉ vỏn vẹn có ba căn phòng 
nhỏ xíu. Chẳng bì đuợc với “tòa Viện truởng” ở đại học Huế. Tuy vậy mà 
tiện đáo đế đấy Steve ạ. Buổi sáng chúng tôi chỉ việc buớc ra đuờng là có 
thể mua thức ăn điếm tâm đuợc rồi, khỏi phải làm bếp lôi thôi. Hoặc và vài 
ba đồng bạc xôi đỗ, gói trong lá chuối đem về sớt lại trong một chiếc đĩa lớn. 
Thêm hai đôi đũa nữa. Thế là xong. Hoặc là mấy đồng bạc khoai lang hay 
khoai từ mới luộc xong, đang còn nóng hỏi. Còn trà thì nguời lao công của 
Viện sáng nào cũng cho chúng tôi một bình trà khá lớn. Nguời lao công giữ 
các chìa khóa của truờng đại học cho nên hôm nào sáng anh cũng đến thật 
sớm và tối nào anh cũng về sau tất cả mọi nguời. 

Ớ dây chúng tôi dậy thật sớm, chứ không phải nhu ở Nữu ước đâu nhé. Bên 
đó thiên hạ đi ngủ thật khuya và chỉ thức dậy khi chỉ bắt buộc. Còn ở đây, vì 
chúng tôi ở sát bên chùa nên chúng tôi thức dậy với tiếng đại hồng chung 
buổi sáng và tiếng tụng kinh của các thầy bên chùa. Khi trời tờ mờ sáng là 
tôi mở cửa sổ phòng tôi. Cửa sổ trong ra phía ngoài đuờng. Ánh điện đuờng 
nơi ngõ hẻm chùa Pháp Hội vàng vọt và yếu đuối. Chợ chua đông, nhung đã 
có mấy hàng dọn ra rồi. Đặc biệt, duới cột đèn và sát thành chùa, là hàng của 
bà bán hủ tiếu. Hủ tiếu, tức là một thức ăn giống nhu phở mà tôi đã nói cho 
Steve nghe một lần. Hủ tiếu giống nhu phở, nhung khác phở ở chỗ nó có 



thêm giá tươi. Hủ tiếu có đặc tính miền Nam hơn phở và có lẽ chịu ảnh 
hưởng Trung Hoa hơn phở. Gánh hủ tiếu tôi đang nói chuyện với Steve đây 
chắc hẳn đã được chuẩn bị từ tối hôm qua. Khuya vào khoảng ba giờ sáng, 
bà Tư (tôi tạm gọi bà bán hủ tiếu này là bà Tư, bởi vì tôi không biết tên bà) 
đã phải thức dậy đế nấu hoặc đế hâm nồi nước dùng trước khi gánh hàng tới 
đây. Nước dùng phải thật nóng vì vậy bà phải đặt nó trong một cái lò than đế 
gánh đi đế giữ sức nóng. Bà chỉ mở nắp nồi mỗi khi múc nước dùng đổ vào 
bát mà thôi. 

Ngồi phía trên nhìn xuống, tôi ngắm cách bà Tư làm hủ tiếu cho khách và kỳ 
lạ lắm Steve, sáng nào tôi cũng ngồi ngắm bà như vậy chừng năm bảy phút 
và lòng tôi thấy êm ả. Khách của bà khi thì anh bảy phía bên kia đường, ưa 
ăn hủ tiếu trước khi đi làm hơn là ăn bánh mì nhúng cà phê sữa; có khi thì là 
chị bán bắp không muốn ăn điếm tâm bằng một vài trái bắp; có khi là mấy 
em nhỏ ở trong xóm được mẹ hay chị đưa đến ăn trước khi đi học; có khi thì 
là bà nội trợ đi chợ trước khi mua thức ăn bỏ vào làn mây đem về, ghé lại ăn 
một bát hủ tiếu cho ấm bụng đã. Ớ chợ hẽm Pháp Hội, có nhiều hàng quà 
chen lẫn trong các hàng bán thức ăn còn sống. Các bạn hàng bán quà thường 
mua lẫn quà của nhau mà ăn. Không ai ăn quà của chính mình bán, bởi vì 
không ai thấy quà hàng mình bán là ngon cả, Steve có nghe ra không? 

Khách tới ngồi trên một chiếc đòn thấp trước cái mâm gồ rộng chừng mười 
thước tây mà bà Tư dựng lại bên bờ tường mồi khi bà bán xong gánh hàng. 
Cái mâm gồ quá cũ và xấu xí quá nên có lẽ không ai thèm lấy cắp. Hoặc giả 
bà Tư đã gửi gắm cái mâm kia cho chú Liu chủ tiệm thuốc bắc gần đó, nhờ 
chú can thiệp khi có kẻ muốn chiếm đoạt nó cũng nên. Chỉ biết rằng là cái 
mâm đế dựng bờ tường kia trải qua mưa nắng bốn mùa mà vẫn còn đó. 
Khách ngồi xuống trước cái mâm và đưa tiền cho bà Tư. Tùy theo số tiền mà 
bát hủ tiếu sẽ to hay nhỏ. Bà Tư bán giá rất bình dân. Một đồng bạc Việt 
Nam là đã có thể mua một chén hủ tiếu rồi, thứ chén con các gia đình 
thường dùng để ăn cơm. Có thể mua ba, hoặc năm đồng. Có thể ăn hai ba 
bát một lúc nếu thấy ngon miệng. Bà Tư đặt rau sống, giá và bánh phở vào 
bát bằng tay rồi dùng “vá” múc nước dùng đổ vào. Tay trái bà mở nắp nồi. 
Hơi nóng bốc lên. Tay phải bà cầm cái “vá” của bà khá lớn. Vá thứ nhất chỉ 
thuần có nước dùng mà không có tí thịt nào. Khi múc vá thứ hai bà lựa tay 
khéo thế nào mà đế trong vá hai miếng thịt nhỏ, một miếng chìm một miếng 
nổi. Dù cái chén hủ tiếu là chén một đồng bà cũng cho được một miếng thịt 
nhỏ xíu vào chén. Có khi hai ba miếng thịt trôi vào vá một lần; bà liền 
nghiêng vá và giật tay một tí đế những miếng thịt kia rơi bớt lại trong nồi. 
Tôi nhớ hồi còn ở tu viện, có khi nấu canh cho gần một trăm tu sĩ ở trong 



chùa, tôi cũng phải tính toán khi múc canh đế có thể múc thế nào cho phải. 
Tôi phải múc cho được năm mưoi bát canh từ trong cái nồi canh bằng đồng 
to tướng kia, múc thế nào cho đủ năm mưoi bát mà bát nào cũng có thể 
“trông được” nghĩa là có đủ rau, đủ nấm và đủ nước. Thế nhưng kỳ nào tôi 
cũng chật vật, bởi vì mỗi lần lại phải nấu một thứ canh khác nhau. Có khi là 
canh mít non; tôi nấu thứ canh này giỏi nhất. Có khi là canh rau lang nấu 
nấm. Ớ Huế nấm mối được xem là ngon nhất bởi vì nấm mối ở Huế nấu 
canh rất ngọt. Có một lần rau lang ít quá nhưng có nấm mối ngon, tôi liền 
nấu một nồi canh lộn chỉ có ít nấm ít rau và hai trái cà chua nhỏ xíu. Bửa đó, 
canh chỉ lỏng bỏng toàn nước, cà chua cũng tan thành nước; trong mỗi bát 
canh chỉ có vài cọng ra còn nấm thì biến đâu hết. Không phải là tôi ăn vụng 
nấm đâu nghe; đó là tại vì nấm cũng ít cho nên năm bảy bát canh mới có một 
bát may mắn có được một tai nấm. Thế nhưng bữa đó mọi người đều khen là 
canh ngọt. Chắc là nhờ nấm mối rồi. 

Khi múc nước dùng đổ vào bát xong. Bà Tư liền dốc bình nước mắm vài ba 
lần trên bát hủ tiếu. Rồi đặt bình nước mắm xuống, bà lấy hai ngón tay nhón 
vài cánh rau thom bày lên trên mặt hủ tiếu rồi đặt bát hủ tiếu xuống mâm, 
trước mắt người khách. Bà rút một đôi đũa đưa vào chiếc khăn máng từ đầu 
gióng, lau so qua, rồi trao tận tay cho khách hàng. Những bát đũa khăch ăn 
xong, bà đem rửa trong một cái chậu nước mang theo, lau khô và úp vào 
chiếc rổ kế bên đế dành cho khách hàng sẽ tới. Nắng lên, chiếu vào hẻm 
nhỏ. Khi tôi rảnh việc buổi sáng, tới nhìn ra chợ thì bà Tư đã dọn hàng về 
rồi. Gánh hủ tiếu ngày nào cũng bán hết sớm. Chỉ có một lần tôi được thay 
bà dọn hàng về. Đó là vào khoảng tám giờ rưỡi sáng. Bà Tư quét mọi thứ 
sạch sẽ, trả cái mâm và mấy cái đòn nhỏ vào bức thành, rồi gánh không đi 
về. Nhiều hàng khác còn ở lại cho đến mười giờ hay mười một giờ mới giải 
tán. 

Tôi giả định bà Tư có một vài đứa con đi học. Bà phải nuôi chúng, phải sắm 
giấy bút cùng là trả tiền trường cho chúng. Đó là không kể những vấn đề 
riêng và đặc biệt thuộc mỗi gia đình. Gánh hủ tiếu buổi sáng không biết có 
đủ tiền lời đế mà lo từng đó chuyện? Buổi chiều không biết bà Tư có làm 
lụng gì thêm không. Chớ tôi biết rằng bà còn phải lo cho gánh hàng buổi 
sáng mai ngay từ tối hôm đó. Cái ngõ hẻm Pháp Hội một ngày kia sẽ thiếu 
thốn buồn tẻ nếu không có bà Tư với gánh hủ tiếu của bà. Mà chắc chắn 
những chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt cũng đều quan trọng như bà Tư hủ 
tiếu, không khác. Độ sau này có chị hàng vải và anh chàng bán nồi niêu 
soong chảo bằng nhôm tới bầy ngay hàng trước cửa đại học Vạn Hạnh mà 
bán. Nhất là anh hàng nồi. Ảnh bày hàng trên một khoảng đất rộng có đến 



tám thước vuông. Hàng của anh phản chiếu ánh mặt trời sáng choang. Có 
khi ảnh bày thêm một hàng dài các thứ dao lớn nhỏ cần dùng cho việc nội 
trợ. Nhìn mà ngán. Cái xe hoi nhỏ của Vạn Hạnh có khi mắc kẹt không vào 
cái cổng được và bác tài phải mỏ cửa năn nỉ anh hàng nồi thu bớt phạm vi 
bày hàng lại. Nói cho đúùng các bạn hàng rất tỏ vẻ hiểu biết. Mỗi khi có xe 
hoi của trường vào, họ tự động thu vén đế cho cái xe có đủ chỗ mà lưu 
thông. 

Trước đây nửa năm tôi cũng có chút trách nhiệm với Vạn Hạnh. Ông Tổng 
Thư ký nói với tôi: “Cái chợ hẽm này làm mất “uy tín” của đại học Vạn 
Hạnh quá. Hay là thầy đế tôi thu xếp. Tôi chỉ gọi một cú điện thoại thôi là 
chúng ta dẹp được chợ. Bởi vì chợ họp bất hợp pháp. Rồi ta sẽ xin Công 
chánh năm bảy xe đất đá đế lấp các hố nước là cho lối đi vào trường có vẻ 
nghiêm chỉnh thêm ra”. Ông ta nói với tôi vài lần như vậy, nhưng lần nào tôi 
cũng mỉm cười từ chối. Rồi tôi khuyên ông đừng nên làm cái chuyện thất 
đức và thất nhân tâm đó. Cái Viện Đại học của ông làm lợi cho văn hóa dân 
tộc đâu thì chưa thấy mà nếu làm như thế thì đã có thể gây thất nghiệp cho 
gần một trăm người tiểu thưong và chuốc lấy sự oán ghét của cả xóm lao 
động. Tôi nghĩ tới bà Tư hủ tiếu và tôi biết là chẳng bao giờ ông Tổng Thư 
ký có thế thuyết phục được tôi về sự cần thiết của cái “thể diện” của trường. 
Tôi muốn kể cho Steve nghe cái hôm chúng tôi vừa tiếp tân các giới trí thức 
văn hóa Saigon và trong các ngoại giao đoàn. Trường lúc ấy cũng đang còn 
thiếu thốn nhiều quá cho nên ông Tổng Thư ký phải đi vay mượn nhiều ghế 
dựa bọc vải tại những tiệm mộc quen biết. Chúng tôi điều đình với bạn hàng 
trước đó một hôm. Là sáng mai xin đừng họp chợ ngay trước cửa Pháp Hội. 
Sáng hôm tiếp tân trời mưa và các ông khách quý phải rón rén từng bước từ 
ngoài đường đi vào ngang qua hẻm tránh các vũng bùn. Trong lời chào 
mừng, tôi có xin lỗi quan khách về những vũng nước bùn đó. Ai cũng cười 
hoan hỉ. Ông Tổng Thư ký, sau đó, thì thầm với tôi: “thì ra thầy muốn lấp 
những vũng bùn đó mà không cần những xe ủi đất và đá của bộ Công 
chánh:. Tôi nói: “tôi chỉ lấp ‘tạm’ mà thôi, bác phải lấp chúng thật sự chứ 
lại”. Ông ta cười. 

Cái đường hẻm Pháp Hội vậy mà vui như Tet đó Steve. Nhất là vào ban đêm 
có trăng. Phía trước vài căn nhà hai bên đường hẻm, có những cây cao 
chừng bốn năm thước, có bữa đi vào hẻm tôi thấy mặt trăng thấp thoáng sau 
lá cây. Đây đó có một hàng bán quà cho trẻ con dưới ánh đèn đường. Và một 
xe nước giải khát. Ớ trong nhà thì nóng, thành ra hầu hết mọi gia đình đều ra 
ngoài hẻm đế sinh hoạt. Có nhà quét đường sạch rồi trải chiếu ra, cha mẹ 
con cái ngồi choi chuyện trò với nhau. Có nhà thì nhắc ghế bàn ra kê ngay 



trước cửa. Có nhà đem cả công ăn việc làm ra đường. Ở xóm nghèo Pháp 
Hội có nhiều nhà làm bong bóng cao su để bán cho trẻ con chơi. Họ mang 
một nồi lửa than ra đường, trải chiếu rách và ngồi làm việc. Những chiếc 
bóng cao su đủ mầu mới mua sỉ của hãng cần phải làm lại mới bán được. Họ 
hơ cao su trên than hồng cho mềm kéo dài chiếc bong bóng ra rồi thổi vào 
cho da bong bóng phồng lên, mỏng đi. Như thế bong bóng mới đem bán cho 
trẻ con chơi được. Người lớn ngồi nói chuyện còn trẻ con thì chạy chơi nô 
đùa. Thật là vui như ngày hội, cái ngõ hẻm Pháp Hội này. Phía sau cái 
không khí hòa bình ấy là sự sống càng lúc càng khó khăn đắt đỏ, những vấn 
đề dằn vặt con người và nhất là ảnh hưởng của tai họa chiến tranh mà ít gia 
đình nào tránh khỏi. 

Ở những xóm nghèo như thế này dân cư rất đông đảo. Trẻ con đầy đường 
đầy ngõ. Chúng nó phần đông đều xanh xao. Nhưng không biết tại sao trẻ 
con độ nay trông đẹp ra, kể cả những đứa thuộc về gia đình nghèo nhất. Tuy 
không có cái đẹp hồng hào mũm mĩm của trẻ con đủ ăn đủ mặc nhưng mà 
chúng vẫn đẹp trong cái xanh xao của chúng. Có lẽ trẻ con bao giờ cũng đẹp. 
Hoặc giả vì tôi chỉ mới để ý đến chúng trong thời gian gần đây cho nên tôi 
mới thấy chúng đẹp như thế, Steve nhỉ. 

Het chương 1 1 


— 0O0 — 

XII 

Cám ơn Steve đã viết thư dài cho tôi. Miền Trung Việt Nam vừa bị tai họa 
bão lụt lớn. Tôi cũng bị bận rộn quá nên đã ít viết thư được cho Steve. Các 
ông già bà cả cho biết là sáu mươi năm nay mới lại có một trận lụt lớn như 
vậy. Trận lụt sáu mươi năm về trước cũng xảy ra trong năm Giáp Thìn. Kỳ 
về Trung vừa rồi cùng với một số người trẻ tuổi góp phần vào việc cứu trợ, 
tôi được thầy tôi, năm nay đã tám mươi tuổi, kể cho nghe từng chi tiết về 
trận bão lụt Giáp Thìn sáu mươi năm về trước ấy. Trận lụt năm nay thật là 
kinh khiếp; hàng ngàn người bị nước cuốn trôi và hàng chục ngàn người 
thiếu nhà cửa, thiếu cơm ăn áo mặc, đã và đang thoi thóp chờ sự cứu trợ của 
những người đồng bào của họ. Ớ miền Nam phong trào cứu trợ nạn lụt miền 
Trung được sự hưởng ứng rất sốt sắng của hầu hết mọi người. Biết bao nhiêu 
đoàn thể đã tổ chức quyên góp cứu trợ. Trường chúng tôi cũng góp được 
hàng mấy xe quần áo, thuốc men và thực phẩm. Từng đó chẳng thiếu đủ gì, 
nhưng chúng tôi đã tổ chức để tự thân mang những tặng phẩm đó ra tận nơi 


xảy ra tai nạn. Công việc này không dễ dàng gì đâu Steve ơi, bởi vì những 
nơi này đều nằm vào địa thế chiếc lược nguy hiểm. Người ta có thể bỏ mạng 
vì bom đạn hay vì những cuộc đụng độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu 
người ta nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tìm tới những nơi ấy. 

Nhưng mà đế tôi trả lời câu Steve hỏi đã nghe. Tôi biết Steve không ưng ở 
lại thành phố Nữu Ước nữa bởi vì Steve đã chán nó. Nhưng nếu Steve cố 
gắng thêm chừng bốn tháng nữa thì Steve đã có thể hoàn tất chương trình. 
Rồi sẽ liệu sau. Chắc có lẽ cậu lắc đầu chán nản khi nghe tôi khuyên như thế 
“đã chán rồi thì một vài ngày cũng khó chịu thay, huống hồ là bốn tháng 
trời!”. Chắc Steve đã phản ứng như vậy. Nhưng mà Steve ơi, nơi nào trên 
trái đất này thì cũng đều gần gần như nhau. Neu mình vẫn mang tâm trạng 
như tâm trạng bây giờ, thì đi đâu mình cũng thấy cái y báo ấy. Có lẽ nếu có 
tôi bên cạnh, cậu sẽ chấp nhận Nữu Ước dễ dàng hơn. Steve không biết rằng 
có thể một ngày nào đó cái Nữu u’ớc chán ngấy của cậu có khi lại làm cho 
cậu sinh ra nhớ quay nhớ quắt nó cũng không biết chừng. Cũng như cái xứ 
sở đau thương nhiều thù hận và nhiều điều bạc bẽo này. Ngày trước có khi 
tôi nghĩ phải bỏ quách nó mà đi đế không bao giờ trở lại. Ày thế mà rồi khi 
xa lại đứng ngồi không yên, lại nhớ sinh ra nhớ quay nhớ quắt nó. Tôi hay 
có những tưởng tượng buồn cười lắm Steve. Ngày xưa có bữa đọc báo về 
chuyện phi hành không gian, tôi tưởng tượng một mình đang ngồi trên phi 
thuyền bay theo một quỹ đạo xoay quanh trái đất. Rồi vì một hư hỏng máy 
móc nào đó tôi không đốt được chiếc hỏa tiễn còn lại thành thử không thể 
vượt ra khỏi quỹ đạo được nữa và phải tiếp tục bay quanh trái đất mãi mãi. 
Mãi mãi cho đến khi hết lương thực, hết không khí và tôi chết rũ ra một 
mình không ai biết ai hay. Liên lạc vô tuyến với loài người ở dưới trái đất 
cũng bị cắt đứt. Và tôi cảm thấy rất cô độc khi nghĩ rằng chính xương cốt 
mình cũng không được nghỉ ngơi trong lòng trái đất. Tôi nhớ trái đất lạ lùng. 
Loài người ác độc, loài người gây khổ đau dằn vặt, loài người mà có khi tôi 
thấy không thế thương được, loài người ấy bây giờ tôi thấy thân thiết với họ 
một cách kỳ lạ. Thôi thì cho tôi trở lại trái đất đi, với loài người ác độc ấy đi, 
cũng được. Nhưng mà làm thế nào đế trở lại. Dù anh muốn đế xương cốt anh 
trên mặt đất thân yêu thì cũng không được nữa rồi mà. Anh có thế có ý định 
mở cửa phi thuyền và... nhảy xuống mặt đất. Nhưng thực tế thì anh không 
nhảy được. Bởi vì không có trọng lượng. Trái đất không muốn anh nữa. Trái 
đất không còn “hút” anh xuống nữa. Anh xa trái đất và loài người quá rồi. 

Steve ơi, chỗ tôi ngồi viết cho Steve đây vẫn là làng quê thuộc tỉnh Gia 
Định. Khung cảnh đáng lý thì yên tịnh hoàn toàn nhưng tiếng máy bay phản 
lực của không quân làm tôi nhức óc. Sao mà máy bay bay hoài như thế 



không biết. Tiếng máy bay như đè nặng trên hai lá phổi của tôi. Hồi nãy tôi 
ngồi chơi với mấy em bé trong làng ở dưới chân đống rơm. Câu chuyện 
đang vui thì máy bay ào tới, tiếng máy bay át cả tiếng nói của chúng tôi. 
Mấy đứa nhỏ nhìn lên trời, theo dõi hai chiếc máy bay phản lực. Tôi thấy 
chúng không có vẻ thích thú như trong trường hợp thông thường của trẻ con 
nhà quê khi nhìn thấy máy bay. Chúng không vỗ tay reo cười. Trong mắt 
chúng, tôi thấy vẻ lo âu ghét bỏ. Tiếng tăm về tai nạn bom đạn giết chóc từ 
những miền quê khác đã bay tới làng. 

Ở những nơi như thế này đây, trông thấy những vấn đề cụ thể của người dân 
quê, tham dự vào trong những vui buồn hàng ngày của họ, tôi thấy tâm hồn 
mình bình dị và có nhiều yêu thương. Tôi biết cái nếp sống khép kín của cái 
xã hội nhiều tiền bạc và tiện nghi cũng không thích hợp với Steve. Đối với 
nhiều người, phần lớn thì giờ trong cuộc đời họ đã và đang được tiêu phí 
trong sự theo đuổi những tiện nghi vật chất. Tôi không tuyên truyền thuyết 
bác ái đâu. Steve đừng e ngại. Tôi thấy trong cái xã hội sinh hoạt đầy tiện 
nghi, những vấn đề của con người lại còn to lớn và dằn vặt hơn trong cái xã 
hội mà tôi đang sống đây nhiều. Nỗi niềm cô đơn, trống trải và buồn chán, ý 
niệm về sự vô ích vô nghĩa của cuộc sống nó làm cho con người đau khổ bội 
phần. Cách đây mấy năm, tôi được xem đâu dó một khúc phim tài liệu ngắn 
thuộc loại xã hội nơi một chương trình vô tuyến truyền hình. Phim do ai 
thực hiện tôi cũng quên khuấy đi mất. Nhan đề cuốn phim là “người đàn bà 
cô đơn”. Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, vì lâu quá rồi. Người đàn bà cô đơn 
đây là một người đàn bà có chồng, và chồng bà lại có địa vị trong xã hội. Họ 
lại có nhà cửa, xe hơi và tiền bạc. Giữa hai vợ chồng, không có vấn đề gì 
xích mích, lộn xộn. Người thiếu phụ cũng đã không gặp trở ngại gì trong vấn 
đề tình yêu và hôn nhân. Hai vợ chồng ở trong một ngôi nhà khá sang trọng 
trong thành phố Mỹ quốc. Họ chưa có đứa con nào. Vào đầu cuốn phim, ta 
thấy người thiếu phụ rên ư ử. Nét mặt biếu lộ sự chán chường mệt mỏi và xa 
vắng mênh mông. Trong cơn mê những đợt sóng từ dưới đáy tiềm thức chồi 
dậy. Có một vẻ gì bất an hiện trên nét mặt đó. Một chút nước bọt nhễu hai 
bên mép thiếu phụ. Trong cơn mê, thiếu phụ vừa cựa mình vừa lắc đầu như 
đang vùng vẫy đế thoát ra một cái gì. Lúc đó chồng của thiếu phụ chạy đến 
vỗ vai đế thức nàng dậy. Người thiếu phụ mở choàng mắt, bỡ ngỡ một tí, rồi 
vụt đứng lên. Chỉ sau một giây thôi, nét mặt thiếu phụ trở thành vui vẻ, nhí 
nhảnh, yêu đời. Tất cả những nét chán chường, mệt mỏi biến mất. Thiếu phụ 
trở nên vui tươi, hoạt bát một cách mầu nhiệm. Nàng nói tíu tít như một con 
chim non để làm vui lòng chồng! “Em mới chợp mắt một tí. Anh đi đầu mới 
về đấy? Đe em pha cà phê thật ngon cho anh”. Người chồng nhìn vợ một 
cách hơi lo lắng rồi hỏi nhỏ: “Em có sao không?”. Nàng trả lời vừa cười rất 



tươi “Không, em có sao đâu, em không sao cả”. Người chồng cho biết ông 
phải đi Cựu Kim Sơn gấp vì công chuyện làm ăn “Anh phải đi ngay - Vậy 
anh đi thay áo đi. Đế làm cà phê xong, em sẽ giúp anh làm va li”. Nàng làm 
cà phê, trong khi người chồng loay hoay trong tủ áo. Bỗng nhiên tiếng hát 
trong phòng chấm dứt. Chiếc dĩa âm nhạc vừa hết. Nàng bỏ dỡ cà phê, tới 
thay đĩa mới. Ầm nhạc nổi lên, lần này dồn dập náo nức. Rồi nàng trở lại với 
chiếc bình cà phê. Nhưng người chồng không chịu nổi âm nhạc. Có lẽ ông 
đã mệt vì âm nhạc. Ông đến gần máy, tắt đi. Và trở về tủ áo. Nhưng người 
thiếu phụ lại không chịu nổi sự im lặng. Nàng trở vào, cho quay chiếc đĩa 
hát trở lại. Rồi lại đến phiên người chồng thấy khó chịu. Họ thay phiên nhau 
văn máy và tắt máy như thế nhiều lần, một cách hầu như là vô ý thức. 

Bây giờ thì ông chồng đã lên máy bay rồi. Người thiếu phụ ngồi nhà một 
mình. Nghe nhạc hoài cũng chán lắm. Nàng chọn nhiều đĩa khác nhau, 
nhưng cuối cùng tắt máy. Rồi nàng đi tìm sách. Thế nhưng đọc được vài 
dòng, nàng gấp sách lại. Nàng không thể tiếp tục đọc sách nữa. Nàng chạy 
tới máy điện thoại. Gọi người này, rồi gọi người khác. Người này đi vắng, 
người khác bận. Không có ai đế mời tới ngồi lê đôi mách cả. Nàng chán nản 
bỏ ống nói xuống và ngồi thừ ra. 

Steve hãy tưởng tượng làm sao mà nàng có thế sống từ trưa đến chiều trong 
cái tâm trạng và điều kiện ấy. Vào lúc sáu giờ, đứa bé giao báo buổi chiều 
gõ cửa. Nàng mừng rỡ đến nỗi ta thấy hy vọng hiện trên nét mặt nàng. 
Nhưng không, đó chỉ là em bé đưa báo. Nàng nhận báo rồi đề nghị thằng bé 
ở lại một chút nói chuyện chơi, cổ nhiên là nó từ chối, bởi vì nó còn giao 
không biết bao nhiêu là báo nữa. Nó nhìn nàng, thương hại: “Tại sao bà 
không ra quán rượu đầu đường ấy. Vui lắm”. Nàng thấy lòng tự ái bị va 
chạm. Nàng nói: tôi không cần. 

Thằng bé đi rồi, nàng càng thấy cô đơn trống trải. Nàng nghĩ tới chồng. 
Nàng chạy lại điện thoại. “Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với chồng tôi, ở 
Cựu Kim Sơn. Long distance call. Person to person”. Phải rồi, person to 
person, chớ không phải poste to poter. Như vậy trong trường hợp chồng 
không có ở đó thì nàng khỏi phải trả tiền. Person to person! Một người liên 
lạc với một người. Một người nhất định nào đó liên lạc vưói một người nhất 
định nào đó. Nhưng mà sự liên lạc giữa người và người nó có làm tan biến 
được sự cô đơn của con người hay không, hay là con người chẳng bao giờ 
vượt qua được cái “vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật” đó? 
Person to person!. 



Nàng nghe tiếng chồng ở đầu giây kia. Nàng hỏi: “Anh đi về có bình yên 
không”. Chồng nàng trả lời “bình yên”. Thế rồi hết, thảm hại chưa. Nàng 
không có gì đế nói nữa hết. Điện thoại nối liền hai miền xa cách. Chồng 
nàng đứng ở đầu đường dây kia cũng như đứng trước mặt nàng. Không có gì 
nói cho nhau nghe nữa hay sao? Mười năm trời ở bên nhau, người ta đã tìm 
tất cả những gì thuộc về của nhau rồi sao? Nàng thấy óc nàng rỗng tuếch. 
Nàng hỏi đại một câu: Ớ Cựu Kim Son trời có mưa không anh”. “Không, 
trời ở đây tốt lắm, ấm lắm. Anh vừa tiếp xúc lần đầu với người ta về vấn đề 
công việc”. Và hình như người chồng nhận thấy cái gì là lại ở giọng nói của 
nàng. Chồng nàng hỏi “Em có sao không, em? Are you all right?”. Lần thứ 
hai trong buổi chiều chàng hỏi. Và lần thứ hai trong buổi chiều nàng trả lời 
“Em không sao cả. I am all right”. 

Nàng không chịu đựng được nữa, cho nên nàng mặc áo rồi xuống đường. 
Nàng tìm tới quán rượu đầu đường. Đã hon mười hai giờ khuya rồi. Quán 
cũng vắng. Nàng gọi một cốc Whisky, và ngồi nhìn. Lát sau cũng có một đôi 
vợ chồng cũng vào quán rượu. Người vợ đi vào phòng rửa mặt. Người 
chồng ngồi gần bên thiếu phụ gọi một ly rượu. Và họ quen với nhau. Thiếu 
phụ cô đơn. Còn người đàn ông thì thấy thiếu phụ có chút nhan sắc. Và biết 
đâu người đàn ông, tuy đi với người đàn bà của mình, cũng lại cô đơn. Họ 
trao đổi nhau vài câu nói cười thân mật. Nhưng người đàn bà đã trở về lại 
chỗ cũ, nhăn mặt tỏ ý không tán đồng sự thân mật đó. Không khí trở nên 
nặng nề. 

Vào khoảng nửa đêm, ác mộng xâm chiếm giấc ngủ của người thiếu phụ. 
Dưới ánh sáng mờ nhạt của gian phòng ngủ, ta thấy nét chán chường cô độc 
ban trưa trên khuôn mặt nàng. Thiếu phụ vùng vẫy, nàng la hét trong cơn ác 
mộng. Một mình trong cơn ác mộng, một mình cô đơn. Nhưng bồng có tiếng 
lách tách ở 0 khóa. Có tiếng cửa mở. Rồi cửa phòng ngủ cũng hé mở. Chồng 
nàng từ Cựu Kim Sơn về, lúc nửa đêm. Trông thấy cảnh tượng đó, chàng vội 
vàng chạy lại đánh thức nàng. 

Người thiếu phụ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, nét mặt còn in vẻ kinh hoàng. 
Người chồng cắt nghĩa: “Anh nghe thấy một cái gì không bình thường trong 
giọng nói của em hồi chiều, qua dây điện thoại. Cho nên bàn xong công 
việc, anh vội vã lấy máy bay trở về. Em nằm mơ thấy gì mà vùng vẫy la hét 
dữ vậy? Em có sao không?” Em có sao không? Are you all right? Lần thứ ba 
trong buổi chiều chàng hỏi Are you all right? Người thiếu phụ kiểm soát lại 
tình trạng. Nàng không thế trả lời như hồi chiều được nữa. Không. Rõ ràng 
nàng không trả lời như hồi chiều. Nhưng mà có vấn đề gì đâu? Nàng có đau 



Ồm thiếu thốn gì đâu. Nhà cửa đầy đủ mọi tiện nghi. Chuyện gì cũng có máy 
móc đỡ tay chân làm thế cho nàng. Có chuyện gì thì cũng có điện thoại đó. 
Bep có cháy hay trộm có thể lẻn vào thì có thể gọi cảnh sát. Nguời đàn bà 
không bất lực, không cần sự che chở của nguời đàn ông nhu thời nguyên thỉ, 
có nhiều rắn rết, hổ báo, sấm chớp. Nguời đàn bà không thiếu một thức gì. 
Nhà cửa sang trọng, sức khỏe đầy đủ, lợi tức dồi dào, chồng con có địa vị, 
có uy tín. Nhung mà không thể nói rằng như thế là mọi sự êm đẹp tốt lảnh. 
Nàng nhìn chồng, thú nhận:”Em làm sao ấy, anh ạ. I am not all right”. 

Và họ biết là họ có vấn đề. 

Steve ơi, cái vấn đề đó là một trong những vấn đề lớn của cái xã hội bây giờ. 
Sự cô đơn của con người càng lúc càng lớn. Steve đưa mắt nhìn thử những 
buổi sinh hoạt gọi là tôn giáo, xã hội và tôn giáo, xã hội và thân hữu mà xem 
thì thấy. Nhà thờ và chùa chiền trở nên chỗ hội họp đế các Ông các Bà giao 
tế, gặp gỡ và tổ chức những cuộc vui lấy danh nghĩa là sinh hoạt tôn giáo. Đi 
nhà thờ hay đi chùa đã trở thành một thứ trang sức, một thứ giải trí cho 
nhiều người. Hội họp đế bầu cử những hội phụ nữ, hội từ thiện, hội cựu học 
sinh, hội chống võ khí nguyên tử vân vân. . . và đế đàm luận và tổ chức công 
việc này nọ cũng chỉ là đế giết thì giờ, là đế chạy trốn sự cô đơn, trống lạnh 
của những đời sống khép kín trong cái vỏ tự ngã giả tạo. Họ có đi đâu thì 
cũng chỉ quanh quẩn trong cái vỏ ấy. Họ chỉ giao tiếp gặp gỡ những cái vỏ 
như là cái vỏ của chính họ. Chính bởi vì Steve bị lạc vào trong cái thế giới 
đó cho nên Steve không thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu Steve thiết lập 
được sự liên lạc với cái thể giới rộng rãi bên ngoài cái vỏ kia thì dù cho 
Steve có ở lại trong cái môi trường đó, Steve cũng không cảm thấy bị tù túng 
như là đang cảm thấy bây giờ. Có lẽ tại vì cậu đã đế cho con đường liên lạc 
kia bị bế tắc. Hãy nghĩ đến chúng tôi, hãy nghĩ đến cái thế giới rộng rãi mà 
trong đó ngày mai Steve sẽ bơi lội thì cậu sẽ thấy cái hoàn cảnh trong đó 
hôm nay cậu sổng là một hoàn cảnh cần thiết. Hãy chấp nhận bổn tháng đó 
với một nụ cười, và với một thái độ tích cực. Rồi mọi sự sẽ biến hình trước 
con mắt của chúng ta. Mặt trời sẽ sáng hơn và cây cối sẽ xanh hơn. Con 
người sẽ dễ thương hơn. 

Đế chữa lành cái “bệnh” của người thiếu phụ kia, tôi tượng không cógì khó 
khăn đâu Steve. Hãy đem nàng ra khỏi nhà tù của những điều kiện tiện nghi 
vật chất. Cho nàng về sống trong cái xã hội của Châu Mỹ La tinh chẳng hạn. 
Hay là về đây, tại cái làng Bình Quới này thì cũng tốt. Rồi nàng sẽ đi giặt lấy 
quần áo ở bờ sông. Sẽ phải rùng mình khi thấy thứ nước uống thiếu trong 
sạch mà những người dân làng thường uống. Rồi nàng sẽ ở chung và sẽ chia 



xẻ những vấn đề của dân làng. Cái mớ kiến thức mà nàng có đó sẽ có thể 
giúp đỡ dân làng cải thiện sự sống của họ. Nàng sẽ phải cực khổ, lo lắng. 
Nhưng mà nàng sẽ có những nụ cười trong veo như nắng sớm. Tôi biết chắc 
như vậy mà. Tuy nhiên, Steve đừng nghĩ rằng công việc giải phóng nàng là 
một công việc dễ dàng đâu nhé. Dù đau khổ, người ta vẫn không có can đảm 
từ bỏ khổ đau. Con người sợ khổ đau cho nên cứ chịu khổ đau hoài. 

Tiếp xúc với cuộc sống, với những khổ đau, những lo âu của thế giới bên 
ngoài, chia xẻ trong cảm thông tất cả những thứ đó với kẻ khác. Đó là 
phương thuốc mầu nhiệm nhất đế xua đuổi thế giới u ám của sự cô độc nội 
tâm. Anh mà cô đơn là tại vì anh tự giam giữ anh trong một cái vỏ giả tạo, là 
tại vì anh tưởng rằng anh là một thực tại riêng biệt không có liên hệ tới 
những cái khác. Nhà Phật nói là tại vì anh cho là “ngã” một cái gì “vô 
ngã...”. Mà thôi, đừng có tin nhà Phật. Steve ạ, bởi vì tôi nghĩ rằng cái tôi 
của tôi đây tuy nó không là ngã mà nó cũng không là vô ngã đó Steve. 

Cái thứ văn nghệ phản chiếu tâm trạng cô đơn thao thức cũng đã xuất hiện 
trên cái đất này lâu rồi Steve. Trong cái tình trạng bế tắc của chính trị, trong 
cái không khí trĩu nặng đe dọa của bạo lực và tiền bạc, con người rất dễ lây 
cái tâm trạng chán chường vô vọng đó. Huis clos No exit. Ngõ cụt. Không 
có nẻo ra. Cái gì cũng vô lý, cũng đáng nhổ nước bọt vào. Cái gì cũng giả 
dối. Sự vô lý cũng vô lý, sự giả dối cũng giả dối. Như thế đó, mà vẫn còn 
nói năng được. Nó tô một lóp sơn đen hắc ảm đạm lên cho khung cảnh. Nó 
trợ lực cho nếp sổng liều lĩnh, không trách nhiệm. Nó mở miệng nhân danh 
cho tự do. Neu cái thứ văn nghệ chỉ biết tuân theo lãnh đạo như một bộ máy 
được coi là một thái cực thì cái văn nghệ vô trách nhiệm này đích thực là 
một thái cực khác. Bên kia còn có thể nói vì một cái gì chứ bên này thì 
không thể nói vì một cái gì được hết. Tôi không bao giờ cho sự vô trách 
nhiệm là tự do cả. Tự do mà vô trách nhiệm thì không phải là tự do mà là tự 
hoại. Tự hoại và hủy hoại kẻ khác. Thứ văn nghệ đó làm cho tình trạng càng 
lúc càng bi đát, thứ văn nghệ đó giúp cho con người tự kỷ ám thị đế càng bị 
dày vò trong cô đơn, chán chường và mệt mỏi. Thứ văn nghệ đó cào quấu 
những vết thương cho thêm rách nát. Chúng ta cần có một đường hướng 
khai thị và trị liệu. Khai thị đế vạch rõ cho chúng ta biết sự thực về những 
vấn đề của chúng ta. Biết đế mà có ý thức. Có ý thức đế mà lo, chuyển hoán, 
cải tạo, chạy chữa; nghĩa là tìm ra được nguyên do của chứng bệnh và trị 
liệu. Nói thì chắc là Steve cười, chớ thực ra theo nguyên tắc này, ta phải 
isoler những người bị cái bệnh chán chường ra, hoặc giả phải isoler những 
người chưa bị bệnh ra một nơi. Nghĩa là phải thiết lập những “ấp chiến lược” 
văn hóa. Nhưng mà không phải cái kiểu “ấp chiến lược” ngày xưa của ông 



Diệm đâu, Steve đừng lo. Tôi nghĩ ở đây những trường đại học chẳng hạn, 
nên đế tách biệt ra, đừng cho nằm tại Saigon. Phải có những thành phố dành 
cho đại học, như thành phố Princeton hay là Oxíord vậy. Trường đại học cần 
có phong độ ngày xưa, nghĩa là phong độ một noi tu luyện. Phải có hoàn 
cảnh và không khí của sự tu luyện. Chớ ở Saigon hay Nữu Ước hay Ba Lê 
thì khó học hành lắm. Hồi tôi còn ỏ Princeton tôi có nghe một anh sinh viên 
than rằng: “Thành phổ Priceton đã như một tu viện rồi mà đại học Princeton 
là còn là một tu viện nữa. Thật là một tu viện trong một tu viện”. Thế mà 
không ai chối cãi được cái khả năng và không khí học tập ỏ Princeton đâu 
nhé. Steve có đồng ý không. Khi mà người ta mạnh khỏe thì mầm mong 
bệnh tật khó nhiễm và vật ngã được, vấn đề không là đi tìm sự trốn tránh mà 
chính là đi tìm sự tự cường tự lực đế chiến thắng. 

Steve oi, cái số tôi thế mà có nhiều may mắn. Bây giờ đây tôi có thể ngồi 
viết cho Steve yên ổn thế này cũng là nhờ các bạn trẻ bên này lo lắng và 
gánh vác được cho bao nhiêu trách nhiệm.hòi tôi ở bên đó cũng vậy. Nhớ lại 
cái hồi từ tháng sáu đến tháng mười năm 1963 mà xem. Thật là lận đận, lao 
đao. Hồi ấy như Steve biết, phong trào chống đối ông Diệm lên mạnh ở bên 
này. Một minh tôi ở bên đó phải lo biết bao nhiêu công việc. ít có đêm nào 
ngủ được. Tiếng chuông điện thoại làm thần kinh tôi căng thẳng. May mắn 
có Steve và có một vài người bạn trẻ khác phụ lực cho. Mặc dù bao nhiêu 
hăm dọa và khó khăn, chúng ta vẫn đi tới một cách mạnh bạo. Tôi nhớ cái 
buổi chiều ở American BUddhist Academy, đến nét mặt lặng lẽ của Steve 
khi em đem bình sữa và thẻ kẹo sô-cô-la tới. Căn phòng là một căn phòng 
tham thiền kiểu Nhật có đệm chiếu tatami Steve đã ngồi quỳ gối và trao bình 
sữa cho tôi một cách hết sức lặng lẽ và dễ thương. Thật không khác gì một 
chú thị giả ở đông phương. Steve nói: ăn một thẻ sô-cô-la nhỏ thì lấy lại 
được năng lực mau chóng lắm. Buổi chiều đó đúng hai giờ, là mãn hạn thời 
gian tĩnh tâm và cầu nguyện. Tôi dã đóng cửa tĩnh tâm, nhập từ bi quán đế 
cầu nguyện cho sự vượt thắng của tự do trên bạo lực, và thời gian đó kéo dài 
từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu. Tôi đã không ăn uống gì trong thời gian 
đó, trừ chai nước lã mà Steve đến thay một ngày hai lần. Hôm tôi họp báo ở 
Camegy Hall, Steve cổ gắng chạy tìm một nơi thanh tịnh cho thời gian tĩnh 
tâm ấy, và đã không tìm ra được. Tôi điều đình với ông u Thant cho tôi tĩnh 
tâm trong Hall ò meditation ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhưng ông từ chối. 
Ông từ chối bởi vì ông không muốn tỏ rằng là Phật tử ông có ý bênh vực 
Phật giáo. Ông nói là sợ làm như thế tức là tạo ra một tiền lệ. Tôi gọi điện 
thoại cho Internationnal Church Center cũng ở tại Liên Hiệp Quốc. Họ trả 
lời là được, nhưng cái phòng ấy phải trả ba trăm Mỹ kim một ngày. Ba trăm 
Mỹ kim! Thế nghĩa là một ngàn năm trăm Mỹ kim cho một thời hạn từ thứ 



hai đến thứ sáu! Bán nhà đi chúng ta cũng không trả nổi. Tôi bèn gọi 
American First Zen Institute. Gọi nhiều lần nhung không có ai trả lời. Sau 
cùng tôi gọi Đại đức trù trì ngôi chùa Riverside Drive và đuợc chấp thuận. 
Lúc đó là lúc đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu họp về vấn đề Việt Nam. 
Truớc đó, tôi đã làm việc gần gũi với nhóm các nuớc Á Phi đã đua đuợc vấn 
đề Việt Nam lên nghị trình của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhất là với ông 
đại sứ Tích Lan. Và tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều với báo chí và các hãng 
vô tuyến truyền hình. Hôm họp báo ỏ Carnegy Hall do tổ chức Nhân Quyền 
Quốc Tế bảo trợ, tôi nói “Dân tộc Việt Nam đã đau khổ nhiều rồi. Đây là lúc 
mà gia đình nhân loại phải cầu nguyện, phải hành động. Ngay sau cuộc họp 
báo này, tôi sẽ nhập thất tham thiền và cầu nguyện cho đất nuớc tôi, và tôi 
xin tất cả những thành phần gia đình của nhân loại, những ai biết thuong xót 
và đau khổ vì Việt Nam, hãy góp sức cầu nguyện cho đau thuong chấm 
dứt”. Báo chí tối hôm ấy có đạo đạt lại lời yêu cầu đó. Steve biết không, lúc 
ấy tôi đã gần kiệt lực rồi, tại vì truớc đó đã phải lận đận đi Hoa Thịnh Đốn, 
Chicago và các noi khác đế vận động ủng họ cho cuộc đấu tranh bên nhà. 
Một cuộc diễn hành của Việt kiều đã đuợc tổ chức truớc tòa Bạch ốc. Biếu 
ngữ đuợc chở từ Nữu ước xuống. Cuộc diễu hành thật cảm động. Nhiều anh 
chị có con năm bảy tháng cũng ẳm đi biếu tình. Nhiều nguời Mỹ mua nuớc 
cam tới cho chúng tôi uống. Tất cả các hãng truyền hình đều có mặt. 

Một điều bất tiện cho tôi nữa là phòng tham thiền nằm ỏ trên gác; mỗi khi 
muốn dùng phòng rửa mặt thì phải buớc xuống và leo lên mấy chục bực 
thang. Mồi một cử động tiêu phí nhiều năng lực. Trong năm ngày, tôi đã 
phải đi lên đi xuống có tới mấy muoi bận. Steve đã giữ gìn không cho nhà 
báo nào hay hãng truyền hình nào ra vào hết. Và mãi đến chiều thứ sáu khi 
đem sữa và thẻ sô-cô-la tới, Steve mới cho biết là chấm dứt thời hạn tĩnh 
tâm, tôi phải tiếp hai hãng vô tuyến truyền hình, bởi vì họ có ý muốn giúp 
cho vấn đề thêm sáng tỏ. 

Tôi uống từng ngụm sữa nhỏ và “nhai” những ngụm sữa ấy truớc khi nuốt. 
Và tôi cũng nhai một miếng sô-cô-la, tuy lúc đó tôi không tin cái thuyết của 
Steve mấy. Steve kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi 
nhập thất. Rồi Steve đua cho tôi xem mấy cái thu ở nhà gởi sang. Có mấy 
cái thiệp chúc sinh nhật. Thì ra sinh nhật của tôi nhằm ngày hôm kia mà tôi 
không nhớ, lúc tôi đang còn trong thời gian nhập thất. Một cái thiệp do 
chính tay em tôi vẽ. Đó là một vuờn cau vì bão tố đã gãy đổ gần một nửa. 
Phía duới, em tôi đề: mua quê huong. . . 



Steve kế chuyện nho nhỏ cho tôi nghe trong khi ở phòng ngoài người ta bắt 
giây điện và bóng đế sửa soạn cuộc phỏng vấn. Steve đã nói với tôi: “Thầy 
đừng nói, chỉ nghe thôi, để dành sức một lát nữa mà trả lời các cuộc phỏng 
vấn”. Cũng may Steve nhỉ, các cuộc phỏng vấn truyền hình thường chỉ kéo 
dài mươi mười lăm phút, không như những cuộc phỏng vấn của nhà báo có 
khi kéo dài cả tiếng đồng hồ. 

Sau đó, Steve đưa tôi về nhà ở đường 109 bằng xe taxi. Những ngày sau đó 
Steve săn sóc tôi và không cho tôi làm gì hết. Steve nấu ăn thật tệ, nhưng mà 
trông thấy Steve lui cui dưới bếp, tôi thương quá. Tôi đã quen nấu cho Steve 
ăn, như một bà mẹ săn sóc con. 

Thật là êm đềm, khi ta có dịp nhắc những kỷ niệm quá khứ cho nhau nghe, 
có phải không Steve? Nhưng cuộc đời không phải chỉ là quá khứ. Nó còn là 
hiện tại và tương lai. Chúng ta phải nhìn về phía trước mặt. Những ngày lao 
đao, trốn tránh lận đận hồi ấy đã qua rồi. Nhưng những vấn đề của hôm nay 
đang còn. Và chúng ta đang đối diện với chúng. 

Chiều xuống rồi. Tối nay tôi phải trở về thành phố. Hẹn Steve thư sau. 


Hết chương 12 
— oOo— 

XIII 

Thiền không phải là suy tư về những vấn đề triết học, Steve ạ, nhất là lối suy 
tư với hy vọng tìm ra giải đáp. Thiền là gieo những vấn đề lớn nhất của cuộc 
đời vào chính mảnh đất của bản thể mình, của tâm hồn mình, của máu huyết 
và xương tủy mình. Thiền là nuôi nấng bằng trọn con người mình - nếu quả 
thực mình có một vấn đề khấn thiết. Rồi thiền cũng có khi là một cuộc đấu 
tranh thập tử nhất sinh trong một khoảnh khắc nào đó đe được sống hay đe 
được trở lại trong giòng lưu chuyến sâu thẳm. Có những giây phút gian nan 
hiểm nghèo quyết định cả một đời mình nhưng chang có ai hay ai biết. Mình 
hoàn toàn cô độc. Lại có những buổi công phu phải quán tự tâm, khi thì 
những thắng lợi xẩy ra liên tiếp, khi thì hiếm nguy đe dọa, khi thì thất bại 
nằm chết cứng một mình. Nhưng mà Steve đừng nghĩ thiền là những thứ tôi 
vừa kể đó. Những thứ tôi vừa kể đó thể chỉ để dành riêng cho tôi thôi. Để tôi 
nói chuyện này cho Steve nghe. Hãy tưởng tượng chúng ta là những đứa bé 
con đi chơi và gặp một ông già đang ngồi câu. . . trên một bãi cỏ xanh. Ông 


ta câu rắn. “Bãi cỏ xanh mướt như thế này đáng lẽ có thể trồng bao nhiêu 
thứ hoa đẹp. Nhưng mà có những con rắn nằm phía dưới. Lão phải câu tất cả 
chúng nó lên, và đập chết hết, trước khi chúng ta có thế vun bón khu vườn”. 
Rồi ông già kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm câu rắn của ông ta. Có những 
con rắn con, nằm trong những cái hang con. Khi nhử chúng lên được trên 
mặt đất thì chúng nằm quay ra chết, khỏi cần đánh đập gì hết. Lại có những 
con rắn lớn. Câu chúng lên, phải cẩn thận. Neu không đủ sức đập chúng 
chết, chúng sẽ cắn mình trước, và mình ngã quỵ. Vì vậy phải biết mình biết 
ta. Phải biết lúc nào mình đủ sức, lúc nào mình không đủ sức. Lại có những 
con rắn cần được câu lên một lúc hai con, đế chúng nó tự tiêu diệt nhau, khỏi 
phải nhọc sức mình đánh đập. Chúng ta thích thú nghe ông già kể chuyện và 
ngồi chứng kiến, tuy chúng ta có hoi sợ sệt. Có nhiều lúc thiền định nó 
giống như vậy đó Steve. Dưới đáy tiềm thức anh, từ vô lượng vô biên kiếp, 
đó là nói theo kiểu nhà Phật - có những con rắn, hoặc những con ma, hoặc 
những con gì đó mà ta không thể gọi tên. Có người gọi là triền là sử là tập. 
Chúng nằm ở đó và chúng chi phối. Vậy muốn được tự do ta phải mời chúng 
lên choi trên mặt phang ý thức. Cũng không phải là đế đánh đập chúng như 
trường hợp ông già câu rắn kia đâu. Chúng tôi cần nhận diện chúng, đối 
thoại với chúng, và nói với chúng rằng chúng ta không sợ chúng, bởi chúng 
ta là bạn chúng. Thế mà rồi chúng sẽ trở nên dễ thưong hết chỗ nói đó Steve. 
Còn nếu không thì chúng vẫn tồn tại như là những mối đe dọa thường nhật 
của mình. Điều cần yếu là mình không nên sợ đối diện chúng. Và chỉ cần 
cấn thận, biết lúc nào là lúc mình có thể mời chúng đến choi. Thế thôi. 
Nghĩa là mình phải sẵn sàng. Thiền là sẵn sàng. Cũng gần như hướng đạo 
sinh vậy. Phải sẵn sàng. Nhưng mà muốn sẵn sàng thì phải có công phu sắp 
sẵn. Ví dụ bây giờ có người nói với Steve: tôi cho anh biết độ hai ngày nữa 
thì anh chết. Neu Steve tin người đó chắc là Steve sẽ cuống lên. Bởi vì Steve 
không sẵn sàng. Không phải là không sẵn sàng đế chết mà là không sẵn sàng 
đế mà có phản ứng thông minh nhất đối với cái ý tưởng kia. Cũng như bây 
giờ người ta cho biết cái cô Hạnh Trí Tử mỹ miều kia không chịu yêu Steve 
nữa và đã đi theo một người con trai khác, thì Steve cũng thấy rõ là mình 
chưa sẵn sàng đế mà đối phó với một ý tưởng như vậy. Và không sẵn sàng 
cho nên Steve sẽ không biết đặt chân đặt tay vào đâu cho phải khi xúc sự. 
Và Steve chuốc lấy nhiều khổ đau. 

Lý do quan trọng nhất khiến cho Steve không sẵn sàng là sự sợ hãi những ý 
tưởng đó, sự ghét bỏ những ý trong đó. Steve không thích nghĩ đến cái chết 
của mình cũng không khí thích nghĩ đến cái phụ bạc có thể có của Hạnh Trí 
Tử. Xin lỗi Steve nhé, tôi lấy ví dụ choi vậy mà thôi. Vì không thích, cho 
nên Steve cứ dìm chúng xuống dưới cát đế có cảm tưởng là chúng không thể 



có. Neu bây giờ Steve mời chúng nó ra trình diện và cười với chúng, thế là 
mọi việc xong xuôi. Nhưng mà cũng không dễ lắm đâu, hỡi người bạn trẻ 
tuổi của tôi. 

Mới hôm đầu tháng đây đi qua Giác Minh tôi ngạc nhiên thấy Lý ngồi trong 
phòng khách, hai tay bị còng lại. Thứ còng có khóa rất chắc. Xung quanh Lý 
các bạn bè ngồi đông toàn là những nhà văn, nhà báo. Báo của Lý bị đóng 
cửa từ mấy tháng nay rồi, nhưng mà Lý vẫn tiếp tục cuộc vận động dư luận, 
không chịu thua. Chúng lùng bắt Lý. Đã có lần Lý cải trang đi tạm trú ở 
miền Gia Định. Khi Lý trở về xin tạm trú ở Giác Minh, không ai cho phép 
Lý đi ra khỏi chùa. Thế mà hôm đó tự dưng Lý ra khỏi chùa. Lập tức hai 
người lạ mặt đến xốc tay Lý kéo đi. Lý la lớn lên. Người bên đường đổ xô 
lại. Hai người lạ mặt vội vàng áp Lý tới cột trụ xe buýt và khóa còng hai tay 
Lý vào rồi lần mất. Những người bên đường xúm lại đưa bổng Lý lên cao 
luồn tay ra khỏi cột. Và với hai tay bị còng như thế, Lý trở về Giác Minh, 
yêu cầu gọi các bạn lại. Có người đang đi gọi thợ sắt đế chặt chiếc còng, cổ 
tay Lý đỏ bầm. Thấy tôi, Lý cười, cổ tôi khan lại, không nói ra tiếng. Như 
thế này thì còn trời đất gì nữa. Giữa ban ngày ban mặt, lúc một giờ trưa, 
ngay trong khu đông đảo nhất của thành phố. 

Steve ơi, chúng tôi đang tiếp tục đi tới đây. Những sẽ gì xảy ra cho chúng tôi 
ở đàng kia, chúng tôi chưa biết. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin ở khả năng 
con người, dù con người có tỏ ra ác độc đến mấy đi nữa. Kẻ thù của chúng ta 
không phải là con người; kẻ thù của chúng ta là vô minh, là cựu thù. 

Thôi, đế tôi đưa Steve vào làng thăm đế quên đi trong giây lát tất cả những 
vấn đề gay go đó. Steve xem, đây cũng là một làng nước mặn, thành ra vấn 
đề nước uống là một vấn đề lớn lao của làng. Người ta phải “đổi” một đôi 
nước tới ba đồng bạc, khi xe nước ngọt chèo tới và dân làng đem thùng và 
quang gióng ra để “đổi”. Người ta dù chữ “đổi” để khỏi dùng chữ “mua”, 
bởi vì nếu có người “mua nước” thì phải có người “bán nước” điều mà 
không ai muốn xảy ra cả. Steve xem, người dân quê yêu nước biết chừng 
nào ! Steve đi qua con đê này và rẽ về phía bên trái. Cái hồ nước xây bằng đá 
này có thể chứa sáu thước nước, do dân làng góp và xây nên với sự trợ lực 
của chúng tôi. Một cái đơn do dân làng ký đã được bộ Công Chánh chấp 
nhận. Thế là lâu nay cứ mồi tuần ba lần xe Công Chánh về ghé đổ nước ngọt 
vào hồ nước. Dân làng chỉ có việc ra gánh. 

Tuy vậy vấn đề nước chỉ khó khăn trong mùa nắng thôi Steve. về mùa mưa, 
nước sông trở thành nước ngọt và nước mưa hứng được có thể dùng dư dả. 



Đám đất lớn phía tay trái kia đã được dân làng khai phá trồng trọt; hoa mầu 
được chia đều cho nhau dù đó không phải là đất của người trong làng. Đất 
đó là đất chính quyền bỏ hoang từ bao nhiêu năm. Có những thứ cây cối có 
thể chịu được nước mặn, nhưng mà có những thứ cây phải chờ đợi đến mùa 
mưa mới có thể trồng trọt được. Bé Lê ở trong làng bảo là có những cây bầu, 
cây bí nếu ta tới từ nước sông (mặn) pha với nước mưa (ngọt) cho chúng thì 
chúng cũng quen dần với nước mặn và cuối cùng có thể chấp nhận được 
nước mặn. Cũng hay nhỉ. Steve có muốn về đây đế tôi tưới cho một ít nước 
mặn, xem thử cậu có chấp nhận được không nào? 

Dân làng đã bắt đầu trồng nấm rom đế bán theo phương pháp chỉ dẫn. 
Nhưng mà rơm năm nay đắt rồi; số ruộng được canh tác giảm xuống thật 
nhiều trong toàn quốc. Phải đế dành rơm cho trâu bò ăn, nhất là trâu, cho tới 
mùa gặt mới. Có nhiều gia đình đã thực hiện chương trình nuôi gà, và họ đã 
thành công. Ban đầu, khi chúng tôi đề nghị nuôi gà, nhiều nhà lắc đầu. Gà 
của họ nuôi chết hoài. Họ nói: đất nước mặn, gà đi kiếm ăn cứ bị bệnh chết. 
Chúng tôi biết không thể thuyết phục họ bằng lời, nên tự xuất vốn nuôi một 
trăm con gà bằng lồng úm. Chúng tôi mượn nhà bé Lợi đế thực hiện công 
tác trình diễn chứng minh. Bé Lợi chưa bao giờ thấy một cái lồng nuôi gà có 
hệ thống lò sưởi, nên tò mò lắm. Chúng tôi sưởi lồng bằng đèn bão. Gà con 
thì chúng tôi mua giống New Hamsphire. Thực phẩm của gà chúng tôi mua 
nhiều bao lớn đã được trộn sẵn. Những con gà con lớn lên mau như thổi. 
Chúng tôi theo đúng phương pháp chăm sóc, vệ sinh cho gà, nhỏ thuốc lồ 
mũi cho gà, vân vân... Sau đó ba tuần, chúng tôi bắt đầu đem dụng cụ về 
làng đóng những chuồng gà tơ và gà giò. Bởi vì không mấy lúc nữa, gà con 
trở thành gà tơ. Nhà của bé Lợi luôn luôn có khách ra vào. Bác Ba, thím Tư, 
bà Bảy ai đến thăm cũng ngạc nhiên khi thấy gà lớn nhu thổi mà không chết 
con nào. Một đồn mười. Thế rồi chúng tôi được hỏi ý kiến. Năm ba gia đình 
quyết định nuôi gà đế kiếm tiền lợi tức. 

Mọi công tác ở các làng thí nghiệm đều được thực hành theo kiểu đó nghe 
Steve. Ban đầu thì phải nghiên cứu về tình trạng chung của làng về các mặt 
y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội. Rồi tùy theo tình trạng mà bắt đầu công cuộc 
cải tiến. Phải đánh thức ước muốn của dân làng dậy bằng những công tác 
trình diễn chứng minh. Và tự nhiên dân làng hưởng ứng. Tuy vậy cũng công 
tác đầu phải làm ở nhiều làng vốn không phải là những công tác y tế và giáo 
dục. Trong thành phần giảng viên của trường Xã Hội, có một vị tăng sĩ mà 
chúng tôi gọi là thầy Tám: vị này chứng tỏ một khả năng thu phục nhân tâm 
rất lớn. Chúng tôi đôi khi cũng gọi đùa thầy là “bách khoa tự điển” bởi vì 
ông biết thật nhiều chuyện. Có lẽ chuyện gì ông cũng biết. Từ tiếng Pháp 



tiếng Anh, tiếng Miên cho đến thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Ngoại Khoa; từ 
việc trồng cam trồng buởi cho đến việc gieo hạt bí hạt bầu, từ dạy học cho 
đến coi sóc công truờng kiến trúc. Chính ông sẽ coi sóc họa đồ và điều khiển 
việc xây cất truờng Xã Hội của chúng tôi. Trong một làng thí điếm kia, mồi 
lần thầy Tám về, ông chỉ mang theo một cái gói nhỏ trong đó có đựng cau, 
trầu, một ve dầu gió bạch tuợng, vài trái chanh, một ít bông gòn và vài cái 
kim. Thế mà đuợc việc bằng mấy các cô cậu khác. Ban đầu thì thầy tìm tới 
nhà một nguời bị bịnh ban, một cậu bé chẳng hạn. Thầy cạo gió, và nếu cần 
thì “cắt”. Cắt có nghĩa là chích lễ, một loại châm cứu giản dị. Thầy dùng lá 
trầu hoặc một múi chanh. ít khi thầy dùng tới thuốc uổng hay thuốc chích. 
Mà lạ quá, nguời bịnh nào đuợc thầy “hành nghề’ cũng mát ra, và qua đuợc 
con nóng. Tài thật. Thế rồi thầy mở khăn gói ra, ngồi trên bức ngựa, lấy trầu 
nhai bỏm bẻm, mời mọi nguời trong gia đình. Rồi thầy nói chuyện mua gió, 
mùa màng, thời tiết. Chuyện gì thầy nói cũng hay, thế mới lạ chứ. Dân làng 
mê thầy. Và hàng xóm ai bị bệnh đều mời thầy tới. Hầu hết cả xóm đều là 
nguời chịu on thầy, một cái on nhỏ nhung mà thật bền chặt. Và thầy đề nghị 
cái gì, dân làng cũng sốt sắng huởng ứng, Steve ạ. Ớ mỗi làng Việt Nam đều 
có một ngôi chùa và một ông thầy chùa. Neu thuyết phục đuợc ông thầy theo 
phong trào cải tiến nông thôn thì chắc là không bao lâu phong trào phải 
thành công. Khỏi phải tâm lý chiến, ấp chiến luợc gì lôi thôi. Có phải không, 
hiện giờ chúng tôi rất cần chuyên viên, và chúng tôi phải lo đào tạo. Lấy 
kinh nghiệm của thầy Tám, công tác đua vào chuông trình học tập của 
truờng môn thực hiện ngoại khoa. Nguời công tác viên xã hội sau này cần 
phải nói chuyện hay nhu thầy Tám, đến với dân làng dễ dàng tự nhiên nhu 
thầy Tám. Điều đó quan trọng hơn những kiến thức có tính cách bác học mà 
thiếu giá trị thực dụng. Khinh thuờng kho tàng kinh nghiệm của dân quê tức 
là mua chuốc lấy thất bại. Phải xem kỹ thuật mới nhu một cái gì đi đến bổ 
túc, chứ không phải đế bài bác, những kinh nghiệm và phuơng pháp truyền 
thống. Chúng tôi có ý muốn kết nạp những thanh niên nam nữ gốc ở huơng 
thôn hơn là ở thành thị, bởi vì họ có khả năng hiểu biết và đến với nguời dân 
nông thôn dễ dàng hơn. 

Ngôi truờng mà Steve thấy đây không phải là không có một lịch sử kỳ thú 
đâu nhé. Ban đầu, một cộng tác viên về làng, và làm quen với vài em bé 
trong lúc chơi đùa, câu cá, hát hò. Rồi anh công tác viên đó hỏi thăm về sự 
học hành của các em, và rốt cuộc là các em bằng lòng đế hco anh dạy cho 
mà học thay vì đi chơi rong suốt ngày. Họ ngồi dirới gốc cây, kê một tấm gỗ 
đế viết chữ. Thế rồi chỉ một tuần sau, sổ học trò tăng lên muời mấy em. Một 
“bác” phụ huynh thấy thuơng, liền gọi tất cả vào nhà ngồi học. Họ đuợc 
phép sử dụng bức ngựa bên chái. Thế là họ tách năm tấm ván ra, lấy gạch kê 



làm năm chiếc ghế dài. Còn dư chỗ cho bốn năm em. Mấy tuần sau trẻ em 
tới đông thêm. Không khí học tập vui vẻ hăng hái. Phụ huynh mừng rỡ thấy 
con mình được học đế sau này có “dăm ba chữ”, khỏi thua kém con người 
ta. Họ thưong thầy giáo lắm. Steve biết sao không, ở Việt Nam chúng tôi 
chịu ảnh hưởng Nho giáo khá sâu đậm. Ngày xưa, ông vua là quan trọng hơn 
hết, rồi mới đến ông thầy, rồi mới đến ông cha. Quân, Sư, Phụ tức là “tam 
cương”. Chắc chắn là Steve biết dư điều đó, tôi khỏi cần phải xổ nho ra nữa. 
Vì vậy địa vị của ông hương sư rất là quan trọng, bởi vì ông ấy thay thánh 
hiền đế dạy chữ nghĩa đạo đức cho con cháu. Cho nên người công tác viên 
xã hội nếu bắt đầu bằng công tác giáo dục, sẽ chiếm được chỗ khá tốt trong 
lòng người dân làng. Nhất là khi anh có thể dạy cho trẻ em thêm phép tắc 
ngoan ngoãn. Anh được các môn đệ bé tí của anh mời về nhà chơi, và cha 
mẹ các môn đệ ấy bao giờ cũng đón tiếp “thầy” của con mình một cách niềm 
nở. Thế là anh có dịp tuyên truyền cho chương trinh cải tiến sinh hoạt nông 
thôn, một cách gián tiếp và kín đáo, cố nhiên, và tiếng nói của anh sẽ rất dễ 
lọt vào tai người đã sẵn có cảm tình với anh. 

Khi học trò đông quá mà chỗ học thiếu thốn, các phụ huynh họp lại đế giải 
quyết vấn đề trường ốc; có khi họ tự động làm như thế mà khỏi phải có ý 
kiến của người cộng tác viên. Một buổi họp như thế cố nhiên đưa đến kết 
quả là sự quyết định dựng một ngôi trường cho làng. Và người thì cho tre, 
người thì cho gỗ, người thì cho gạch, người thì cho công. Vật liệu không 
hiếm. Ban đầu chỉ cần là trường bằng tre, tranh và đất thôi. Khi mà dân làng 
ý thức được sự cần thiết, thì tự nhiên khả năng của thôn quê đế tự cải tiến trở 
nên lớn lao. Người dân không nghèo như họ tưởng hay như chúng ta tưởng, 
ít nhất là trong tiềm năng của họ và của xứ sở họ. Đó, cái ngôi trường bốn 
gian mà Steve thấy đó là của chính họ làm ra. Họ không cầu xin của Chính 
phủ hay của viện trợ một xu nào. Hiện giờ đã có tới hai giáo viên là người 
làng, những giáo viên khác cũng sẽ thay thế bằng dân làng khi điều ấy trở 
thành có thê. 

Có năm sáu thanh niên nam nữ trong làng tham dự sốt sắng vào công việc 
xây dựng và cải tiến. Có một cậu mười lăm tuổi tên là Mười - có thể nói nó 
là một cộng sự viên đắc lực. Cha của Mười mất rồi. Mẹ nó cũng vậy. Mẹ của 
nó bây giờ là mẹ ghẻ. Nó có một đứa em gái chín tuổi rất kháu khỉnh dễ 
thương, cùng cha khác mẹ. Nó làm nghề “cày đáy” nghĩa là chài lưới. Từng 
đó tuổi mà gánh vác việc gia đình như một người lớn. Và nó cũng cư xử như 
một người lớn. Steve biết không, buổi sáng trước khi cho thuyền đi, nó cũng 
uống rượu “cho ấm bụng”. Và những buổi chiều thuyền về, trong khi em nó 
lo bán mẻ cá, nó ngồi “nhâm nhi” be rượu, khe khà như một ông lão. Tội 



nghiệp quá. Việc làm thì nặng nhọc. Bà dì ghẻ thì không ấm áp ngọt ngào. 
Không có một thứ giải trí lành mạnh nào. Không có phòng đọc sách, không 
có đàn hát, không có truyện kiếm hiệp, không có hội hè, bạn hữu đồng điệu, 
không có thể thao, bóng chuyền, bóng bàn. . . Chỉ có uống ruợu và đánh bạc. 
Em gái nó, con Muời Một, là học trò truờng Chim Son Ca. Có một hôm tới 
truờng hai mắt đỏ hoe. Cô giáo hỏi vì sao. Nó nói anh nó bỏ nhà đi gần một 
tuần nay không chịu về. Hỏi nó thằng Muời đi đâu. Nó nói: nghe nguời ta 
nói anh nó xin vô làm công trong hãng sắt nguội trên Saigon. Kh i tôi nghe 
câu chuyện, tôi nói. Chết rồi, thằng bé bị đô thành quyến rũ mất rồi. Đế em 
nó lại đây ai nuôi. Hay là đế cho cái bà dì ghẻ thiếu cảm tình ấy? Nó, nó 
thuong em nó hon là mẹ con bé thuong. 

Hơn một tháng sau, cô Chín, một trong các huớng dẫn viên thực tập ở làng, 
gặp Muời đang đi trên một con đuờng miệt Hàng Sanh. Mới đầu Chín không 
nhận ra nó, bởi vì nó mặc áo sơ mi rằn ri và quần cao bồi. Nó đi với một 
thằng bạn có vẻ mặt rất là Saigon. Có vẻ mặt Muời thì vẫn còn mang cái nét 
thơ ngây non non dại dại nhà quê. Con mắt nó vẫn còn chứa đựng sự ngơ 
ngác. Chín đã tới và hỏi: Có phải em là em Muời không. Nó thấy Chín thì 
mừng và nói: “Phải. Chị đi đâu vậy”. Và nó nói với thằng bạn. “Thôi mày đi 
chơi một mình đi, để tao gặp nguời quen”. Chị Chín đua nó vào một quán cà 
phê. “Này Muời, bộ lâu nay em đi làm đuợc nhiều tiền lắm hả”. “Đâu mà có, 
chị. Làm ở sắt nguội cũng đủ ăn mà thôi, không hơn gì ở làng”. “Vậy tại sao 
em bỏ làng mà đi”. “Tại buồn lắm chị Chín ơi. Cả đời nhu vậy hoài không 
có gì vui hết. Rồi mai mốt em đi lính, thế là xong”. “Vậy chớ em đế con 
Muời Một một mình à? Mày không thuơng em mày sao, hả Muời?” Nó yên 
lặng, lúng túng. Chín không khuyên nó trở về làng ngay, mà chỉ hỏi xem nó 
làm tại hãng nào đế thỉnh thoảng lại thăm. “Em làm ở sở B.s. gần Đakao đó 
chị”. Chín hẹn trua thứ bảy tới đón nó đua về làng thăm em. Nó nhận lời. 

Từ đó ở làng có những buổi văn nghệ do học sinh tổ chức với sự tham dự và 
huớng dẫn của các giáo viên, các nguời bạn trẻ của làng từ các nơi tới. Có 
khi học trò truờng Tình Thuơng bên làng Thảo Điền qua tổ chức, rồi thì học 
trò bên này đáp lễ. Muốn tổ chức “văn nghệ” lúc nào cũng đuợc. Dân làng 
lớn tuổi mà cũng tham dự thật tình. Nhiều nguời biết ca sáu câu vọng cổ. 
Những buổi chiều mát, ở gốc cây dừa. Những buổi sáng trăng. Tủ sách của 
làng bây giờ có nhiều sách đọc giải trí. Và vô số tiểu thuyết kiếm hiệp. Lại 
có cả trọn bộ “Cô gái Đồ Long”. Buổi tối trong gia đình, tiếng thỏ thẻ của 
các em bé đọc tiểu thuyết Tàu tạo nên một không khí ấm cúng. Rồi thì có 
bóng bàn, bóng rổ. Các ông “cụ non” trong làng bắt đầu say mê những thứ 
giải trí mới, và bỏ dần uống ruợu đánh bạc. Chị Chín dọa các cậu “Tôi sẽ xúi 



con gái ở các làng bên không thèm lấy các cậu. Lấy các cậu đế rồi các cậu 
ruợu chè be bét làm khổ gia đình ấy à. Mới muời ba, muời lăm tuổi mà đã 
uống ruợu”. “Đừng làm ác, chị Chín à; có cậu trả lời. Mà thiếu gì con gái. 
Tụi tui sẽ đi cuới con gái làng thật xa. Nhung mà nói choi đó chị Chín. Buồn 
thì tụi tui uống chút chơi, chớ có say sua gì đâu. Bữa nay có giải trí lành 
mạnh rồi thì không uống nữa cũng đuợc”. 

Cậu Muời của chúng ta ngày nay đã trở về làng rồi. Khỏi phải nói, con em 
gái nó mừng hết sức Muời cũng đã trở lại nghề chài luới. Những thời gian 
còn lại trong ngày, nó dùng đế hoạt động cho phong trào làng. Nó có vẻ đàn 
anh lắm. Bọn trẻ con rất thích. Nó thích tổ chức thiếu nhi nông thôn, thích 
chơi bóng chuyền; nó tập đánh đàn măng-đô và rất say văn nghệ. Giọng nó 
không tốt lắm, nhung nó rất ua ca hát. 

Steve ơi, tôi là nguời rất tha thiết đến việc làm làng nhung mà tôi thấy tôi 
thua kém thầy Tám cô Chín và rất nhiều nguời khác. Nhìn những thắng lợi 
liên tiếp của những nguời trẻ có lòng kia, lòng tôi thấy phấn khởi và hy vọng 
hơn. Thì ra rôi là nguời đuợc thừa huởng cái kết quả truớc hết, chớ không 
hẳn đã là nguời dân nông thôn. Anh đuợc yêu mến, đuợc chấp nhận, đuợc 
tin cậy. Anh lại sống có hy vọng, có uớc mơ. Thế thì anh còn đòi hỏi gì nữa. 
Chính anh là nguời thừa huởng công trình của anh truớc hết, bất cứ thứ công 
trình nào mà anh có thể gọi là công trình. Điều đơn giản đó, gieo ngô đuợc 
ngô, gieo đậu đuợc đậu, thế mà cũng phải lao đao lắm mới chứng thực đuợc 
nó. 

Steve ơi, cái không khí Phuơng Bối phãng phất ở đâu đây, trong khi chính 
Phuơng Bối thì bị cô lập hóa trên miền núi rừng Bsu-Danglu lặng lẽ. Có lẽ 
vì có những con chim cũ của Phuơng Bối hay lui tới, nhất là ở những làng 
quê nhu làng này. Mà có lẽ là tại Phuơng Bối ngự trị nơi lòng của mỗi 
nguời. Phuơng Bối là tình yêu. Là hy vọng. Một ngày nào đó chúng tôi 
mong sẽ đuợc đoàn viên trong chiếc nôi bông đá, hoa rừng và cỏ dại ấy. 
Những khu làng tuơng đối yên tĩnh nhu khu làng này ngày mai có còn đuợc 
yên tĩnh nữa không? Sự dựng xây phải đuợc thực hiện từng chút từng chút 
với tất cả công phu. Những sự phá đổ thì không cần đi từng birớc một. Một 
vài phút, một vài giờ đồng hồ, thôi thế là tất cả tiêu tan. Chiến tranh không 
tôn trọng một giá trị nào, kể cả những giá trị truyền thống và nhân dân. Và 
nhất là nó tiêu diệt hy vọng. . . 



Hết chương 1 3 


— oOo— 

XIV 

Trời nóng quá Steve ơi. Mồi lần về được đến làng rồi tôi sung sướng như là 
được bơi lội trong một giòng sông mát. Ớ đây có nhiều gió. Nhìn đồng lúa 
và rạch dừa xanh là có thể thấy thoải mái rồi. Cái nơi chúng tôi cư trú ở 
Saigon thật là tệ quá. Nóng không chịu nổi. Chúng tôi ở tận trên gác nhì. 
Tràn nhà bằng giấy và nẹp gỗ. Chật chội lắm. Thế đó mà không nóng bức 
sao được. Buổi trưa chúng tôi cứ phải mặc áo ngắn xuống ngồi ở dưới gốc 
cây cau cho đỡ bức. Ăn uống không được. Ông Tư hàng xóm xúi tôi đặt một 
cái máy lạnh trong phòng. Đặt cái máy lạnh trong phòng thì tốn một số tiền 
nào đó, nhưng mà mình sẽ làm việc bằng hai, thế có lợi không! Ông Tư nói 
tới chuyện lợi hại; ông cũng có lý một phần nào đó. Quả thật trời nóng như 
thế chang viết lách soạn chấm gì được. Mình cũng thấy bị xiêu xiêu. Nhưng 
mà nghĩ lại thì không được. Không thế nào được. Không phải là vì cái máy 
quá đắt. Ông Tổng thư ký nói có thể mua một cái thứ ít tiền được. Nhưng mà 
ở trong cái xóm nghèo đó mà mình có máy lạnh đặt trong phòng thì thật là 
không biết đồng sự một chút nào. Thiên hạ sẽ nhìn bằng con mắt gì. Cái xe 
hơi của trường là một cái xe cũ, cái mã của nó còn có thể chấp nhận được 
không ai nói gì. Nhưng mà một cái máy lạnh, thì thật là. . . nhìn cao quá. Tôi 
liền kiếm giải pháp khác. Phía trước có nhà anh Bảy, có gác. Ánh độc thân. 
Buổi sáng xách mô-tô đi làm, chiều tối mới về. Ảnh bằng lòng cho tôi sử 
dụng nhà trong lúc ảnh đi vắng. Thế là tự nhiên tôi có cả một lâu đài. Lâu 
đài này rộng chừng bổn thước dài chừng chín thước. Phía dưới mát hơn trên 
gác nhiều. Những lúc cần viết lách, tôi sang bên ấy, với một chiếc chìa khóa 
anh Bảy cho. Khi nào muốn trốn khách đe có thì giờ làm việc tôi cũng sang 
bên ấy. Steve đừng lấy làm lạ khi nghe tôi nói đến chữ “trốn khách”. 
Thường thường bên này mồi khi đến khách cứ đến tự nhiên, chứ không gọi 
điện thoại hay hẹn gặp trước. Vì thế mình đi trốn chẳng có tội lỗi gì cả, chỉ 
trừ giờ mình phải ngồi ở chồ bàn giấy. Tôi ghét cái bàn giấy nhất, Steve à. 

Chúng tôi cũng phác giác ra được một cửa hàng bán chè đồ xanh và chè 
bông cau nấu theo kiểu miền Trung. Tôi thì tôi thích hai thứ chè ấy lắm. Chè 
là gì ấy hử? Chè là một thứ xúp ngọt. Biết cắt nghĩa làm sao. Cứ ăn mới biết 
ngon chứ Nguyên Hưng nói “xúp ngọt” chắc Steve lắc đầu rồi. Họ cất chè 
trong tủ lạnh. Mồi khi trời nóng mà được ăn một hai chén (nhỏ xíu thôi) thì 
cũng ngon như là uống nước dừa. Steve thèm nước dừa lắm phải không? 


Giữa tôi và Nguyên Hưng có một sự khác nhau rất lớn - nói như thế nghĩa là 
còn có nhiều sự khác nhau nhỏ hơn, đó là Nguyên Hưng thì ghét thức ăn 
ngọt mà tôi lại ưa. Thành thử mỗi khi nhờ bé Tám mua về, chỉ có mình tôi 
ăn, còn Nguyên Hưng thì ngồi ngó. Có khi bé Tám ăn với tôi. Có khi thì 
Mần hay Toàn, nếu gặp dịp họ đến chơi. Toàn độ này coi sóc một nhà in, 
bữa trưa nào cũng ghé tôi chơi. Và cũng thỉnh thoảng trả tiền chè bông cau 
hoặc chè đỗ xanh. Còn Man thì lo nhà sách với Tuệ. Tất cả đều có phận sự 
rồi, Steve. 

Chiều hôm nay tôi ở lại ăn cơm ở đây, trong làng, với Quảng và Thu hai 
công tác viên thường trực. Bà Bảy trong xóm mới đem cho chúng tôi hai trái 
mưóp ngọt và mấy lon nếp “gọi là ăn lấy thảo”. Quảng và Thu ở đây được 
các bà chấp nhận như làcon cháu, hai trái mướp đắng nấu canh chắc ngọt 
lắm - ngọt như là tình người dân quê đối với cái gì họ đã chấp nhận. Thu kể 
cho chúng tôi nghe câu chuyện nhỏ sau đây. Tuy đơn sơ mà cảm động. Có 
một hôm đó, bác Bảy thấy Thu làm việc tận tình, liền hỏi: “các cậu lương 
tiền gì bao nhiêu mà làm việc giỏi quá vậy?” Thì vẫn là câu hỏi mà chúng tôi 
thường phải trả lời như sau: “Tụi cháu làm công quả. Thầy tụi cháu dạy thời 
buổi này làm công quả trong làng trong xóm giúp cho cô bác thì cũng có 
phước như làm công quả trong chùa. Tụi cháu ăn cơm chùa, có chút ít tiền đi 
xe đò, chớ có lương tiền chi đâu bác.” Bà Bảy hiểu ra ngay. Và bà nhìn Thu 
với cặp mắt trìu mến. Con trai bây giờ mà giỏi thế. Mình tưởng bây giờ 
chúng nó hư cả rồi. Lo rượu chè, nhảy đầm, đi chơi chỗ này chỗ khác. Ai 
ngờ còn có đứa ham làm công quả. Tôi thấy câu trả lời của Thu thật là hay. 
Nó có giá trị của một cuốn sách thần học. Nó giải thích được khuynh hướng 
“đi vào đời” của Đạo Phật Việt Nam, Steve có biết hai tiếng công quả 
không, đó là hai tiếng bình dân dùng thay cho tiếng công đức Punya là tiếng 
Sanskrit đấy. Ớ bất cứ ngoi chùa nào ở Việt Nam, nhất là ở thôn quê, người 
dân quê thường tìm những dịp rỗi rảnh đẻ lên chùa làm công quả, nghĩa là 
làm giúp công việc cho chùa. Họ tin rằng làm công tác ở chùa là một điều tốt 
đẹp có thể đơm bông kết trái vật chất và tinh thần cho tương lai con cháu họ. 
Bởi vì chùa là của chung, và việc chùa là việc lợi ích chung cho tất cả mọi 
người, nhất là đứng về phương diện siêu hình mà nói. Có người làm công 
quả một vài buổi. Có người làm ba bốn ngày. Có người ở hàng tháng để làm 
công quả. Và có người tình nguyện ở trọn đời. Như các “già” hoặc mấy “bà 
vãi” chẳng hạn. Họ ít học. Họ không tu “huệ” mà là tu “phước”, nói theo 
danh từ nhà Phật thường dùng, trong giới bình dân. 

Làm công quả, nhưng mà không làm trong chùa nữa. Làm công quả, nhưng 
làm ở trong làng trong xóm. Thu còn nói thêm thế này nữa chứ: “Bây giờ 



người ta khổ nhiều quá, Phật cũng không ngồi mãi trong chùa; Phật cũng đi 
ra ngoài xóm ngoài làng rồi”. Tôi cũng ngạc nhiên không biết tại sao Thu nó 
nói được nhiều câu hay quá vậy. Phật không ngồi trong chùa nữa! Thật ra tại 
giác ngộ ta đặt Phật trong chùa đế mà thờ chứ Phật đâu có muốn ngồi trong 
đó đế hưởng xôi, chuối và hương hoa quả của thiên hạ. Những ông Phật như 
Phật Dược Sư, Phật Quán Ầm, làm sao mà ngồi nhà được. Phật Dược Sư 
ngồi hoài trong chùa thì ai đi chữa bệnh cho thiên hạ thân bệnh và tâm bệnh? 
Phật Quán Ầm, tức là Quán Thế Ầm thì chắc là phải đi hoài, bởi vì Quán 
Thế Ầm là “lắng nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời” mà tìm tới. Kinh 
Pháp Hoa đã chẳng định nghĩa như thế sao. Vậy thì mấy người học trò của 
mấy ông Phật không không lý cứ ở lỳ trong chùa khi các bậc thầy mình có 
mặt trong những nơi có khổ đau của cuộc đời sao? Như thế không phải là 
học trò của mấy ông Phật mà chỉ làm nô lệ của những pho tượng. Thu nó nói 
chí lý lắm. Chúng tôi chang cần những nhà thần học lớn như Teillard de 
Chardin, như Karth Barth, như Buber; mà chúng tôi vẫn đang thực hiện 
được cuộc cách mệnh giáo lý. Những người trẻ tuổi như Thu sẽ dẫn đầu 
những trào lưu tư tưởng Phật học đấy, nghe không hả Steve thân yêu? 

Ở Việt Nam, tôn giáo còn lại như những tập đoàn xã hội vững mạnh hơn hết, 
bởi vì không khí chính trị và chiến tranh đã làm tan rã phần lớn những thực 
tại xã hội khác. Với lại loạn lạc lâu quá khiến thiên hạ mất lòng tin ở mọi 
chương trình, mọi hứa hẹn. Nhiều chính trị gia thiếu chân đứng muốn nương 
vào các thế lực tôn giáo để... làm chính trị. Nghĩa là đế mong nắm được 
quyền hành. Nhưng có ít chính trị gia biết được thực chất của tiềm lực tôn 
giáo, cho nên chỉ có người muốn lợi dụng mà ít có người muốn bồi đắp. ít 
có người thấy được vai trò mà tôn giáo có thể thực hiện trong giai đoạn lịch 
sử này, kể cả trong giới những người lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi đang trông 
cậy vào những lớp người trẻ tuổi, có óc tiến bộ, dù là những người này 
không có chức vị lãnh đạo, tôn giáo cũng vậy, đều bảo thủ, có nhiều tư kiến 
và nhiều lúc bị xem như là trở lực của sự tiến bộ. Tuy nhiên, nhờ những 
phần tử tiến bộ giác ngộ hoạt động và tranh đấu không ngừng, cũng nhờ 
những tiếng gọi cảnh cáo của thế lực đang lên cho nên các vị lãnh đạo đã có 
bừng tỉnh lên đôi chút, và đã thúc đấy cho những con rùa bò thêm một quãng 
đường. Tôi muốn nói những hoạt động của giới trí thức cần gia tăng gấp bội 
để có thể thay những con rùa bằng những con ngựa. 

Steve ạ, đừng có nghe báo chí nói rằng Phật giáo và Công giáo ở Việt Nam 
chống nhau. Họ nói đùa đấy! Những người mê ngủ trong Phật giáo với Công 
giáo à? Họ giống nhau như đúc. Họ hành động và suy tư giống nhau như 
đúc. Cho nên họ ở chung một nhà và theo chung một thứ tôn giáo thì hợp 



lắm đấy. Còn những người biết thời biết thế, những người có tầm con mắt 
nhìn xa, biết thừa nhận lẽ phải và sự đối thoại những người đó dù mang danh 
hiệu tôn giáo khác nhau mà cũng đứng sát cánh với nhau. Chỉ có sự chống 
báng giữa sự bưng bít và sự tiến bộ, giữa sự lười biếng và ích kỷ và sự dấn 
thân can đảm, thế thôi. 

Lực lượng của những đức tin lớn ở Việt Nam nếu được động viên vào công 
việc cải tiến xã hội sẽ thực hiện được phép lạ. Và như Steve thấy, những lực 
lượng đó cần hợp tác trước hết đế chấm dứt cho được cuộc chiến tranh khốc 
hại. 

Steve oi, viết cho Steve tới đây, đột nhiên hình ảnh hàng cây trụi lá của mùa 
Đông Priceton hiện về rất rõ trong óc tôi. Chúng tôi đang trải qua một mùa 
Đông thật gian khổ, thật lạnh lẽo và thật đen tối, một mùa Đông dài dặc 
chưa biết bao giờ chấm dứt. Những con chim có vững cánh chở được niềm 
tin đế vượt cánh đồng dài tuyết giá hay không? Chúng tôi muốn tất cả gia 
đình nhân loại không bỏ quên chúng tôi. Chúng tôi là những hàng cây trụi lá 
đứng chịu trong sưong tuyết đêm ngày, phấn đấu đế đợi chờ nắng ấm của 
một mùa xuân xa lo xa lắc. 

Steve, trời đang đổ một trận mưa lớn. Ớ Saigon phòng tôi chắc chắn lại dột. 
Không phải là vì mái tôn bị thủng mà tại vì nước mưa tạt ngang luồn qua 
trần nhà rồi rịn qua kẻ hở của trần nhà làm bằng bìa cứng có nẹp gồ. Tôi 
phải lấy nhiều thứ đế hứng kẻo ướt nền nhà. Nào chậu thau, nào ly uống 
nước, nào ống đựng bút. . . không có tôi ỏ nhà, chắc là phòng ướt hết rồi. Giờ 
này gần hai trăm khóa sinh trường xã hội chúng tôi đang ỏ trong các trại 
thực tập miền quê. 

Steve oi, ngày mai sẽ ra sao, điều đó tôi không thể nào nó cho Steve nghe 
được. Nhưng mà dù cái gì xảy đến cho tôi, cho chúng tôi, hay cho Steve, tôi 
tin cái đó cũng sẽ không thể làm lay đổ đức tin của chúng ta. Bởi vì đức tin 
của chúng ta không phải đã được căn cứ trên một điếm tựa di động và vô 
thường. Đức tin của chúng ta không bắt nguồn từ những nhận thức siêu hình. 
Đức tin của chúng ta là sức mạnh của tình yêu, một thứ tình yêu không có 
điều kiện, không cần sự đền đáp, không bao giờ bị lay đổ bởi một sự phụ 
bạc. Tôi muốn đề cập tói vấn đề mà lâu nay tôi muốn nói cho Steve nghe 
nhưng chưa có dịp nói. Một lần nào đó tôi có nói vói Steve là ta phải ưom 
vấn đề của ta trong chính bản thể ta, linh hồn ta, xưong máu và tủy não ta. 
Rồi tự nhiên một ngày nào đó thấy được những liên hệ giữa nhận thức và 
hành động. Nhận thức ỏ đây không phải là phần kiến thức suy luận. Nhận 



thức đây là tất cả cảm thụ và sở nghiệm tâm linh - điều mà ta khó có thể chia 
xẻ với kẻ khác bằng phương tiện diễn tả ngôn ngữ và khái niệm. Cái tinh 
yêu mà tôi nói đây nó sinh trưởng trên căn bản tâm lý của chúng ta, đã đành 
rồi, nhưng mà lạ thay, sự tàn hoại hoặc dần dần hoặc đột ngột của căn bản 
tâm lý sinh lý ấy cũng không có ảnh hưởng gì đến nó. Tôi muốn nói đến tinh 
yêu mầu nhiệm ấy. Trong trường hợp tình yêu người đời thường nói, sự phụ 
bạc hoặc sự phơi bày trắng trợn mặt thật của đối tượng yêu thương có thể 
khiến cho tình yêu bốc khói. Nhưng ở đây, tình yêu không bao giờ bốc khói, 
không bao giờ suy suyển một hào ly, bởi vì tình yêu đó dã tới một đối tượng 
vô ngã. 

Steve ơi, tôi muốn kể Steve nghe câu chuyện này. Năm kia, khi ghé Luân 
Đôn, tôi được đi xem British Museum. Trong những thứ tôi đế ý nhất, có 
một xác người hóa thạch trong một ngôi mộ cát, chôn cách đây gần năm 
ngàn năm nghĩa là 3000 năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Kiểu chôn thời 
ấy khác xa với kiểu chôn bây giờ. Người ta đặt xác người chết khum 
nghiêng nghiêng, hai gối co lên, mặt, hai tay và hai chân đều quay về phía 
tay trái. Xác người hóa thạch còn giữ được nguyên vẹn mọi chi tiết. Tôi thấy 
những lọn tóc - đây là xác đàn ông -, tôi thấy mắt cá nơi hai chân, tôi thấy 
những ngón tay ngón chân nguyên vẹn. Năm nghìn năm, người ấy đã nằm 
như thế và sức nóng của cát trong buổi đầu dã giúp người hóa đá. Đây không 
phải là xác ướp đâu. Steve đừng lẫn lộn. Tôi thích đứng ngắm cảnh tượng 
này và trong lòng cảm thấy một thứ rung động khó tả. Một em bé đi với tôi, 
chừng tám tuổi, xinh đẹp, ngắm cảnh tượng ấy một hồi rồi bá lấy áo tôi hỏi 
một cách lo lắng: “Will happen to me? Rồi con có bị vậy không, hở ông?” 
Tôi rùng mình, nhìn lại nụ hoa nhân loại mơn mởn, yếu đuối và nhỏ bé 
không một khí giới tự vệ đó, dù là khí giới tư tưởng, và vội vàng trả lời: 
“Không, không, không bao giờ con lại bị như thế đâu”. Em bé an lòng; tôi 
vội kéo em đi sang phòng khác. Tôi đã nói dối một điều mà Xa Nặc ngày 
xưa đã không nói dổi. 

Nhưng mà ngày mai lại, công việc bề bộn làm tôi quên khuấy đi mất cái thân 
người hóa thạch kia. Rồi mấy tuần sau đó, tại đường Doudeauville Ba Lê, 
họp mặt với các bạn sinh viên bên đó, tôi được vặn cho nghe vài bản nhạc 
Việt Nam của ban Thăng Long trình diễn. Và trong một giây phút nào đó, 
nghe giọng cô Thái Thanh, tôi bồng thấy hiện ra rõ rệt tất cả những cordes 
vocales nơi cổ họng của cô ca sĩ nổi tiếng mà tôi rất ưa chuộng. Tôi thấy 
được hết những hạch tuyến nơi cổ họng, những tế bào, những bộ phận lớn 
nhỏ đã phụ họa với nhau đế phát ra những âm thanh trong, ấm, thanh tao và 
diệu kỳ kia. Tôi chưa gặp Thái Thanh lần nào cả, Steve ạ. Hãy nghĩ rằng cô 



trẻ, đẹp và đằm thắm như giọng hát của cô, và chỉ giữ lại từng đó thôi. Neu 
ta nghiêng mình lệch đi một tý, bình diện với thời gian thay đổi, thì cô Thái 
Thanh đã ở bên kia tự bao giờ rồi, ví dụ năm ngàn năm về trước hoặc năm 
ngàn năm về sau. Băng nhựa không phải là những tế bào sinh lý, không phải 
là những nước bọt, không phải là những cordes vocales, không phải là 
những tình cảm len lỏi lả lướt trong giọng hát. Nhưng băng nhựa cũng phát 
ra đúng những âm thanh mà cô Thái Thanh năm ngàn năm trước đây đã phát 
ra bằng cổ họng xinh đẹp của cô. Băng nhựa đã giữ lại, và băng nhựa giữ lại 
gì? hay là một lời nhắn nhủ, một tờ thông điệp có thể gây đau nhức cho con 
người mà cũng có thể tạo nụ cười giải thoát trên môi con người? Một trận 
gió thổi qua sa mạc, cát bụi tung trời. Tôi nhớ hai câu tho của Thiền sư Trần 
Thái Tông: 

“Tam thời trần liễm thiên biên tĩnh 
Nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh?” 

Giây lát tan bụi, bên trời tạnh 

Trăng lặng dòng sông đêm mấy canh? 

Tối hôm đó tôi bị cảm hàn bởi hồi chiều tôi đã đi ra ngoài trời lạnh có mưa 
tuyết. Nguyên Ân đánh gió cho tôi, bằng dầu cù là Mac Phsu. Thứ dầu này 
có thể mua dễ dàng tại Paris. Tôi uống hai viên aspirine và đắp chăn kỹ 
lưỡng, nhưng mà tôi không ngủ được. Một phần có lẽ vì cảm, một phần có lẽ 
vì aspirine tuy có trị cảm nhưng lại giữ tôi thức giấc. Cái tật của tôi là uống 
aspirine ban đêm thì lại thấy khó ngủ. 

Tôi nằm trăn trở hoài và một lúc nào đó tôi bỗng thình cờ thấy tôi đang nằm 
trong một tư thế giống hệt như tư thế của xác người hóa thạch ở British 
Museum! Và tôi thấy bàn tay phải của tôi đang sờ nắn những bắp thịt này đã 
cứng như những bắp thịt hóa thạch kia không. Cử chỉ ấy không được trí óc 
tôi điều khiển. Nhưng hình như trí óc tôi khuyến khích bàn tay tôi tiếp tục 
như vậy. Điều tôi muốn nói cho Steve nghe là tâm trạng tôi lúc đó bình tĩnh 
một cách rất lạ; tôi không hề có một ý niệm xót xa, lo lắng hay đau buồn 
nào. Bỗng dưng tôi thấy rằng giá tôi là thân người hóa thạch của 5000 năm 
trước đây hay 5000 năm sau đây thì điều đó cũng không có khác chi với điều 
tôi đang ngồi đây hết. Tôi vẫn cười như thường. Ý niệm về quá khứ, hiện tại 
và tưong lai như bốc khói; Steve ơi, tôi thấy tôi đứng thấp thoáng ở cửa ngõ 
của một thứ hiện tại thoát ly thời gian, thoát ly mọi sự chuyến động. 



Tôi chỗi dậy và ngồi trong tư thế tham thiền suốt một đêm đó. Mưa như thác 
đổ trong tâm hồn tôi. Mưa như xối chảy. Những giọt nước to, những dòng 
suối nhỏ tuôn ào ạt vừa gột rửa vừa vỗ về vừa thấm nhuần, vừa nuôi dưỡng. 
Không còn gì hết, chỉ có sự vững chãi an tĩnh. Tôi ngồi như một trái núi đá, 
và miệng tôi mĩm cười. Neu có ai chứng kiến được những gì đã xảy ra cho 
tôi đêm đó chắc người ta sẽ nói:”Xong, xong hết tất cả rồi! sáng mai sẽ có 
thay đổi lớn”. Nhưng không có sự thay đổi nào hết, Steve thân yêu ạ. Lúc 
bảy giờ sáng, tôi lấy giấy bút ghi lại một vài nét những điều còn rạt rào trong 
tâm hồn. Những vần tho lạ kì đó tôi vẫn còn giữ đây. Và buổi sáng mai tôi 
ăn điếm tâm với các bạn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong 
đêm qua hết. Và chúng tôi bàn tính công việc, vẫn là những công việc đã dự 
trù từ những ngày hôm qua. Những công việc cho tưong lai. Steve nghe 
không Cho tưong lai. Nghĩa là tôi đã được đặt trở lui trên bình diện không 
thời gian ước lệ cũ. 

Tôi bàn với các bạn trẻ về từng chi tiết của công việc, và chính tôi cũng ngạc 
nhiên không hiểu tại sao tôi lại có thể làm công việc đó, công việc mà người 
chứng kiến hiện tượng đêm qua có thể xem như là không dính líu gì tới con 
người đưong sự hết. Đổi với đêm qua, tất cả công việc hôm nay phải hoa 
đốm hư không. Đứng ỏ hôm qua nhìn thì nó khác. Đứng hôm nay nhìn thì 
nó khác. Nó không phải hoa đốm hư không. Có một điều rất rõ rệt là tuy tôi 
đề cập đến mọi chi tiết của công việc một cách kỹ lưỡng, đế hết tâm ý vào 
chúng, nhưng tâm hồn tôi lúc đó thật là bình thản, thanh tịnh, không náo 
nức, không khiếp sợ, không lo lắng. Tôi thấy tôi có thêm nhiều sức mạnh và 
tâm hồn tôi được gạn lọc trong sạch hon nhiều. 

Steve, một đêm như thế quả có thể thay đổi được cả cuộc đời chúng ta. Và 
một đêm như thế lại sẽ mỏ cửa cho những đêm khác như thế. Tôi sẵn sàng 
đế trở lại. Tôi thấy diện mục của tôi nó phảng phất đâu đay. Lần đó tôi suýt 
tóm được được nó. I was about to break through. 

Vấn đề liên hệ giữa cái thế giới nội tâm và thế giới hành động, Steve ơi, có 
thể vì câu chuyện vừa kể của tôi mà sáng tỏ ra chút ít đối với Steve nghe hồi 
nay đó, nó nằm ở đâu? Có lẽ những dòng tôi viết thật bất lực. Mà thôi có lẽ 
Steve cũng không cần thắc mắc làm gì. Ngày mai, nếu thế giới yên lành, 
Steve sẽ về thăm Phương Bổi. Phương Bối ngày xưa tạo dựng cho chúng tôi 
tình yêu, Phương Bối có lẽ sẽ cắt nghĩa cho Steve một cách dễ dàng và 
thông suốt hơn. Tại vì Phương Bối có bông đá, có hoa rừng, có cỏ dại. 
Phương Bối có một cái nhà Thượng đã bị cháy tiêu tan, chỉ còn một đống 



than đen với những xác cột cháy nám đó bây giờ có lẽ đã mọc lên nhiều thứ 
nấm dại. 

Tuy vậy nhà Thuợng Phuơng Bối vẫn còn. Cũng nhu tình hình yêu vẫn còn, 
bất chấp vô thuờng, bất chấp vô ngã, bất chấp tham vọng si mê và sự độc ác. 
Ngày mai, nếu chúng tôi có cháy thành tro bụi thì tro bụi ấy cũng sẽ là tình 
yêu. Chúng tôi, lúc đó là tro bụi, sẽ thấm vào lòng đất, sẽ làm chất bón tuơi 
tốt cho một loài hoa, nở những bông hoa cho loài nguời, những bông hoa 
không biết oán thù là gì. chúng tôi sẽ luân hồi trở lại bao nhiêu lần, hoặc là 
hoa, hoặc là cỏ, hoặc là chim, hoặc là mây, hay trong bất cứ hình thái nào, 
hiện tuợng nào. Chúng tôi muốn trở lại hoài, trở lại đế mà mang đến cho con 
nguời bức thông điệp tình yêu bất diệt ấy. Cũng nhu bọn trẻ con đang nghêu 
ngao hát ngoài đuờng: “Yêu mến nguời mãi mãi, yêu mến nguời không thôi, 
yêu mến nguời tay nắm tay”. Tạm biết Steve. 

— 0O0 — 

ĐOẠN KHÉP 

Nguyên Hung ơi, tập viết tay kèm theo đây là phần thứ ba của nẻo về của ý 
đấy. Tôi giao nốt lại cho Nguyên Hung. Tập này xem bộ in không đuợc đâu, 
bởi vì có nhiều điều nói thẳng quá. Tuy vậy nếu in không đuợc thì Nguyên 
Hung cũng trao bản thảo cho những nguời thân yêu nhất đọc. Tôi uớc mong 
rằng nó có thể nói đuợc với các bạn một chút nào về cái “Ý” của tôi. 

Nhung mà tôi lạc quan mất rồi, Nguyên Hung. Ớ cái chuơng cuối viết cho 
Steve, tôi có ý định giải bày một vài chút “tâm sự” liên hệ tới nguyên tắc 
hành động của chúng ta, nhung đọc lại tôi thấy tôi chẳng nói đuợc gì cả. 
Thật là tệ. Có lẽ vì trời nóng quá chăng, hay tại vì tôi không đuợc khỏe. 
Chiều mai tôi đi phải đi xa rồi, và tôi rất uớc ao nói với Nguyên Hung điều 
mà tôi đã từng muốn nói với Steve mà nói chua đuợc, hay nói không đuợc. 

Đêm nay, trời sáng tỏ một cách kỳ lạ. Tôi chua đi mà đã nhớ nhà rồi. Nhung 
mà ở đâu cũng có từng này ngôi sao, ở đâu cũng có chút trời xanh và mây 
trắng hả Nguyên Hung. Tôi đi rồi tôi lại về thì có sao đâu. Lòng tôi hơi xao 
xuyến một chút, nhung mà vẫn yên tĩnh. Tôi muốn nói chuyện với Nguyên 
Hung trong khung cảnh thanh tịnh này, và ngòi bút của tôi sẽ trở lại gạch 
những chữ Nguyên Hung trên giấy trắng. 

Những điều ta học đuợc, ta phải liệng chúng đi thì ta mới có thể hiểu đuợc 
chúng. Cũng nhu kinh Kim Cuơng nói A mà không phải là A thì mới là A. 



nghĩ cũng kỳ quái thật, nhưng mà càng sống chúng ta càng thấy đúng 
Nguyên Hưng ạ. Học chúng nó rồi mà giữ chúng nó trong lòng là một tai 
họa còn tệ hơn là không học. Những điều tôi học ở Phật học viện bây giờ bị 
lật ngược lại hết và tôi thấy lúc đó tôi mới hiểu được chúng. 

Đây là tôi với Nguyên Hưng, chớ không phải nói với kẻ khác. Và những 
điều tôi nói với em, nếu người khác nghe được, sẽ hiẻu ra cách mà tôi không 
muốn họ hiểu. Nhưng mà mặc họ chứ, có phải không Nguyên Hưng. Kỳ ở 
Huế về vừa rồi thấy những đám mây trắng đẹp quá đi. Tôi ngồi trên một 
chiếc DC4. 

Buổi chiều, ánh nắng vừa tắt nhưng ánh sáng còn dư dã đế cho ta có thể thấy 
được sắc dịu hiền và trinh tuyền của những lọn mây. Cái thảm mây đó nó 
nằm phía dưới máy bay chúng tôi. Nó rộng lắm. Từng lọn từng lọn nối tiếp 
nhau, che khuất núi rừng phía dưới. Những lọn mây trắng như tuyết. Trinh 
tuyền hơn cả tuyết. Tôi muốn vốc chúng trong hai lòng bàn tay. Và bổng 
nhiên tôi thấy tôi với mây là một, tôi cũng trắng tinh và êm dịu như mây. 

Điều đó thường quá mà, phải không Nguyên Hưng. Tại sao chúng ta ưa 
những cuộn mây trắng nõn và những tấm thảm tuyết trình tuyền? Tại vì cái 
khuynh hướng của bản chất sinh lý và tâm lý của ta nó thế. Ta ưa những cái 
gì tinh sạch, đẹp đẽ và an lành. Tinh sạch, đẹp đẽ và an lành theo nhận định 
và lập trường của cơ thể ta, tâm lý ta, chớ không hẳn là tính sạch đẹp đẽ và 
an lành như những tính cách khách quan của thực tại. Ưa một tờ giấy trắng, 
ưa một dòng nước trong, ưa một nét nhạc mềm hay ưa một thiếu nữ xinh đẹp 
thì cũng vậy, không có khác nhau gì hết trên căn bản tâm lý của con người. 
Nguyên Hưng chẳng thường nghe người ta đem tuyết đem trăng đem hoa đế 
tả người con gái đẹp sao. Nhất là khi người con gái có vẻ hiền thục thì người 
ta lại ví đó là Tiên là Phật bởi vì Tiên Phật vừa đẹp lại vừa hiền. Và bên dưới 
những cái thiên hạ cho là đẹp là sạch là lành thì người ta còn tham lam đặt 
thêm nền tảng của sự thường còn. Đó là do nhu yếu của con người mà ra cả. 
Con người ưa cái gì thanh sạch, đẹp đẽ, hiền lành, và ưa những cái ấy thuộc 
về mình, đồng nhất với mình, và thường còn với mình. Thế rồi phía bên kia 
còn gì? Phía bên kia còn trái ngược với sự trong sạch tức là sự ô uế, sự trái 
ngược với sự đẹp đẽ tức là sự xấu xí, sự trái ngược với sự hiền lành là sự ác 
độc và sự trái ngược với sự thường còn tức là sự tiêu diệt tức là vô thể. 

Và do đó có một sự vật lộn đế tìm sang bên này, xua đuổi bên kia. Cho đến 
nỗi mà trong kinh Phật có khi người ta phải đùng bốn đức Thường Lạc Ngã 
Tịnh (Hữu thể, An lạc, Tự do, Thơm sạch) đế miêu tả Niết bàn rồi sau đó 



phải thêm rằng phải hiểu những chữ đó theo hiểu nhất nguyên siêu tuyệt của 
nó mà đừng hiểu theo nghĩa tuong đối trong thế giới hiện tuợng. Điều đó 
chứng minh rằng con nguời chúng ta đã bị ám ảnh quá nhiều bởi ý tuởng về 
hạnh phúc uớc lệ trên kia. 

Đột nhiên kinh Bát Nhã tới giáng những đòn sổng chết trên nhận thức đó. 
Quán Tự Tại Bồ-tát sau khi nhìn thấu suốt thế giới hiện tuợng mỉm cuời 
tuyên bố “Tất cả đều giả lập (không) hết. sắc, thọ, tuởng, hành, thức, nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, huong, vị, xúc, vân vân... đều là giả lập. 
Và: “Chân tuớng của các giả lập đó không sinh cũng không diệt, không ô uế 
cũng không tinh sạch, không thêm cũng không bớt đi” còn gì nữa mà nghi 
ngờ hả Nguyên Hung. Đó là điều tôi trông thấy trên máy bay, mà trông thấy 
từ một khía cạnh khác. Trông thấy nhu thế nào? Nguyên Hung oi em hãy 
nhìn và em sẽ thấy, hỏi tôi làm chi. Tôi chẳng nói đuợc chi cả, bởi vì không 
có gì mà nói. 

Ban đầu thì tôi mỉm cuời nghĩ đến những hình thái của nuớc: nuớc trong, 
nuớc suối, nuớc đá, hoi nuớc, mây, tuyết, mua vân vân... Tất cả đều là 
H20. mà chính là H20 cũng giả lập - cũng không phải là thực thể tự hữu - 
lấy o mà xét thì o có thể đuợc chuyến thành những cái ta không gọi là o. 
Và chính những cái đó cũng là giả lập. Cũng là chuyến thành. Nuong tựa 
vào nhau, trùng trùng điệp điệp. Không thể tách o ra khỏi không o, không 
thể nói o và không o là một, Nguyên Hung à. 

Trên cái căn bản di động đó, ta thuờng cố nắm lấy một cái gì không di động, 
ví dụ tôi đặt cho tôi một câu hỏi: anh cho hiện tuợng nào là đẹp nhất? Tôi 
nói nuớc. Đẹp quá. Nuớc trong nhu guong. Tuyết phủ trên đỉnh núi. Mây 
từng cuộn trắng hay ngoài bãi biển. Mua rào rào thấm nhuần cây cối xanh 
tuoi. Neu thiếu nuớc, thế giới này điêu tàn, khô cằn héo hon, buồn bã biết 
mấy. Cho nên tôi thấy Nuớc đẹp. Thế rồi tôi hỏi: Ví dụ không có lửa, nghĩa 
là không có nhiệt lực, không có hoi ấm, không có ánh sáng mặt trời? Thiếu 
ánh sáng chẳng hạn thì cái gì đẹp, cái gì không đẹp. Cái gì trong nhu guong, 
cái gì phủ trên núi, cái gì bay bay ngoài bãi biển, cái gì rào rào thấm nhuần 
cỏ cây xanh tuơi? Óc tôi lóe thấy sự thực, nhung mà tôi đã mê Nuớc rồi, tôi 
đành nhắm mắt nói liều: mặc kệ, tôi có nói là tôi ua Nuớc nhất. Thật là vô 
minh, có phải không Nguyên Hung. 

Trong quá trình tuyên duong chuyến biến của các giả lập các hiện tuợng - ta 
thấy có luân hồi. Chắc Nguyên Hung đã liệng bỏ cái cái ý niệm luân hồi trẻ 
con ngày truớc đi rồi, cái ý niệm đinh ninh rằng phải có gì đó. Nhu o hay 



cái H tôi vừa nói trên thì mới có luân hồi được. Nhưng trên sự thực chắng có 
cái o cái H tự thân nào mà cả thế giới giả lập vẫn diễn biến mầu nhiệm. 
Luân hồi đó chớ gì, nhưng nếu nhìn thấu suốt ta sẽ không thấy có gì thường 
hay vô thường, tinh sạch hay ô uế, hiền lành hay ác độc, đẹp đẽ hay xấu xí. 
Đừng có nói cho trẻ con biết điều đó bởi vì chúng sẽ nói: không có hiền ác, 
không có tốt xấu và không có luân lý. Trẻ con chưa có mở mắt ở thời nào 
cũng vậy. 

Nguyên Hưng ơi, giữa cái tinh sạch và cái ô uế, giữa cái đau khổ và cái sung 
sướng, giữa cái hiền lành và cái độc ác, mình theo cái nào? Nghe hỏi mà 
buồn cười, phải không Nguyên Hưng? Theo cái tinh sạch, cái sung sướng, 
cái hiền lành thì mình phải đập tan và tiêu diệt cái ô uế, cái đau khổ và cái 
độc ác. Mà tiêu diệt chúng được chăng. Neu “cái này có là nhờ cái kia có”, 
thì cái trong sạch cũng do cái ô uế mà có. Tiêu diệt cái ô uế tức là tiêu diệt 
luôn cái trong sạch, vì lẽ “cái này không thì cái kia không”. Ket luận là nên 
dung dưỡng cái ô uế, cái độc ác và cái đau khổ hay sao?” 

Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, tất cả những cặp đối nghịch đó chính đã là do 
chúng ta tạo nên bằng nhận thức của chúng ta, bằng lập trường sinh tâm lý 
của chúng ta. Hoan lạc và đau khổ trở nên những đại vấn đề. Neu được như 
Quán Tự Tại soi thấu được chân tướng thực tại, thì những đau khổ tai nạn 
bốc khói bay mất. “độ nhất thiết khố ách”. Cho nên hãy nhìn nụ cười đức 
Phật. Nụ cười đó trầm lặng thật, từ bi thật nhưng mà. . . coi thường chúng ta 
quá. Đó là một cách nói mà thôi bởi chính Phật đã nhờ đức Thường Bất 
Kh inh Bồ-tát nhắn với mồi người chúng ta rằng Ngài... không dám khinh 
chúng ta đâu, bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ thành một vị Phật. 

Có lẽ cái cảm tưởng trẻ con của tôi về nụ cười của Ngài là do một thứ mặc 
cảm tự ti lâu ngày tạo nên - chớ không phải tự tôn. Nguyên Hưng nhớ nhé. 
Trước nụ cười của người thấy được Niết bàn và Sinh tử đều là hoa đốm giữa 
hư không, ta cảm thấy ta bé nhỏ quá, vụng về quá, ngu si quá. Ngài thương 
chúng ta không phải vì chúng ta không thấy đường cho nên bị đau, thế thôi 

Từ hồi nhỏ, tôi đặt vấn đề bản chất của lòng từ bi, và tội nghiệp cho tôi, tôi 
chỉ học được và nếm được chút ít từ bi sau này không phải nhờ học tập hay 
nhờ đặt vấn đề mà nhờ khổ đau. Tôi không tự hào về chút khổ đau ấy; cũng 
như có ai tự hào về tiếng hét to sợ hãi của mình khi mình nhận lầm sợi giây 
là con rắn. Khổ đau của tôi cũng chỉ là sợi giây, cũng chỉ là hoa đốm giữa hư 
không, đáng lẽ nó phải tan biến như mây khói khi mặt trời lên! Nhưng mà 
nó vẫn chưa tan biến thành mây khói cho nên anh vẫn đau kho và anh chịu 



không nổi nên anh tự vùng vẫy. Vậy Phật có thấy anh đau khổ không. Phật 
có chịu nổi khi thấy anh đau khổ không mà ông ngồi cuời hoài vậy? Tôi lý 
luận rằng tình thuơng là phải có chấp thủ, tình thuơng nào cũng vậy, tình trai 
gái yêu nhau, tình mẹ thuơng con, tình nuớc non, tình nhân loại, tình chúng 
sinh, nghĩa là cả từ bi. Bởi vì thuơng ai, lo lắng cho ai anh cũng phải thao 
thức, mong mỏi, không thể lãng quên. Thế thì trông thấy chúng sinh đau khổ 
vô lirợng vô biên thế kia, Phật cũng lo lắm chứ sao mà ngồi cuời đuợc hoài. 
Thật ra thì mình tạc tuợng Ngài ngồi cuời. Nhung mà có phải hầu hết những 
đêm thức khuya, những lo lắng và thao thức của nguời có tình thuơng đều 
phát sinh vì nguời đó còn là nguời trần mắt thịt, đối với thực tuớng vũ trụ 
vẫn còn “mờ mờ nhân ảnh nhu nguời đi đêm” không? một ông bác sĩ biết rõ 
tình trạng bệnh nhân thì không ngồi giả định thế này thế kia đế tạo ra một 
trăm ngàn giả thuyết và lo lắng nhu nguời thân nhân của bệnh nhân. Và nếu 
biết bệnh sẽ qua, thì ông có thể cuời. Nhung không phải là nụ cuời độc ác. 
Đó chỉ là nụ cuời của nguời biết chuyện, không còn phải lo hão huyền vô 
ích. Đại bi, maha karuna bản chất của nó, Nguyên Hung ơi, làm sao tôi diễn 
tả cho đuợc? 

Nguyên Hung, sự thực nằm ở đó, em làm quen với nó đi. Chỉ khi nào em bắt 
đầu thấy đuợc giữa bùn đen kia với tuyết trắng nọ không có cái gì xấu cái gì 
đẹp, chỉ khi nào em biết bắt đầu nhìn sự thật với tâm niệm không phân biệt, 
nghĩa là biến kế, thì em mới có thể nếm đuợc thế nào là đại bi. 

Duới con mắt của đại bi, không có tả không có hữu, không có thù không có 
bạn, không có thân không có sơ. Mà đại bi không phải làvật vô tri. Đại bi là 
tinh lực màu nhiệm của sáng chói. 

Vì duới con mắt của đại bi, không có cá thể riêng biệt của nhân ngã nên 
không có một hiện tuợng nhân ngã nào động tới đuợc đại bi. 

Em ơi, nếu con nguời có độc ác đến nuớc móc mắt em hay mổ ruột em và 
em cũng nên mỉm cuời và nhìn con nguời bằng cặp mắt xót thuơng; hoàn 
cảnh tập quán và sự vô minh đã khiến con nguời hành động nhu thế. 

Hãy nhìn con nguời đã đành tâm tiêu diệt em và đang tạo nên cho em những 
oan ức khổ nhục lớn lao nhu trăm ngàn quả núi, hãy nhìn con nguời ấy với 
niềm xót thuơng. Hãy rót tất cả niềm xót thuơng từ suối mắt em vào nguời 
đó mà đừng đế một gợn oán trách giận hờn xuất hiện trong tâm hồn. Vì 
không thấy đuờng đi nuớc buớc cho nên cái nguời làm khổ em mới vụng dại 
lỗi lầm nhu vậy. 



Giả sử một buổi sáng nào đó em nghe rằng tôi đã chết tăm tối và tàn bạo vì 
sự độc ác của con người, em cũng nên nghĩ rằng tôi đã nhắm mắt với một 
tâm niệm an lành không oán hận, không tủi nhục. Em nên nghĩ rằng giờ phút 
cuối tôi cũng không quay lại kẻ thù ghét con người. Không, con người chẳng 
bao giờ đáng cho ta thù ghét. Nghĩ như thế chắc chắn em sẽ mĩm cười được, 
rồi nhớ tôi, đường em, em cứ đi. Em có một nơi nương tựa mà không ai có 
thể phá đổ và cướp giật đi được. Và không ai có thể làm lay chuyển niềm tin 
của em, bởi vì niềm tin ấy không nương tựa nơi bất cứ một giả lập nào của 
thế giới hiện tượng. Niềm tin ấy và tình yêu là một, thứ tình yêu chỉ có thể 
phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thế giới hiện tượng giả lập đế có thể 
thấy được em trong tất cả và tất cả trong em. 

Ngày xưa, đọc những câu chuyện như câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục đế tên 
vua cường bạo xẻo tai cắt thịt mà không sinh lòng oán giận, tôi nghĩ đạo sĩ 
không phải con người. Chỉ có thánh mới làm được như vậy. Nhưng Nguyên 
Hưng ơi tại lúc đó tôi chưa biết đại bi là gì. Đại bi là sự mở mắt trông thấy. 
Và chỉ có sự mở mắt trông thấy tận cùng mới khiến cho tình thương trở 
thành vô điều kiện, nghĩa là biến thành bản chất đại bi. Đạo sĩ nhẫn nhục kia 
đâu có sự giận hờn nào mà cần nén xuống? Không, chỉ có lòng thương xót. 
Giữa chúng ta và vị đạo sĩ kia, và vị Bồ-tát kia, không có gì ngăn cách đâu, 
Nguyên Hưng. Có thể tình yêu đã dạy cho em rằng em có thể làm được như 
Người. 

Thôi em đã lớn rồi tự lo liệu lấy. 

Chiều mai tôi phải đi rồi. Những giòng chữ viết đêm nay, tôi sẽ không có thì 
giờ đọc lại. Nguyên Hưng, cho tôi dừng ngang đây. Ngày mai tôi sẽ còn gặp 
em trước khi lên đường. 

Saigon 11-5-1966 


— 0O0 — 
Hết 



